Tăng Chỉ Bộ Kinh 


Anguttara Nihdya 


Tập 1 


Chương I - Một Pháp 


IL Phẩm Sắc 


1-10 Nữ Sắc v.v... 
1. Tôi nghe như vây.: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại khu 
vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheol 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


- Ta không thấy một sắc nào khác, này các Ty-kheo, 
xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn 
bà. Này các Tỷ-kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị 
tâm người đàn ông. 


2. Ta không thấy một tiếng nào khác, này các Ty-kheo, 
xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người 
đàn bà. Này các Tỷ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và 
ngự trị tâm người đàn ông. 


3-5.Ta không thấy một hương... một vị... một xúc nào 
khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn 
ông, như hương... vỊ... xúc người đàn bà. Này các Tyỷ-kheo, 
xúc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 


6 Chương I - Một Pháp 


6ó. Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, 
xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn 
ông. Này các Tý-kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự 
trị tâm người đàn bà. 

7-10. Ta không thấy một tiếng... một hương... một vị... 
một xúc nào khác. Này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị 
tâm người đàn bà, như tiếng... hương... vị... xúc người đàn 
ông. Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn ông xâm chiếm và ngự 
trị tâm người đàn bà. 


H. Phẩm Đoạn Triền Cái 


Những pháp đoạn trừ và nuôi dưỡng năm triền cái. 
1-10 Tịnh Tướng v.v... 


1.- Ta không thấy một phép nào khác, này các Tỷ-kheo, 
dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham 
đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỷ-kheo, như 
tịnh tướng. Tịnh tướng, này các Tỷ-kheo, nếu không như lý 
tác ý, đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục 
tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 


2. Ta không thấy một pháp nảo khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được 
tăng trưởng quảng đại, này các Tý-kheo, như đối ngại tướng. 
Đối ngại tướng, này các Tỷ-kheo, nêu không như lý tác ý, đưa 
đến sân, chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng 
trưởng quảng đại. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay 
hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 7 


các Tý-kheo, như không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn 
quá no, tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, này các 
Tỷ-kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay 
hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến trạo hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hối đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỷ-kheo, như tâm 
không được chỉ tịnh. Với người tâm không chỉ tịnh, này các 
Tỷ-kheo, trạo hồi chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hồi đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc 
đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỷ-kheo, như 
không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, 
nghi hoặc chưa sanh được sanh khỏi, hay nghi hoặc đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại. 


6ó. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến dục tham chưa sanh không sanh khởi, hay dục tham 
đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như tướng bắt tịnh. 
Tướng bắt tịnh, này các Tỷ-kheo, nếu như lý tác ý, thời dục 
tham chưa sanh không sanh khởi, hay dục tham đã sanh được 
đoạn tận. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh 
được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như từ tâm giải thoát. Từ 
tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, nếu như lý tác ý, thời sân 
chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận. 

8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến hôn trầm thụy miên chưa sanh không sanh khởi, hay 
hôn trầm thụy miên đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ kheo, 


bÙ Chương I - Một Pháp 


như tỉnh cần giới, tỉnh tấn giới, dõng mãnh giới. Người tỉnh 
cần tinh tấn, này các Tỷ kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh 
không sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được đoạn 
tận 

9. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến trạo hồi chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hồi đã 
sanh được đoạn tận, này các Ty-kheo, như tâm tịnh chỉ. 
Người có tâm tịnh chỉ, này các Tý-kheo, trạo hối chưa sanh 
không sanh khởi, hay trạo hồi đã sanh được đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Týỷ-kheo, 
đưa đến nghi hoặc chưa sanh không sanh khởi, hay nghi hoặc 
đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như lý tác ý. Nếu 
như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, nghi hoặc chưa sanh không 
sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được đoạn tận. 


HI. Phẩm Khó Sử Dụng 


1-10 Tâm Không Tu Tập 


1.- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu 
tập. Tâm không được tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
lại dê sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm 
được tu tập, này các Tyỷ-kheo, dê sử dụng. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
lại đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không 
được tu tập. Tâm không được tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa 
đến bất lợi lớn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 ọ 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
lại đưa đên lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. 
Tâm được tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
lại đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không 
được tu tập, không được làm cho hiển lộ. Tâm không được tu 
tập, không được làm cho hiển lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến 
bât lợi. 


6ó. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
lại đưa đến ích lợi lớn, này các Tý-kheo, như tâm được tu tập, 
được làm cho hiển lộ. Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, 
này các Tý-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bắt lợi lớn, 
này các Tỷ-kheo như tâm không tu tập, không làm cho sung 
mãn. Tâm không tu tập, không làm cho sung mãn, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, 
được làm sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung 
mãn, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đem lại đau khổ, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu 
tập, không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, 
không được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại 
đau khổ. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đem lại an lạc, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được 
làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, 
này các Ty-kheo, đem lại an lạc. 


10 Chương I - Một Pháp 


IV. Phẩm Không Điều Phục 


1-10 Tâm Không Điều Phục 


1.- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến bất lợi lớn, này các Tý-kheo, như tâm không được 
điều phục. Tâm không được điều phục, này các Tỷ-kheo, đưa 
đến bắt lợi lớn. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được điều 
phục. Tâm được điều phục, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích 
lớn. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, 
đưa đên bât lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được 
hộ trì. Tâm không được hộ trì, này các Tỷ-kheo, đưa đên bât 
lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đên lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được hộ trì. 
Tâm được hộ trì, này các Tỷ-kheo, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được 
phòng hộ. Tâm không được phòng hộ, này các Tỷ-kheo, đưa 
đến bắt lợi lớn. 


6. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, 
đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được phòng 
hộ. Tâm được phòng hộ, này các Tyỷ-kheo, đưa đến lợi ích 
lớn. 

7. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, 
đưa đến bất lợi lớn, này các Tyỷ-kheo, như tâm không được 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 11 


bảo vệ. Tâm không được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến 
bât lợi lớn. 


8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đên lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được bảo vệ. 
Tâm được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đên lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được 
điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không 
được bảo vệ. Tâm không được điều phục, không được hộ trì, 
không được phòng hộ, không được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến bắt lợi lớn. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được điều 
phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ. Tâm được 
điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, này các 
Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


V. Phẩm Đặt Hướng và Trong Sáng 


1-10 Tâm Đặt Sai Hướng v.v... 


1. -Ví như, này các Tỷ-kheo, sợi râu của lúa mì, hay sợi 
râu của lúa mạch bị đặt sai hướng, khi tay hay chân đè vào, 
có thê đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đồ máu; sự 
tình này không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tyỷ-kheo, vì sợi 
râu bị đặt sai hướng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
với tâm bị đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm 
minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này 
không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm bị đặt sai 
hướng. 


12 Chương I - Một Pháp 


2. Này các Tỷ-kheo, ví như các sợi râu của lúa mì, hay 
sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi tay hay chân 
đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm cho 
đồ máu; sự tình này có xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, 
vì sợi râu được đặt đúng hướng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
vị Tỷ-kheo với tâm được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng 
vô minh, làm minh sanh khởi, có thê chứng đạt Niết-bàn; sự 
tình này có thể xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm 
được đặt đúng hướng. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta biết tâm một 
người là uế nhiễm, Ta rõ biết: "Nếu trong thời gian này, 
người này mệnh chung, người ấy bị rơi vào địa ngục như vậy 
tương xứng". Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì rằng tâm người 
ấy uê nhiễm. 

Cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy, này các Tỷ- 
kheo, một số loài hữu tình ở đời, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta biết tâm một 
người là thanh tịnh, Ta biết rõ: "Nếu trong thời gian này, 
người này mệnh chung, người ấy được sanh lên Thiên giới 
như vậy tương xứng". Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì răng 
tâm người ấy thanh tịnh. 


Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy, này các Tỷ- 
kheo, một số loài hữu tình ở đời này, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. 

5. Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước uễ nhớp, bị 
khuấy động, đục bùn. Tại đấy có người có mắt, đứng trên bờ, 
không thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn 
sỏi, các đàn cá qua lại, đứng yên. Ví cớ sao? Vì nước bị 
khuấy đục. Này các Tý-kheo, cũng vậy, vị Tỷ-kheo với tâm 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 13 


bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi 
ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ 
các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc 
Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. Vì cớ sao? Vì rằng 
tâm bị khuấy đục, này các Tỷ-kheo. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hỗ nước trong sáng, 
sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đấy có người có mắt, 
đứng trên bờ, có thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, 
các hòn sói, các đàn cá qua lại, đứng yên. Vì cớ sao? Vì nước 
không bị khuấy đục, này các Tỷ-kheo. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với tâm không bị khuấy đục biết được 
lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết 
được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, 
tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy 
có xảy ra. Ví sao? Vì rằng tâm không bị khuấy đục, này các 
Tyỷ-kheo. 


7. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại cây gì, 
cây phandana được xem là tối thượng, tức là về nhu nhuyễn 
và dễ sử dụng. Cũng vậy, này các Tý-kheo, Ta không thấy 
một pháp nào khác, lại nhu nhuyễn và dễ sử dụng, như một 
tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, 
được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, là nhu nhuyễn và 
dễ sử dụng. 


8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
lại vận chuyên nhẹ nhàng như tâm. Thật không dễ gì, này các 
Tỷ-kheo, dùng một ví dụ để diễn tả sự vận chuyên nhẹ nhàng 
của tâm. 


9. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói, nhưng bị ô 
nhiễm bởi các câu uê từ ngoài vào. 


14 Chương I - Một Pháp 


10. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói và tâm này 
được gột sạch các câu uê từ ngoài vào. 


VI. Phẩm Búng Ngón Tay 


1-10 Tâm Được Tu Tập 


I. - Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói. Và tâm 
này bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. Kẻ phàm phu Ít 
nghe, không như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy, Ta nói rằng tâm 
kẻ phàm phu ít nghe, không được tu tập. 


2. Tâm này, này các Tyỷ-kheo, là sáng chói. Và tâm này 
được gột sạch các cầu uế từ ngoài vào. Bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiều, như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy, Ta nói rằng tâm bậc 
Thánh đệ tử nghe nhiều có được tu tập. 


3. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo phát từ tâm; vị ấy, này các Tỷ-kheo, 
được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiền tịnh không có trống không, 
làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là người làm theo giáo giới, ăn 
đồ ăn khất thực của xứ không có uống phí. Còn nói gì những 
người làm cho sung mãn từ tâm ấy. 


4-5. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập từ tâm ... tác ý từ tâm; vị ấy, này 
các Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiền tịnh không có 
trống không, làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là người làm theo 
giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uống phí. Còn 
nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm ấy. 

6ó. Phàm những pháp nào, này các Tỷ-kheo, là bắt thiện, 
thuộc thành phần bất thiện, đứng về phía bắt thiện, tất cả các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 l5 


pháp ấy đều được ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy. Các 
pháp bât thiện theo sau. 


7. Phàm những pháp nào, này các Tỷ-kheo, là thiện, 
thuộc thành phần thiện, đứng về phía thiện, tất, cả các pháp 
ấy đều được ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy. Các pháp 
thiện theo sau. 


8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, 
do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và 
các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như 
phóng dật. Với người phóng dật, này các Tỷ-kheo, các pháp 
bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã 
sanh bị đoạn tận. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, 
do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như 
không phóng dật. Với người không phóng dật, này các Tỷ- 
kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bất thiện đã sanh được đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và 
các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như 
biếng nhác. Với người biếng nhác, này các Tý-kheo, các 
pháp bắt thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện 
đã sanh bị đoạn tận. 


16 Chương I - Một Pháp 


VII. Phẩm Tỉnh Tấn 


1-10 Tỉnh Cần Tỉnh Tấn 


1.- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như 
tinh tấn tinh cần. Với người tinh cần tinh tấn, này các Tỷ- 
kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bất thiện đã sanh được đoạn tận. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như là dục 
lớn. Với người có dục lớn, này các Tỷ-kheo, các pháp bất 
thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị 
đoạn tận. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như 
ít dục. Với người có ít dục, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện 
chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh 
được đoạn tận. 


4. (Như số 2 ở trên, chỉ thế vào "không biết vừa đủ")... 
5. (Như số 3 ở trên, chỉ thế vào "biết vừa đủ")... 

6. (Như số 2 ở trên, chỉ thế vào "không như lý tác ý")... 
7. (Như số 3 ở trên, chỉ thế vào "như lý tác ý")... 

8. (Như số 2 ở trên, chỉ thế vào "không tỉnh giác")... 

9. (Như số 3 ở trên, chỉ thế vào "tỉnh giác")... 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 17 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và 
các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như 
làm bạn với ác. Với người làm bạn với ác, này các Tyỷ-kheo, 
các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
thiện đã sanh bị đoạn tận. 


VI. Phẩm Làm Bạn Với Thiện 


1-11 Làm Bạn Với Thiện 


1. - Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như 
làm bạn với thiện. Với người làm bạn với thiện, này các Tỷ- 
kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bất thiện đã sanh được đoạn tận. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và 
các pháp thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như 
hệ lụy với các pháp bất thiện, và không hệ lụy với các pháp 
thiện. Do hệ lụy với các pháp bất thiện, này các Tý-kheo, do 
không hệ lụy với các pháp thiện, các pháp bất thiện chưa 
sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như 
hệ lụy với các pháp thiện, không hệ lụy với các pháp bất 
thiện. Do hệ lụy với các pháp thiện, này các Tỷ-kheo, do 
không hệ lụy với các pháp bất thiện, nên các pháp thiện chưa 


l8 Chương I - Một Pháp 


sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được 
đoạn tận. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các giác chi chưa sanh không sanh khởi, và các 
giác chi đã sanh không đi đến tu tập viên mãn, này các Tỷ- 
kheo, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, này 
các Tỷ-kheo, các giác chi chưa sanh không được sanh khởi, 
và các giác chi đã sanh không đi đến tu tập viên mãn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các giác chi chưa sanh được sanh khởi và các 
giác chi đã sanh đi đến tu tập viên mãn, này các Tỷý-kheo, 
như như lý tác ý. Do như lý tác ý, này các Tỷ kheo các giác 
chi chưa sanh được sanh khởi, và các giác chi đã sanh đi đến 
tu tập viên mãn. 

6. Ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những mắt mát này, 
như mất mát bà con. Cái này là khốn cùng giữa các mắt mát, 
này các Tỷ-kheo, tức là mất mát trí tuệ. 


7. Ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những tăng trưởng 
này, như tăng trưởng bà con. Cái này là tôi thượng giữa các 
tăng trưởng, này các Tỷ-kheo, tức là tăng trưởng trí tuệ. 


8. Ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những mất mát này, 
như mât mát tài sản. Cái này là khôn cùng giữa các mât mát, 
này các Ty-kheo, tức là mât mát trí tuệ. 

9. Ít có giá trị, này các Tỷ-kheo, là những tăng trưởng 
này, như tăng trưởng tài sản, Cái này là tôi thượng giữa các 
tăng trưởng, này các Tỷ-kheo, tức là tăng trưởng trí tuệ. 

10. Ít có giá trị, này các Tý-kheo, là những mắt mát này, 


như mất mát danh tiếng. Cái này là khốn cùng giữa các mất 
mát, này các Tỷ-kheo, tức là mất mát trí tuệ. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 19 


11. Ít có giá trị, này các Tý-kheo, là những mắt mát này, 
như tăng trưởng danh tiêng. Cái này là tôi thượng giữa các 
tăng trưởng, này các Tỷ-kheo, tức là tăng trưởng trí tuệ. 


Do vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập 
như sau: "Chúng ta sẽ làm tăng trưởng sự tăng trưởng trí tuệ”. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thây cân phải học tập. 


IX. Phẩm Phóng Dật 


1-16. 


1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
có thê đưa đên bât lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là phóng dật. 
Phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đên bât lợi lớn. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
có thê đưa đên ích lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là không 
phóng dật. Không phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đên ích 
lợi lớn. 


3. (Như số 1, chỉ thế vào "như là biếng nhác").... 

4. (Như số 2, chỉ thế vào "như là tinh cần tinh tấn")... 

5. (Như số 1, chỉ thế vào "như là nhiều dục")... 

6. (Như số 2, chỉ thế vào "như là ít dục")... 

7. (Như số 1, chỉ thế vào "như là không biết đủ")... 

8. (Như số 2, chỉ thế vào "như là biết đủ")... 

9. (Như số 1, chỉ thế vào "như là không như lý tác ý")... 
10. (Như số 2, chỉ thế vào "như là như lý tác ý")... 

11. (Như số 1, chỉ thế vào "như là không tỉnh giác")... 


20 Chương I - Một Pháp 


12. (Như số 2, chỉ thế vào "như là tỉnh giác")... 
13. (Như số 1, chỉ thế vào "như là làm bạn với ác")... 
14. (Như số 2, chỉ thế vào "như là làm bạn với thiện")... 


15. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
có thể đưa đến bất lợi lớn, này các Týỷ-kheo, như là hệ lụy 
với các pháp bất thiện, không hệ lụy với các pháp thiện. Hệ 
lụy với các pháp bắt thiện, này các Tý-kheo, không hệ lụy 
với các pháp thiện, đưa đến bắt lợi lớn. 


16. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như là hệ lụy với các 
pháp thiện, không hệ lụy với các pháp bất thiện. Hệ lụy các 
pháp thiện, này các Tỷ-kheo, không hệ lụy với các pháp bất 
thiện đưa đến lợi ích lớn. 


X. Phẩm Phi Pháp (1) 


1-32. 


1. - Đứng về phương diện nội phần, này các Tỷ-kheo, 
Ta không thấy một phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như 
vậy, này các Tỷ-kheo, như phóng dật. Phóng dật, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


2. Đứng về phương diện nội phân, này các Tỷ-kheo, Ta 
không thây một phân nào khác đưa đên lợi ích lớn như vậy, 
này các Tỷ-kheo, như không phóng dật, này các Tỷ-kheo. 
Không phóng dật, này các Tyỷ-kheo, đưa đền lợi ích lớn. 

3. (Như số 1 ở trên, chỉ thay vào "biếng nhác")... 


4. (Như số 2 ở trên, chỉ thay vào "tinh cần tinh tấn")... 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 21 


5-12 (Như trên, tuần tự thay vào "dục lớn, ít dục, không 
biết đủ, biết đủ, không như lý tác ý, như lý tác ý, không tỉnh 
giác, tỉnh giác")... 

13. Đứng về phương diện ngoại phần, này các Tỷ-kheo, 
Ta không thấy một phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như 
vậy, này các Tỷ-kheo, như làm bạn với ác. Làm bạn với ác, 
này các Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


14. Đứng về phương diện ngoại phần, này các Tỷ-kheo, 
Ta không thấy một phần nào khác đưa đến lợi ích lớn như 
vậy, này các Tỷ-kheo, như làm bạn với thiện. Làm bạn với 
thiện, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


15. Đứng về phương diện nội phần, này các Tỷ-kheo, 
Ta không thấy một phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như 
vậy, này các Tỷ-kheo, như hệ lụy với pháp bắt thiện, không 
hệ lụy với pháp thiện. Hệ lụy với pháp bất thiện, không hệ 
lụy với pháp thiện, này các Tỷ-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


16. Đứng về phương diện nội phần, này các Tỷ-kheo, 
Ta không thấy một phần nào khác đưa đến lợi ích lớn như 
vậy, này các Tỷ-kheo, như hệ lụy với các pháp thiện, không 
hệ lụy với các pháp bất thiện. Hệ lụy với pháp thiện, không 
hệ lụy với pháp bất thiện, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích 
lớn. 


17. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
khiến diệu pháp bị lu mờ, biến mắt như vậy, này các Tỷ-kheo, 
như phóng dật. Phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu 
pháp bị lu mờ và biến mắt. 

18. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
khiến diệu pháp được an trú, không bị lu mờ, không bị biến 
mất như vậy, này các Tỷ-kheo, như không phóng dật. Không 


22 Chương I - Một Pháp 


phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, 
không bị lu mờ, không bị biên mật. 


19. (Như số 17, chỉ thế vào "biếng nhác")... 
20. (Như số 18, chỉ thế vào "tinh cần tinh tấn")... 


21-32 (Như trên, chỉ tuần tự thế vào các pháp như sau: 
"đục lớn, dục ít, không biết vừa đủ, biết vừa đủ, không như 
lý tác ý, như lý tác ý, không tỉnh giác, tỉnh giác, làm bạn với 
ác, làm bạn với thiện, hệ lụy với pháp bắt thiện, không hệ lụy 
với pháp thiện, hệ lụy với pháp thiện, không hệ lụy với pháp 
bất thiện"). 


Phẩm Phi Pháp (2) 
33-42 Phi Pháp 


33. - Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi 
pháp là pháp, sở hành của những vị ấy, này các Tỷ-kheo, 
đem lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa 
số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người. 
Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều vô 
phước, và khiến cho diệu pháp biến mắt. 


34. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ pháp 
là phi pháp, sở hành của những vị ây, này các Tỷ-kheo, đem 
lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, 
đưa đến bất hạnh, đau khô cho chư Thiên và loài Người. Và 
hơn nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều vô 
phước, và khiến cho diệu pháp biến mắt. 


35-42. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ 
phi luật là luật,... nêu rõ luật là phi luật,... Như Lai không nói 
lên, tuyên bố là Như Lai có nói lên, không tuyên bố là Như 
Lai không nói lên, .. Như Lai có nói lên, tuyên bố là Như 
Lai không nói lên, không tuyên bố là Như Lai có nói lên, ... 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 23 


Như Lai không thực hành, tuyên bố là Như Lai có thực 
hành,... Như Lai thực hành, tuyên bố là Như Lai không thực 
hành,... Như Lai không chế đặt, tuyên bố là Như Lai có chế 
đặt... Như Lai có chế đặt, tuyên bố là Như Lai không chế 
đặt... Sở hành của những vị Ấy, này các Tỷ-kheo, đem lại bắt 
hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến 
bất hạnh đau khổ cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, 
này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều vô phước, và 
khiến cho diệu pháp biến mắt. 


XI. Phẩm Thứ Mười Một 


1-10 Phi Pháp 


I. - Những Ty-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi 
pháp là phi pháp, các Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, sở hành 
như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi 
ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư Thiên và 
loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy 
tạo phước đức và an trú diệu pháp này. 


2. (Như số 1 trên, chỉ khác: "nêu rõ pháp là pháp")... 


3-10. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ phi 
luật là phi luật... luật là luật... Như Lai không nói lên, tuyên 
bố là Như Lai không nói lên, ... Như Lai có nói lên, tuyên bố 
là Như Lai có nói lên, ... Như Lai không thực hành, tuyên bố 
là Như Lai không thực hành, ... Như Lai có thực hành, tuyên 
bố là Như Lai có thực hành, ... Như Lai không chế đặt, tuyên 
bố là Như Lai không chế đặt, ... Như Lai có chế đặt, tuyên bố 
là Như Lai có chế đặt...Các vị Tỷ-kheo ấy, này các Týỷ-kheo, 
sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa 
số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư 


24 Chương I - Một Pháp 


Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ- 
kheo ây tạo phước đức và an trú diệu pháp này. 


XI. Phẩm Vô Phạm 


1-20 Vô Phạm 


l. - Những Tyý-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ 
không phạm là có phạm, những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, 
với sở hành như vậy, đưa lại bất hạnh cho đa số, không an 
lạc cho đa số, không lợi ích cho đa số, đưa lại bất hạnh, đau 
khổ cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ- 
kheo, những Tỷ-kheo ấy, tạo điều vô phước và khiến cho 
diệu pháp biến mắt. 


2. (Như số I1 trên, chỉ thế vào: "nêu rõ có phạm là 
không phạm”)... 


3-10. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ tội 
nhẹ là tội nặng.... tội nặng là tội nhẹ... tội thô trọng là tội 
không thô trọng... tội không thô trọng là tội thô trọng... tội có 
dư tàn là tội không dư tàn... tội không dư tàn là tội có dư tàn... 
tội có thê sám hối là tội không có thê sám hối... tội không có 
thê sám hối là tội có thể sám hối. Những Tỷ-kheo ấy, này các 
Tỷ-kheo, với sở hành như vậy, đưa lại bất hạnh cho đa số, 
không an lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa lại bất hạnh 
đau khô cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các 
Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo ấy, tạo điều vô phước và khiến cho 
diệu pháp biến mắt. 

II. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ 
không phạm tội là không phạm tội. Những Tỷ-kheo ấy, này 
các Tỷ-kheo, với sở hành như vậy đưa lại hạnh phúc cho đa 
số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa lại hạnh phúc an 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 25 


lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ- 
kheo, những Tỷ-kheo ấy tạo điều phước đức và khiến cho 
diệu pháp được an trú. 


12. (Như số I1, chỉ thế vào: "nêu rõ phạm tội là phạm tội")... 


13-20. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, nêu rõ tội 
nhẹ là tội nhẹ... tội nặng là tội nặng... tội thô trọng là tội thô 
trọng... tội không thô trọng là tội không thô trọng ... tội có dư 
tàn là tội có dư tàn... tội không dư tàn là tội không dư tản... 
tội có thê sám hối là tội có thể sám hối... tội không có thể 
sám hồi là tội không có thể sám hối. Những Tỷ-kheo ấy, này 
các Tỷ-kheo, với sở hành như vậy, đưa lại hạnh phúc cho đa 
số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an 
lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ- 
kheo, những Tý-kheo ấy tạo điều phước đức và khiến cho 
diệu pháp được an trú. 


XII. Phẩm Một Người 


1-7 Như Lai 

I. - Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, 
sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? Chính 
là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Chính một 
người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện 
đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
chư Thiên và loài Người. 

2. Sự xuất hiện của một người, này các Tý-kheo, khó 
gặp được ở đời. Của người nào ? Của Như LaI, bậc A-la-hán, 


26 Chương I - Một Pháp 


Chánh Đăng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các 
Ty-kheo, khó gặp được ở đời. 


3. Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, là 
xuất hiện một người vi diệu. Một người ấy là ai? Chính là 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Chính một người 
này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một 
người vi diệu. 

4. Sự mệnh chung của một người, này các Tỷ-kheo, 
được đa số thương tiếc. Của một người nào? Của Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Sự mệnh chung của một 
người này, này các Tỷ-kheo, được đa số thương tiếc. 


5. Một người, này các Tý-kheo, khi xuất hiện ở đời là 
xuất hiện một người, không hai, không có đồng bạn, không 
có so sánh, không có tương trợ, không có đối phần, không có 
người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt 
ngang bằng, bậc Tối thượng giữa các loài hai chân. Một 
người ẫy là ai Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. Một người này, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một 
người, không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, 
không có tương trợ, không có đối phần, không có người 
ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, 
bậc Tối thượng giữa các loài hai chân. 


6-17. Sự xuất hiện của một người, này các Tỷ-kheo, là 
sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, là sự 
xuất hiện của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là 
sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của nhiều giới, 
là sự thông đạt của các giới sai biệt, là sự chứng ngộ của 
minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả Dự Lưu, là sự chứng 
ngộ quả Nhất Lai, là sự chứng ngộ quả Bắt Lai, là chứng ngộ 
quả A-la-hán. Của một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Sự xuất hiện của một người này, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 27 


này các Tỷ-kheo, là sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện 
của đại quang... là sự chứng ngộ quả A-la-hán. 

18. Ta không thấy một người nào khác, này các Tỷ- 
kheo, có thê chơn chánh chuyền vận Vô thượng Pháp luân do 
Như Lai chuyên vận, này các Tỷ-kheo, như Xá-lợi-phất. Xá- 
lợi-phất, này các Tý-kheo, chơn chánh chuyên vận Vô 
thượng Pháp luân do Thế Tôn chuyên vận. 


XIV. Phẩm Người Tối Thắng 


1-10 Các Vị Tỷ Kheo 

I. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này 
các Tỷ-kheo, tối thắng là Anna Kondanno (A-nhã Kiều-trần- 
như). 

2. Trong các vị đệ tử... đại trí tuệ, tối thắng là Sàriputta. 

3. Trong các vị đệ tử... có thần thông, tối thắng là 
Mahàmoggalàna. 

4. Trong các vị đệ tử... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng 
là Mahàkassapa. 

5. Trong các vị đệ tử... thiên nhãn, tối thắng là 
Anuruddha. 

6. Trong các vị đệ tử... thuộc gia đình quý tộc, tối thăng 
là Bhaddiya Kàligodhàputta. 

7. Trong các vị đệ tử... có âm thanh vi diệu, tôi thắng là 
Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya. 

—_$. Trong các vị đệ tử... rồng tiếng rống con sư tử, tối 

thăng là Pindola BhàradvàJa. 


28 Chương I - Một Pháp 


9. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là Punna 
Mantànrputta. 

10. Trong các đệ tử Tý-kheo của Ta, thuyết giảng rộng 
rãi những điêu được nói lên một cách văn tắt, tôi thăng là 
Mahàkaccàna. 


1-11 Các Vị Tỷ Kheo 

I. - Trong các vị Tỷ-kheo của Ta có thê dùng ý hóa 
thân, này các Tỷ-kheo, tôi thăng là Cullapanthaka. 

2. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tâm thăng tiến, tối 
thăng là Cullapanthaka. 

3. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về tưởng thắng tiến, 
tôi thăng là Mahàpanthaka. 

4. Trong các vị đệ tử... trú không có tranh luận, tối 
thăng là Subhuti. 

5. Trong các vị đệ tử... đáng được cúng dường, tối 
thăng là Subhuti. 

6. Trong các vị đệ tử... tu ở rừng, tối thăng là Revata 
Khadiravaniya. 

7. Trong các vị đệ tử... tu Thiên, tôi thăng là Kankha 
Revata. 

§. Trong các vị đệ tử... tỉnh cần tỉnh tấn, tối thăng là 
Sono KolIviso. 

9. Trong các vị đệ tử... khéo nói, tối thắng là Sono 
Kutikanna. 

10. Trong các vị đệ tử... nhận được đồ cúng dường, tối 
thăng là Sivali. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 29 


11. Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thăng giải, tối thăng 
là Vakkali. 


1-10 Các Vị Tỷ Kheo 

I. - Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 
tôi thăng là Ràhula. 

2. Trong các vị đệ tử... xuất gia vì lòng tin, tối thắng là 
Ratthapàla. 

3. Trong các vị đệ tử... đầu tiên nhận phiếu ăn cơm, tối 
thăng là Kunda Dhàna. 

4. Trong các vị đệ tử... đầy đủ biện tải, tối thắng là 
Vangìsa. 

5. Trong các vị đệ tử... dễ mến toàn diện, tối thắng là 
Upasena Vangantaputta. 

6. Trong các vị đệ tử... sửa soạn chỗ ngồi, chỗ nằm, tối 
thăng là Dabba Mallaputta. 

7. Trong các vị đệ tử... được chư Thiên ái mộ, tối thăng 
là Pilindavaccha. 

8. Trong các vị đệ tử... có thăng trí mau lẹ, tối thắng là 
Bàhiva Dàructriya. 

9. Trong các vị đệ tử... thuyết giảng vi diệu, tôi thắng là 
Kumara Kassapa. 

10. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại 
giải, này các Tỷ-kheo, tôi thăng là Màhàkotthita. 

1-16 Các Vị Tỷ Kheo 

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, 
này các Tỷ-kheo, tôi thăng là Ananda. 


30 Chương I - Một Pháp 


2. Trong các vị đệ tử... đầy đủ ức niệm, tối thăng là 
Ananda 


3. Trong các vị đệ tử... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thăng 
là Ananda. 


4. Trong các vị đệ tử... đầy đủ sự kiên trì tối thắng là 
Ananda. 


5.Trong các vị đệ tử... thị giả, tối thắng là Ananda. 


6. Trong các vị đệ tử... có đại hội chúng, tối thắng là 
Uruvela Kassapa. 
___ 7. Trong các vị đệ tử... làm cho các gia đình hoan hỷ, 
tôi thăng là Kàludày). 
8. Trong các vị đệ tử... không có bệnh hoạn, tối thắng là 
Bakkula. 


9. Trong các vị đệ tử... nhớ đến các đời sống quá khứ, 
tôi thăng là Sobhita. 


10. Trong các vị đệ tử... trì Luật, tối thắng là Upàii. 

11. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thăng 
là Nandaka. 

12. Trong các vị đệ tử... hộ trì các căn môn, tối thắng là 
Nanda. 

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thăng 
là Sàgata. 

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là 
MàhakappIna. 

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là 
Ràdha. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 31 


16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là Mogharàà. 

1-13 Nữ Đệ Tử Tỷ Kheo Ñi 

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nmI đã lâu ngày của Ta, 
tôi thăng là MàhàpàJapati Gotami. 


2. Trong các vị nữ đệ tử... đại trí tuệ, tối thắng là 
Khemà. 


3. Trong các vị nữ đệ tử... đầy đủ thần thông, tối thăng 
là Uppalavannà. 


4. Trong các vị nữ đệ tử... trì Luật, tối thắng là Patàcàrà. 


5. Trong các vị nữ đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Dhammadinnà. 


6. Trong các vị nữ đệ tử... tu Thiền, tối thắng là Nandà. 

7. Trong các vị nữ đệ tử... tinh cần tinh tấn, tối thắng là 
Sonà. 

§. Trong các vị nữ đệ tử... thiên nhãn, tối thăng là 
Sakulà. 

9. Trong các vị nữ đệ tử... có thắng trí mau lẹ, tối thăng 
là Bhaddà Kundalakesà. 

10. Trong các vị nữ đệ tử... nhớ đến các thời quá khứ, 
tôi thăng là Bhaddà Kapilànì. 

11.Trong các vị nữ đệ tử... đã chứng đạt đại thắng trí, 
tôi thăng là Bhaddà Kaccana. 

12. Trong các vị nữ đệ tử... mang thô y, tối thắng là 
KisàgotamI. 

13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ tin 
thăng giải, này các Tỷ-kheo, tôi thăng là Sigalàmàtà. 


32 Chương I - Một Pháp 


1-10 Nam Cư Sĩ 


I. - Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đâu tiên, tôi thăng là các người buôn bán 
Tapassu Bhallikà. 


2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ... bố thí, tối thắng là 
gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

3. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... thuyết pháp, tối thăng 
là Citta Macchikassandika. 

4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bôn nhiêp pháp, tôi thăng là Hatthaka Alavaka. 

5. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ... bố thí các món ăn 
thượng vị, tôi thăng là Mahànàma Sakka. 

6. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ... bố thí các món đồ 
khả ý, tôi thăng là gia chủ Ugga Vesàlika. 

7. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ... hộ trì Tăng chúng, tối 
thăng là Hatthigàmala Uggàta. 

8. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ... có lòng tịnh tín bất 
động, tôi thăng là Sùra Ambattha. 

9. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ... được dân chúng kính 
mên, tôi thăng là Jivaka Komàrabhacca. 

10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 
một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tôi thăng là gia chủ 
Nakulapità. 

1-10 Nữ Cư Sĩ 


[. -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ-kheo, 
người đi đên quy y đâu tiên là SujJàtà Senàndìhrtà. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 33 


2. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ... bố thí, tối thắng là 
Visàkhà Migàramàtà. 

3. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nghe nhiều, tối thắng là 
KhuJjuttar. 

4. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ... trú từ tâm, tối thắng là 
Sàmàvat1. 

5. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ... tu Thiên, tối thắng là 
Uttarà Nandamàtà. 

6. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ... bố thí các món ăn 
thượng vị, tôi thăng là Suppavảsà Koliyadhita. 


7. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ... săn sóc người bệnh, tối 
thăng là nữ cư sĩ Suppiyà. 

8. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ... có lòng tịnh tín bất 
động, tôi thăng là Kàtiyàn]. 

9. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ... nói chuyện một cách 
thân mật, tôi thăng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

10. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ-kheo, 
có lòng tịnh tín đôi với lời nghe đôn tôi thăng là Kàlì, nữ cư 
sĩ ở Kulagharikà. 


XV. Phẩm Không Thể Có Được 
1-28. Chấp Nhận Các Hành Là Thường Còn 


1. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không 
có được: Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận 
các hành là thường còn, sự kiện này không xảy ra. Và sự 
kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, kẻ phàm phu có thể 
chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này có xảy ra. 


34 Chương I - Một Pháp 


2. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không 
có được: Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận 
các hành là lạc, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có 
xảy ra, này các Tỷ-kheo: Kẻ phàm phu có thể chấp nhận các 
hành là lạc, sự kiện này có xảy ra. 


3. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không 
có được: Một người thành tựu chánh kiến có thê chấp nhận 
các pháp là ngã, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có 
xảy ra, này các Tỷ-kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các 
pháp là ngã, sự kiện này có xảy ra. 


4-9. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ- -kheo, không 
có được: Một người thành tựu chánh kiến có thể đoạt mạng 
sống của mẹ... của cha... của vị A-la-hán... có thể với ác tâm 
làm bậc Như Lai chảy máu...có thể phá hòa hợp Tăng... c 
thể tuyên bố một vị Đạo Sư khác, sự kiện này không SA Ta. 
Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, kẻ phàm phu có 
thê đoạt mạng sống của mẹ... có thể tuyên bố một vị Đạo Sư 
khác, sự kiện này có xảy ra. 


10. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không 
có được: Trong một Thế giới, hai vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, không trước không sau, xuất hiện một lần, sự kiện này 
không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Ty-kheo: 
Trong một Thế giới, chỉ có một vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác xuất hiện, sự kiện này có xảy ra. 


11. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không 
có được: Trong một Thế giới, có hai Chuyên Luân Vương, 
không trước không sau, xuất hiện một lần, sự kiện này không 
xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, trong một 
thế giới, chỉ có một Chuyển Luân Vương xuất hiện, sự kiện 
này có xảy ra. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 35 


12. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không 
có được: Một phụ nữ có thể là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này 
các Tỷ-kheo: Người đàn ông có thể là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, sự kiện này có xảy ra. 


13. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không 
có được: Một phụ nữ có thể là vị Chuyển Luân Vương, sự 
kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ- 
kheo: Một người đàn ông có thê là vị Chuyển Luân Vương, 
sự kiện này có xảy ra. 


14-16 Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có được: Một phụ nữ có thể là vị Đế Thích (Sakka)... 
là Ác Ma... là Phạm Thiên, sự kiện này không xảy ra. Và sự 
kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, một người đàn ông có 
thê là Vị Đề Thích... là Ác Ma... là Phạm Thiên, sự kiện này 
CÓ xảy ra. 


17. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không 
có được: là quả dị thục của thân làm ác có thể là khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, 
này các Tỷ-kheo, là quả dị thục của thân làm ác là không khả 
lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra. 


18-19. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có được: là quả dị thục của miệng nói ác... của ý nghĩ 
ác, có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này không xảy ra. 
Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là quả dị thục của 
miệng nói ác... của ý nghĩ ác, là không khả lạc, không khả hỷ, 
không khả ý, sự kiện này có xảy ra. 


1-9 Không Thể Xây Ra 


1. - Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không 
có được: là quả dị thục của thân làm thiện có thê là không 


36 Chương I - Một Pháp 


khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này không xảy 
ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là quả dị thục 
của thân làm thiện là khả lạc, khả hý, khả ý, sự kiện này có 
xảy ra. 


2-3. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không 
có được: là quả dị thục của miệng nói thiện... của ý nghĩ 
thiện có thể là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự 
kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Ty- 
kheo, là quả dị thục của miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện là 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra. 


4. Sự kiện này không xảy ra, này các Ty-kheo, không 
có được: là người đầy đủ thân làm ác, do nhân ấy, do duyên 
Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi lành, cõi 
Trời, cõi đời này, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có 
xảy ra, này các Tỷ-kheo, là người đầy đủ thân ác, do nhân ấy, 
do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện này có xảy ra. 


5-6. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không 
có được là người đây đủ, miệng nói ác... ý nghĩ ác, do nhân 
ây, do duyên ây... (như sô 4 trên)..., sự kiện này có xảy ra. 


7-9. Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không 
có được: là người đầy đủ thân làm thiện... miệng nói thiện... 
ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, có thể sanh cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, Sự 
kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ- 
kheo, là người đầy đủ thân làm thiện,... miệng nói thiện... ý 
nghĩ thiện, do nhân Ấy, do duyên Ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, có thể sanh cõi lành, cõi Trời, cõi đời này, sự kiện 
này có xảy ra. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 37 


XVI. Phẩm Một Pháp 
1-10. Niệm Phật 


1. - Có một pháp, này các Tyỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy 
là gì? Chính là niệm Phật. Chính một pháp này, này các Tỷ- 
kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt 
hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


2-10. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa để nhứt hướng nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy 
là gì? Chính là niệm Pháp... nệm Tăng... nệm Giới... nệm 
Thí... niệm Thiên... niệm Hơi thở vô, Hơi thở ra... niệm 
Chết... niệm Thân... niệm An tịnh. Chính một pháp này, này 
các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trĩ, 
giác ngộ, Niết-bản. 


XVII. Phẩm Chủng Tử 
1-10. Tà Kiến v.v... 


1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp Ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và 
các pháp bắt thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại, này 
các Tỷ-kheo, như tà kiến. Với người có tà kiến, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp bắt thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ây, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 


38 Chương I - Một Pháp 


pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại, này các 
Tỷ-kheo, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này các 
Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, 
do pháp ấy, các pháp thiện chưa sanh không sanh khởi, và 
các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, như tà 
kiến. Với người có tà kiến, này các Tỷ-kheo, các pháp thiện 
chưa sanh không sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị 
đoạn diệt. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh không sanh khởi, 
và các pháp bắt thiện đã sanh bị đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, 
như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, 
các pháp bất thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp 
bắt thiện đã sanh bị đoạn diệt. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, tà kiến chưa sanh được sanh khởi, hay tà kiến đã 
sanh đi đến tăng trưởng, này các Tỷ-kheo, như không như lý 
tác ý. Do không như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, tà kiến chưa 
sanh được sanh khởi, hay tà kiến đã sanh được tăng trưởng. 


6ó. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, chánh kiến chưa sanh được sanh khởi, hay chánh 
kiến đã sanh được tăng trưởng, này các Tý-kheo, như như lý 
tác ý. Do như lý tác ý, này các Tý-kheo, chánh kiến chưa 
sanh được sanh khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng 
trưởng. 

7. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, này các Tỷ-kheo, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 39 


như tà kiên. Các chúng sanh có đây đủ tà kiên, này các Tỷ- 
kheo, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
do pháp ấy, các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh vào cõi lành, cõi Trời, cõi đời này, này các Tỷ- 
kheo, như chánh kiến. Các chúng sanh có đầy đủ chánh kiến, 
này các Tyỷ-kheo, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên cõi lành, cõi Trời, cõi đời này. 

9. Đối với người có tà kiến, này các Tỷ-kheo, phàm mọi 
thân hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà 
kiến, phàm mọi khâu hành... phàm mọi ý hành hoàn toàn được 
thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phàm có tư tâm sở nào, 
phàm có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, và phàm 
có các hành nào, tất cả pháp ấy đưa đến không khả lạc, không 
khả hý, không khả ý, đưa đến bất hạnh, đau khổ. Vì cớ sao? 
Vì tánh ác của tà kiến, này các Tỷ-kheo. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, hột giống cây nimba, hay hột 
giống cây Kosàtaki (một loại cây leo), hay hột giông cây 
mướp đăng, được ðieO vào đất ướt. Phàm vị gì nó lây lên từ 
đất, phàm vị gì nó lẫy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến 
tánh đăng, tánh cay, tánh không lạc của nó. Vì cớ sao? Vì 
tánh ác của hột giống, này các Tỷ-kheo. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với người có tà kiến, 
này các Tÿ-kheo, phàảm mọi thân hành... Vì tánh ác của tà 
kiến, này các Tỷ-kheo. 

10. Đối với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, 
phàm mọi thân hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp 
nhận theo chánh kiến, phàm mọi khâu hành... phàm mọi ý 
hành hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo chánh 


40 Chương I - Một Pháp 


kiến, phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phảm 
có ước nguyện nào, và phàm có các hành nảo, tất cả pháp ấy 
đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, đưa đến hạnh phúc, an lạc. Vì 
cớ sao? Vì tánh hiền thiện của chánh kiến, này các Tỷ-kheo. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, hột giống cây mía, hay hột 
giống cây lúa, hay hột giông cây nho được gieo vào đất ướt. 
Phàm vị gì nó lây lên từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, 
tất cả vị ấy đều đưa đến tánh ngọt, thích ý, tánh ngon ngọt 
của nó. Vì cớ sao? Vì tánh hiền thiện của hột giống. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với người có chánh 
kiên, này các Tỷ-kheo, phàm mọi thân hành... Vì tánh hiên 
thiện của chánh kiên, này các Tỷ-kheo. 


XVIIIL Phẩm Makkhali 
1-17 Một Pháp 


1. Có một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, 
sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất 
lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và 
loài Người. Một người ấy là ai? Người có tà kiến, người có 
điên đảo kiến. Người ấy làm cho đông người xa lìa diệu pháp, 
an trú phi pháp. Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi 
xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bắt 
lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ 
cho chư Thiên và loài Người. 


2. Có một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, 
sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, 
lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên 
và loài Người. Một người ấy là ai? Người có chánh kiến, 
người không có điên đảo kiến. Người ấy làm cho đông người 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 4I 


xa lia phi pháp, an trú diệu pháp. Chính một người này, này 
các Tý-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh 
phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến 
hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, 
lại phạm tội lớn, này các Tỷ-kheo, như tà kiến. Tối thắng tà 
kiến, này các Tỷ-kheo, là phạm tội lớn. 

4. Ta không thấy một người nào khác, này các Ty-kheo, 
được tuân theo đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, 
thất lợi cho đa số, đem đến bất hạnh, bất lạc cho chư Thiên 
và loài Người, này các Tỷ-kheo, như kẻ ngu SI. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, tại cửa sông có đặt một cái 
nơm bẫy cá, đem lại bất hạnh đau khổ, tốn thương, tốn hại 
cho nhiều cá. Cũng vậy, này các Tý-kheo, kẻ ngu sỉ 
Makkhali xuất hiện ở đời, Ta nghĩ rằng như là một cái nơm 
bẫy cá cho loài Người, đưa đến bất hạnh, bắt lạc, bất lợi, đau 
khổ, tốn thương, tồn hại cho nhiều loại hữu tình. 


5. AI khuyến khích chấp nhận một pháp luật được vụng 
thuyết, này các Tý-kheo, thời người khuyến khích và người 
được khuyến khích như vậy tuân hành, tất cả đều đem lại 
nhiều vô phước. Vì cớ sao? Vì pháp được vụng thuyết, này 
các Tỷ-kheo. 


6. Ai khuyến khích chấp nhận một pháp luật được khéo 
thuyết, thời người khuyên khích và người được khuyên khích 
như vậy tuân hành, tât cả đêu đem lại nhiêu phước đức. Vì 
cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết, này các Tỷ-kheo. 

7. Trong một pháp luật được vụng thuyết, này các Tỷ- 


kheo, ước lượng của sự bồ thí, do người cho biết, chớ không 
phải do người nhận. Vì cớ sao? Vì pháp được vụng thuyết. 


42 Chương I - Một Pháp 


8. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các Tỷ- 
kheo, ước lượng của sự bô thí, do người nhận biết, không 
phải do người cho. Vì cớ sao? Vì pháp được khéo thuyết. 


9. Trong một pháp luật được vụng thuyết, này các Tỷ- 
kheo, người tinh cần tinh tấn sống đau khổ. Vì cớ sao? Vì 
pháp được vụng thuyết. 


10. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các Tỷ- 
kheo, người biếng nhác sống đau khổ. Vì cớ sao? Vì pháp 
được khéo thuyết. 


11. Trong một pháp luật được vụng thuyết, này các Tỷ- 
kheo, ai sống biếng nhác, người ấy sống đau khổ. Vì cớ sao? 
Vì pháp được vụng thuyết. 


12. Trong một pháp luật được khéo thuyết, này các Tỷ- 
kheo, ai sống tinh cân tỉnh tấn, người ấy sống an lạc. Vì cớ 
sao? Vì pháp được khéo thuyết. 


13. Ví như, này các Tỷ-kheo, một ít phân có mùi hôi 
thúi. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không tán thán vê hiện 
hữu dâu cho có ít thôi, cho đên chỉ trong thời gian búng ngón 
tay. 


14-17. Ví như, này các Tỷ-kheo, một ít nước tiểu có 
mùi hôi thúi... một ít nước miếng có mùi hôi thúi.... một ít 
mủ có mùi hôi thúi... một ít máu có mùi hôi thúi. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Ta không tán thán về hiện hữu dầu cho có 
ít thôi, cho đến chỉ trong thời gian búng ngón tay. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 43 


XIX. Phẩm Không Phóng Dật 
1-44 Một Pháp 


1. Ví như trong cõi Jambudipa (Diêm-phủ-đề) này, số ít 
là các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, các vùng đất 
khả ái, các hồ ao khả ái, còn nhiều hơn là các chỗ đất cao đất 
thấp, các con sông khó lội qua, các khu vực râm rạp những 
2ậy gộc, gai góc, các núi non lởm chởm. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, sô ít là các loài hữu tình sanh trên đất liền. Và số 
nhiều là các loài hữu tình sanh ở trong nước. 


2. ...Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các loài hữu 
tình được tái sanh giữa loài Người. Và nhiều hơn là các loài 
hữu tình được tái sanh ra ngoài loài Người. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, số ít là các loài hữu tình ấy được tái sanh ở các 
quốc độ trung ương. Và nhiều hơn các loài hữu tình phải tái 
sanh ở quốc độ biên địa, giữa các loài man rợ không biết 
nhận thức. 


3... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh có trí tuệ, nhanh trí, không điếc, không câm, có khả 
năng suy xét ý nghĩa của những lời khéo thuyết hay vụng 
thuyết. Và nhiễu hơn là các chúng sanh có ác trí tuệ, chậm trí, 
điếc và câm, không có khả năng suy xét ý nghĩa của những 
lời khéo thuyết hay vụng thuyết. 


4... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh đầy. đủ cặp mắt trí tuệ của bậc Thánh. Và nhiều hơn là 
các chúng sanh bị chìm đắm trong vô minh sĩ ám. 


53... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh được thây Như Lai. Và nhiêu hơn là các chúng sanh 
không được thây Như Lai. 


44 Chương I - Một Pháp 


6... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng 
sanh được nghe pháp luật do Như Lai thuyết giảng. Và nhiều 
hơn là các chúng sanh không được nghe pháp luật do Như 
Lai thuyết giảng. 


7... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi nghe, thọ trì pháp. Và nhiêu hơn là các chúng 
sanh, sau khi nghe không thọ trì pháp. 


§.... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng 
sanh quán sát ý nghĩa các pháp chúng học thuộc lòng. Và 
nhiều hơn là các chúng sanh không quán sát ý nghĩa các pháp 
chúng học thuộc lòng. 


9.... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi hiểu được ý nghĩa, sau khi hiểu được pháp, 
thực hành đúng theo pháp và tùy pháp. Và nhiều hơn là các 
chúng sanh, sau khi hiểu được ý nghĩa, sau khi hiểu được 
pháp, không thực hành đúng theo pháp và tùy pháp. 


10.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh được khích động bởi những vấn đề đáng được khích 
động, Và nhiều hơn là các chúng sanh không được khích 
động bởi những vấn đề đáng được khích động. 


I1.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi được khích động, như lý tính tân. Và nhiêu hơn 
các chúng sanh, sau khi được khích động, không như lý tỉnh 
tân. 


12.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi từ bỏ pháp sở duyên, được định, được nhất tâm. 
Và nhiều hơn các chúng sanh, sau khi từ bỏ pháp sở duyên, 
không được định, không được nhất tâm. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 45 


13.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh được đồ ăn tối thắng, được vị ăn tối thắng. Và nhiêu 
hơn, là các chúng sanh không được đồ ăn tối thắng, không 
được vị ăn tối thăng, chỉ nuôi sống với các áo và đồ ăn lượm 
lặt. 


14.... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh đã được vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt 
của giải thoát. Và nhiều hơn là các chúng sanh không được 
vị ngọt của mục đích, vị ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát. 
Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: 
"Chúng ta sẽ là những người được vị ngọt của mục đích, vị 
ngọt của pháp, vị ngọt của giải thoát". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Thây cần phải học tập. 


15-17. ... Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong cõi Diêm- 
phủ-đề này, số ít là các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ái, 
các vùng đất khả ái, các hồ ao khả ái. Và nhiều hơn là các 
chỗ đất cao đất thấp, các con sông khó lội qua, các khu vực 
rậm rạp những gậy gộc gai góc, các núi non lởm chởm. Cũng 
vậy, này các Tý-kheo, số ít là chúng sanh sau khi chết từ loài 
Người được tái sanh trong loài Người. Và nhiều hơn là các 
chúng sanh, sau khi chết từ loài Người, bị tái sanh ở địa 
ngục... ở các loại bàng sanh... ở cõi ngạ quỷ. 


18-20. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi chết từ loài Người được tái sanh giữa chư 
Thiên. Còn nhiều hơn là các chúng sanh, sau khi chết từ loài 
Người bị tái sanh ở địa ngục... bị tái sanh ở loài bảng sanh... 
bị tái sanh ở cõi ngạ quỷ. 

21-23. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi chết từ chư Thiên được tái sanh giữa chư Thiên. 
Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau khi chết từ chư Thiên bị 
tái sanh ở địa ngục... ở các loại bàng sanh... ở cõi ngạ quỷ. 


46 Chương I - Một Pháp 


24-26. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi chết từ chư Thiên được tái sanh giữa loài 
Người. Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau khi chết từ chư 
Thiên bị tái sanh ở địa ngục... ở các loại bàng sanh... ở cõi 
ngạ quỷ. 

27-29. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi chết từ địa ngục, được tái sanh giữa loài Người. 
Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau khi chết từ cõi địa ngục 
bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài bảng sanh... ở cõi ngạ 
quỷ. 

30-32. ...Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi chết từ cõi địa ngục, được sanh lên chư Thiên. 
Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau khi chết từ cõi địa ngục 
bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài bàng sanh... ở cõi ngạ 
quỷ. 

33-35. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi chết từ loài bàng sanh bị tái sanh giữa loài 
Người, Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau khi chết từ các 
loài bàng sanh bị tái sanh ở địa ngục... ở các loài bàng sanh... 
ở CõI ngạ quỷ. 

36-38. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi chết từ các loài bàng sanh được tái sanh giữa 
chư Thiên. Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau khi chết từ 
các loài bảng sanh được tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài 
bàng sanh... ở cõi ngạ quỷ. 

39-41. ... Cũng vậy, này các Tý-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi chết ở cõi ngạ quỷ được tái sanh giữa các loài 
Người. Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau khi chết ở cõi ngạ 
quỷ bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài bảng sanh... ở cõi 
ngạ quỷ. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 47 


42-44. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, số ít là các chúng 
sanh, sau khi chết ở cõi ngạ quý được tái sanh giữa chư 
Thiên. Và nhiều hơn là các chúng sanh, sau khi chết, ở cõi 
ngạ quỷ bị tái sanh ở cõi địa ngục... ở các loài bàng sanh... ở 
CỐI ngạ quỷ. 


XX. Phẩm Thiền Định 
1-192 Thật Sự Là Vậy 


1. Thật sự cái này là một trong những điều lợi, này các 
Tỷ-kheo, tức là sống trong rừng ... sống khất thực ... mang y 
phân tảo ... chỉ mang ba y thuyết pháp ... trì luật ... biết nhiều 
về sự thật... đã lâu ngày là vị trưởng lão... có oal nghi 
nghiêm chỉnh ... có được hội chúng quy tụ ... có đại hội 
chúng đoanh vây, con gia đình tốt đẹp ... diện mạo đoan 
chánh ... ngôn ngữ hòa nhã ... thiểu dục ... không có bệnh 
hoạn. 


2-9. Nếu chỉ trong thời glan búng ngón tay, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo tu tập Thiền thứ nhất, vị này, này các II 
kheo, được gọi là một Tỷ-kheo trú Thiền không phải uống 
phí, đã làm theo lời dạy bậc Đạo sư, là vị chịu nghe lời giáo 
giới, ăn đồ ăn quốc độ không phải vô ích, còn nói gì vị ây 
làm cho sung mãn Thiền ấy. 


Nếu chỉ trong thời gian búng ngón tay, này các Ty-kheo, 
vị Tỷ-kheo tu tập Thiền thứ hai, ... Thiền thứ ba, ... Thiền thứ 
tư... tu tập Từ tâm giải thoát ... tu tập BI tâm giải thoát ... tu 
tập Hỷ tâm giải thoát ... tu tập Xả tâm giải thoát ... 

10-13. Nếu vị ấy trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời ... quán thọ trên 


48 Chương I - Một Pháp 


các cảm thọ ... quán tâm trên tâm... quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiệp phục tham ưu ở đời ... 


14-17. ... Đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, khởi 
lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết 
tâm, cố găng... . Đối với các pháp ác, bất thiện đã sanh, khởi 
lên ý muôn đoạn tận, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố găng... 
Đối với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn làm giờ 
sanh khởi, tinh cần, tỉnh tấn, quyết tâm, cô găng... Đối với 
pháp thiện đã sanh, khởi lên ý muốn làm an trú, không cho 
vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, 
làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tắn, quyết tâm, cô găng .. 


18-21. Tu tập như ý túc câu hữu với Dục định tinh cần 
hành ... câu hữu với Tinh tấn định tinh cần hành ... câu hữu 
với Tâm định tinh cần hành ... câu hữu với Tư duy định tinh 
cần hành ... 


22-31. Tu tập Tín căn ... tu tập Tấn căn ... tu tập Niệm 

n.... tu tập Định căn ... tu tập Tuệ căn... Tu tập Tín lực ... 

tu tập Tấn lực ... tu tập Niệm lực ... tu tập Định lực ... tu tập 
Tuệ lực ... 


32-38. Tu tập Niệm giác chi... tu tập Trạch pháp giác 
chi ... tu tập Tĩnh tân giác chi... tu tập Hỷ giác chi... tu tập 
Khinh an giác chi... tu tập Định giác chi... tu tập Xả giác 
chi... 


39-46. Tu tập Chánh tri kiến ... tu tập Chánh tư duy... 
tu tập Chánh ngữ ... tu tập Chánh nghiệp ... tu tập Chánh 
mạng ... tu tập Chánh tinh tấn ... tu tập Chánh niệm ... tu tập 
Chánh định ... 


47-54. Quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc cÓ 
hạn lượng, đẹp, xâu, vị ây nhận thức răng: "Sau khi nhiêp 
thăng chúng, ta biết, ta thây... " 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 49 


Quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, 
đẹp, xâu, vị ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, 
ta biết, ta thấy... 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc có 
hạn lượng, đẹp, xâu, vị ây nhận thức răng: "Sau khi nhiêp 
thăng chúng, ta biệt, ta thây... " 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc vô 
lượng, đẹp, xâu, vị ây nhận thức răng: "Sau khi nhiêp thăng 
chúng, ta biệt, ta thây... " 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. VỊ 
ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy... " 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Vị 
ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy..." 


Quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. VỊ ây nhận 
thức răng: "Sau khi nhiêp thăng chúng, ta biết, ta thây..." 


Quản tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại, sắc 
màu trăng, tướng. sắc trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. 
Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy..." 


55-62. Tự mình có sắc, thấy các sắc. Quán tưởng nội 
sắc là vô sắc, thấy các loại ngoại sắc ... quán tưởng sắc là 
tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy ... Vượt khỏi hoàn toàn sắc 
tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến các 
tưởng khác biệt, với suy tư: "Hư không là vô biên", chứng và 


30 Chương I - Một Pháp 


trú Không vô biên xứ ... vượt khỏi hoàn toản Không vô biên 
xứ, với suy tư: "Thức là vô biên", chứng và trú Thức vô biên 
xứ ... vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ ... vượt khỏi 
hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ.... Vượt khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
trú Diệt thọ tưởng ... 


63-72. Tu tập địa biến xứ ... tu tập thủy biến xứ ... tu tập 
hỏa biến xứ ... tu tập phong biến xứ ... tu tập xanh biến xứ ... 
tu tập vàng biến xứ ... tu tập đỏ biến xứ ... tu tập trăng biến 
xứ ... tu tập hư không biến xứ ... tu tập thức biến xứ ... 


73-82. Tu tập tưởng bất tịnh ... tu tập tưởng về chết... 
tu tập tưởng yếm ly các món ăn ... tu tập tưởng không hỷ lạc 
đối với tất cả thế giới ... tu tập vô thường tưởng ... tu tập 
tưởng khổ trên vô thường ... tu tập tưởng vô ngã trên khổ ... 
tu tập tưởng đoạn tận ... tu tập tưởng ly tham ... tu tập tưởng 
đoạn diệt... 


83-92. Tu tập tưởng vô thường ... tu tập tưởng vô ngã ... 
tu tập tưởng về chết ... tu tập tưởng ghê tởm đối với các món 
ăn ... tu tập tưởng không hý lạc đối với tất cả thế giới ... tu 
tập tưởng hài cốt... tu tập tưởng bị trùng bọ ăn ... tu tập 
tưởng bị xanh bằầm .... tu tập tưởng bị đầy những lỗ hồng ... tu 
tập tưởng bị sưng phông lên ... 


93-102. Tu tập niệm Phật ... tu tập niệm Pháp ... tu tập 
niệm Tăng ... tu tập niệm Giới ... tu tập niệm Thí... tu tập 
niệm Thiên ... tu tập niệm Hơi thở vô, Hơi thở ra ... tu tập 
niệm Chết ... tu tập Thân niệm ... tu tập An tịnh niệm ... 


103-112. Tu tập Tín căn đồng với sơ Thiền ... tu tập 
Tân căn đông với sơ Thiên ... tu tập Niệm căn đông với sơ 
Thiên ... tu tập Định căn đông với sơ Thiên ... tu tập Tuệ căn 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 Ti 


đồng với sơ Thiền ... tu tập Tín lực ... tu tập Tấn lực... tu tập 
Niệm lực ... tu tập Định lực ... tu tập Tuệ lực đông với sơ 
Thiên. 

113-122. Tu tập Tín căn đồng với Thiền thứ hai ... Tu 
tập Tuệ lực đông với Thiên thứ hai... 


123-132. Tu tập Tín căn đồng với Thiền thứ ba ... Tu 
tập Tuệ lực đông với Thiên thứ ba... 


133-142. Tu tập Tín căn đồng với Thiền thứ tư... Tu 
tập Tuệ lực đông với Thiên thứ tư ... 


143-152. Tu tập Tín căn câu hữu với Từ... Tu tập Tuệ 
lực câu hữu với Từ ... 


153-162. Tu tập Tín căn câu hữu với BI... Tu tập Tuệ 
lực câu hữu với BI... 


163-172. Tu tập Tín căn câu hữu với Hỷ... Tu tập Tuệ 
lực câu hữu với Hỷ ... 


173-182. Tu tập Tín căn câu hữu với Xả... Tu tập Tuệ 
lực câu hữu với Xả... 


183-192. Nếu tu tập Tín căn ... nếu tu tập Tấn căn... 
nếu tu tập Niệm căn ... nếu tu tập Định căn ... nếu tu tập Tuệ 
căn ... nếu tu tập Tín lực ... nếu tu tập Tấn lực ... nếu tu tập 
Niệm lực ... nếu tu tập Định lực ... nếu tu tập Tuệ lực ..., vị 
này, này các Tỷ-kheo, được gọi là một Tỷ-kheo trú Thiền 
không phải trống không, đã làm theo lời dạy bậc Đạo sư, là 
vị chịu nghe lời giáo giới, ăn đồ ăn quốc độ không phải uống 
phí, còn nói gì vị ấy làm cho sung mãn pháp ấy. 


32 Chương I - Một Pháp 


XXI. Phẩm Thiền Định (2) 
1-70. 


1. Như một aI, này các Tỷ-kheo, với tâm biến mãn cùng 
khắp biển lớn, có thể bao gồm tất cả con sông bé nhỏ đồ vào 
biển cả, cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, ai tu tập, làm cho sung 
mãn thân hành niệm, cũng bao gồm tất cả thiện pháp, gồm 
những pháp thuộc về minh phân. 


2-8. Có một pháp, này các Tyỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn 
lớn khỏi các khổ ách, chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng 
đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ quả 
minh và giải thoát. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành 
niệm. Đây là một pháp, này các Tỷ-kheo, tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn... , đưa đến chứng ngộ 
quả minh và giải thoát. 

9-12. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, thân được khinh an, tâm được khinh 
an, tầm tứ được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp thuộc về minh 
phần đi đến tu tập, làm cho viên mãn. Một pháp ấy là gì? 
Chính là thân hành niệm. Khi tu tập, làm cho sung mãn một 
pháp này, thân được khinh an, tâm được khinh an, tầm và tứ 
được tịnh chỉ, toàn bộ các pháp thuộc về minh phần đi đến tu 
tập. làm chi viên mãn. 

13. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, các pháp bất thiện chưa sanh không 
sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. Một 
pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi tu tập, khi làm 
cho sung mãn một pháp này, các pháp bất thiện chưa sanh 
không sanh khởi, các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 53 


14-15. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, các pháp thiện chưa sanh được sanh 
khởi, và các pháp thiện đã sanh đưa đến tăng trưởng, quảng 
đại. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi tu tập, 
khi làm cho sung mãn một pháp này, này các Tỷ-kheo, các 
pháp thiện chưa sanh....đưa đến tăng trưởng, quảng đại. 


16-21. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, vô minh được đoạn tận, minh sanh 
khởi, ngã mạn được đoạn tận, các tùy miên được nhô sạch, 
các kiết sử bị đoạn tận. Một pháp ấy là gì? Chính là thân 
hành niệm. Khi một pháp này được tu tập, được làm cho 
sung mãn, vô minh bị đoạn tận... các kiết sử bị đoạn tận. 


22-23. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến sự phân tích của trí tuệ, đưa 
đến Niết-bàn không có chấp thủ. Một pháp ấy là gì? Chính là 
thân hành niệm. Khi một pháp này được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến sự phân tích .... không có chấp thủ. 


24-26. Có một pháp, này các Ty-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến sự thông đạt của nhiều ĐIỚI, 
sự thông đạt của nhiều giới sai biệt, sự vô ngại giải của nhiều 
giới. Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một 
pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự 
thông đạt ... sự vô ngại giải của nhiều giới. 


27-30. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu, 
đưa đến sự chứng ngộ quả Nhất lai, đưa đến sự chứng ngộ 
quả Bắt lai, đưa đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. Một pháp 
ây là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự 
lưu,.... quả A-la-hán. 


4 Chương I - Một Pháp 


31-46. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng đắc trí tuệ, đưa 
đến sự tăng trưởng trí tuệ, đưa đến quảng đại trí tuệ, đưa đến 
đại trí tuệ, đưa đến trí tuệ rộng rãi, đưa đến quảng đại trí tuệ, 
đưa đến thâm sâu trí tuệ, đưa đến vô song trí tuệ, đưa đến vô 
hạn trí tuệ, đưa đến nhiều trí tuệ, đưa đến trí tuệ nhanh lẹ, 
đưa đến trí tuệ nhẹ nhàng, đưa đến trí tuệ hoan hỉ, đưa đến trí 
tuệ tốc hành, đưa đến trí tuệ sắc sảo, đưa đến trí tuệ thê nhập. 
Một pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Khi một pháp 
này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự chứng 
đắc trí tuệ,... đưa đến trí tuệ thể nhập. 


47-48. Những vị này không hưởng được bắt tử, này các 
Ty-kheo, là những vị không thực hiện thân hành niệm. 
Những vị này hưởng được bất tử, này các Tỷ-kheo, là những 
vị thực hành thân hành niệm. 


49-50. Những vị này không chia sẻ bất tử, này các Tỷ- 
kheo, là những vị không chia sẻ thân hành niệm. Những vị 
này chia sẻ bất tử, này các Tý-kheo, là những vị chia sẻ thân 
hành niệm. 

51-52. Bất tử bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, đối với 
những ai đoạn tận thân hành niệm. Bất tử không bị đoạn tận, 
này các Tý-kheo, đối với những ai không đoạn tận thân hành 
niệm. 

53-54. Bất tử bị khiếm khuyết, này các Tỷ-kheo, đối 
với những ai khiếm khuyết thân hành niệm. Bắt tử được viên 
thành, này các Tỷ-kheo, đối với những ai viên thành thân 
hành niệm. 

55-56. Bất tử bị xao lãng bỏ phế, này các Tỷ-kheo, đối 
với những ai bỏ phế thân hành niệm. Bắt tử không bị bỏ phế, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 55 


này các Tỷ-kheo, đối với những ai không bỏ phế thân hành 
niệm. 

57-58. Bất tử bị vong thất, này các Tỷ-kheo, đối với 
những ai vong thất thân hành niệm. Bắt tử không bị vong 
thất, này các Tỷ-kheo, đối với những ai không vong thất thân 
hành niệm. 

59-60. Bất tử không được thực hiện, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không thực hiện thân hành niệm. Bất tử 
được thực hiện, này các Tỷ-kheo, đối với những ai thực hiện 
thân hành niệm. 


61-62. Bất tử không được tu tập, này các Tỷ-kheo, đối 
với những ai không tu tập thân hành niệm. Bât tử được tu tập, 
này các Tỷ-kheo, đôi với những al tu tập thân hành niệm. 


63-64. Bất tử không được làm cho sung mãn, này các 
Tỷ-kheo, đối với những ai không làm cho sung mãn thân 
hành niệm. Bắt tử được làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai làm cho sung mãn thân hành niệm. 


65-66. Bất tử không được thắng tri, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không thắng tri thân hành niệm. Bất tử được 
thắng tri, này các Tỷ-kheo, đối với những ai thăng tri thân 
hành niệm. 

67-68. Bất tử không được liễu tri, này các Tý-kheo, đối 
với những ai không liễu tri thân hành niệm. Bắt tử được liễu 
tri, này các Tỷý-kheo, đối với những ai liễu tri thân hành niệm. 

69-70. Bất tử không được chứng ngộ, này các Tỷ-kheo, 
đối với những ai không chứng ngộ thân hành niệm. Bắt tử 
được chứng ngộ, này các Tỷ-kheo, đối với những ai chứng 
ngộ thân hành niệm. 


36 Chương I - Một Pháp 


Thế Tôn thuyết như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hý tín 
thọ lời Thê Tôn dạy. 


Chương II - Hai Pháp 


I. Phẩm Hình Phạt 
1-10 Hai Loại Tội 
1.- Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu 
vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
- Này các Tỷ-kheo. - Bạch Thế Tôn. Các tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 


- Có hai loại tội này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? 
Tội có kết quả ngay trong hiện tại, và tội có kết quả trong đời 
sau. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tội có kết quả ngay trong 
hiện tại? Ở đây, này các Tý-kheo, có người thấy vua chúa bắt 
được người ăn trộm, kẻ vô loại, liền á áp dụng nhiều hình phạt 
sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng 
côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, 
họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạc dầu, 
họ dùng hình phạt bối đầu hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con 
sò), họ dùng hình phạt La-hầu khẩu hình ... hỏa man hình 
(lây lửa đốt thành vòng hoa) ... đốt tay ... khu hành hình (lấy 
rơm bện lại rồi siết chặt)... bì y hình (lây vỏ cây làm áo) .. 
linh dương hình (hình phạt con dê núi) ... cầu nhục hình (lấy 
câu móc vảo thịt)... tiền hình (cắt thịt thành đồng tiền)... 
khối chắp hình .. sEH ni hình ... cao đạp đài ... Họ tưới băng 
dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ 
lây gươm chặt đầu. 


3 Chương HI - Hai Pháp 


Người thấy vậy suy nghĩ như sau: "Do nhân các ác 
nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô loại, áp 
dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi ... họ lẫy 
gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác nghiệp như vậy, vua sẽ bắt 
ta và áp dụng các hình phạt như vậy". Người ấy sợ hãi tội 
phạm ngay trong hiện tại, không có cướp phá tài sản của 
những người khác. Này các Tý-kheo, đây gọi là tội có kết 
quả ngay trong hiện tại. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời 
sau? Ở đây, có người suy xét như sau: "Quả dị thục của thân 
làm ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục của miệng nói 
ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục của ý nghĩ ác trong 
đời sau là ác và khổ. Nếu thân ta làm ác, nói lời ác, nghĩ việc 
ác, sao ta lại không có thể, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. Người ây SỢ 
hãi tội có kết quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác, tu tập thân 
làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, từ bỏ ý 
nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tội có kết quả trong đời sau. 


Này các Tỷ-kheo, trên đây là hai loại tội. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: "Chúng ta phải sợ hãi 
đối với tội có kết quả hiện tại. Chúng ta phải sợ hãi đối với 
tội có kết quả trong đời sau. Chúng ta phải tránh xa các tội. 
Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm của các tội". Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. Đối với ai tránh 
xa các tội, này các Tỷ-kheo, đối VỚI ai thấy TÕ sự nguy hiểm 
của các tội, thời được chờ đợi rằng người ấy sẽ được giải 
thoát tất cả tỘI. 


2. Có hai sự tính cân này rât khó thực hiện ở đời. Thê 
nào là hai? Sự tính cân của các gia chủ ở nhà với mục đích 
bô thí các vật dụng như đồ ăn khât thực, các sảng tọa, các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 s9 


dược phẩm trị bệnh, và sự tinh cần của các người xuất gia từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, với mục đích từ bỏ tất cả 
sanh y. Hai sự tinh cần này, này các Tỷ kheo, rất khó thực 
hiện ở đời. 

Trong hai tính cần này, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 
tinh cân với mục đích từ bỏ tất cả sanh y. Do vậy, này các 
Tỷ-kheo, các Thây . cần phải học tập như sau: "Ta sẽ cố gắng 
tinh cần để từ bỏ tất cả sanh y". Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Thầy cần phải học tập. 


3. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung nấu. 
Thế nào là hai? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm 
ác, thân không làm thiện, miệng nói lời ác, miệng không nói 
thiện, ý nghĩ ác, ý không nghĩ thiện. VỊ ấy bị nung nấu với ý 
nghĩ: "Thân ta đã làm ác". VỊ ấy bị nung nâu với ý nghĩ: 
“Thân ta đã không làm thiện". VỊ ây bị nung nâu với ÿ nghĩ: 
"Miệng ta đã nói lời ác". Vị ấy bị nung nấu với .ÿ nghĩ: 
"Miệng ta đã không nói lời thiện". VỊ ây bị nung nấu với ý 
nghĩ: "Ý ta đã nghĩ ác". Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta 
đã không nghĩ thiện". Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm 
cho nung nấu. 


4. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, có người thân làm thiện, 
thân không làm ác, miệng nói thiện, miệng không nói ác, ý 
nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. VỊ â ấy không bị nung nâu VỚI Ý 
nghĩ: "Thân ta đã làm thiện". VỊ â vị không bị nung nấu với ` 
nghĩ: "Thân ta đã không làm ác". VỊ ây không bị nung nâu 
với ý nghĩ: "Miệng ta đã nói lời thiện". VỊ ây không bị nung 
nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã không nói lời ác”. VỊ ấy không 
bị nung nâu với ý nghĩ: "Ý ta đã nghĩ thiện". Móc ấy không bị 
nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta đã không nghĩ ác”. Có hai pháp 
này, này các Tỷ-kheo, không làm cho nung nấu. 


60 Chương HI - Hai Pháp 


5. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đã học được, biết 
được. Thế nào là hai? Không biết đủ đối với thiện pháp và 
không có thối chuyền đối với tinh cần. Không có thối chuyền, 
này các Tỷ-kheo, ta cố găng như sau: "Ta sẵn sàng, dầu chỉ 
còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, 
mong rằng sẽ có tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của người, 
nhờ cần dõng của người. Ta nhờ không phóng dật, chứng 
được Chánh Giác. Nhờ không phóng dật, chứng được Vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách". Và này các Tý-kheo, nếu 
các Thầy không có thối chuyển, cố găng như sau: "Ta sẵn 
sàng, dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân 
bị khô héo, mong rằng. sẽ có tinh tấn kiên trì đế chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh 
tấn của người, nhờ cân dõng của người”. Thời không bao lâu, 
này các Tỷ-kheo, các Thầy sẽ đạt được mục đích mà các 
Thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình: Đó chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, 
ngay trong hiện tại, các Thầy với thăng trí, tự mình chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy 
cân phải học tập như sau: "Không có thối chuyển, chúng ta 
có găng, chúng ta sẵn sảng, dầu chỉ còn da, gân và xương, 
dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tỉnh 
tấn kiên trì đế chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ sức 
mạnh của người, nhờ tinh tấn của người, nhờ cần dõng của 
người". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 


6. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Thế nảo là hai? 
Thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết sử. Và thấy 
nhàm chán trong các pháp có thê khởi lên kiết sử. Ai sống 
thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết sử, này các 
Tỷ-kheo, tham không đoạn tận, sân không đoạn tận, si không 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 61 


đoạn tận. Do tham không đoạn tận, sân không đoạn tận, sĩ 
không đoạn tận, nên không giải thoát khỏi sanh, giả, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói răng người ấy không giải thoát 
khỏi khổ đau. Ai sống thấy nhàm chán trong các pháp có thê 
khởi lên kiết sử, này các Tỷ-kheo, tham được đoạn tận, sân 
được đoạn tận, sĩ được đoạn tận. Do tham được đoạn tận, sân 
được đoạn tận, si được đoạn tận, nên được giải thoát khỏi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy 
giải thoát khỏi khổ đau. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, 
là hai pháp. 

7. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp đen. Thế nào 
là hai? Không tàm và không quý. Các pháp nảy, này các Tỷ- 
kheo, là hai pháp đen. 


§. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp trắng. Thế 
nào là hai? Tàm và quý. Các pháp này, này các Ty-kheo, là 
hai pháp trắng. 


9. Hai pháp trắng này, này các Tỷ-kheo, che chở cho 
thế giới. Thế nào là hai? Tàm và quý. Nếu hai pháp trắng này, 
không che chở cho thế giới, thời không thê chỉ được đây là 
mẹ hay là em, chị của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của 
mẹ, hay đây là vợ của Thầy hay đây là vợ của các vị tôn 
trưởng. Và thế giới sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài đê, 
loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài dã can. Vì rằng, này các 
Tỷ-kheo, có hai pháp trăng này che chở cho thế giới, nên mới 
có thê chỉ được đây là mẹ hay đây là chị em của mẹ, hay đây 
là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây là vợ của Thầy hay 
đây là vợ của các vị tôn trưởng. 

10. Có hai thời kỳ an cư mùa mưa, này các Tỷ-kheo. 
Thế nào là hai? Tiền an cư và hậu an cư. Những pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là hai thời kỳ an cư mùa mưa. 


ø2 Chương HI - Hai Pháp 


H. Phẩm Tranh Luận 
1-10 Các Sức Mạnh 


I.-- Có hai sức mạnh, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? 
Sức mạnh tư sát và sức mạnh tu tập. Và này các Tỷ-kheo, thế 
nảo là sức mạnh tư sát? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tư 
sát như sau: "Với thân làm ác, quả dị thục là ác ngay hiện tại 
và trong đời sau. Với miệng nói ác, quả dị thục là ác ngay 
trong hiện tại và trong đời sau. Với ý nghĩ ác, quả dị thục là 
ác ngay trong hiện tại và trong đời sau". Vị ấy, tư sát như vậy, 
từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, 
tu tập miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, tư 
sát sự thật thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sức mạnh 
tư sát. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là sức mạnh tu tập? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, sức mạnh tu tập tức là sức mạnh của người 
hữu học. Do sức mạnh tu học, vị ây từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ 
bỏ si. Sau khi từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, vị ấy không làm 
các điều bất thiện, không phục vụ các điều ác. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Những pháp này, này các 
Ty-kheo, là hai sức mạnh. 


2. Này các Tỷ kheo, có hai sức mạnh. Thế nào là hai? 
Sức mạnh tư sát và sức mạnh tu tập. Và này các Tỷ-kheo, thế 
nào là sức mạnh tư sát? ... (như trên) ... Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là sức mạnh tư sát. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là sức mạnh tu tập? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Ty-kheo tu tập Niệm giác chị, liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ. Tu tập Trạch pháp giác chi ... tu tập Tỉnh tấn giác chi... 
tu tập Hỷ giác chi... tu tập Khinh an giác chi ... tu tập Định 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 63 


giác chỉ ... tu tập Xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến 
ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Những pháp này, này các 
Ty-kheo, là hai sức mạnh. 


3. Này càc Tỷ kheo, có hai sức mạnh.... (như số 1 ở 
trên). Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sức mạnh tu tập? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng 
đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
có tầm có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
sức mạnh tu tập. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai 
sức mạnh. 


4. Có hai cách thuyết pháp này của Như Lai, này các 
Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Lược thuyết và rộng thuyết. Hai 
pháp này, này các Tý-kheo, là hai cách thuyết pháp của Như 
Lai. 

5. Trong bất cứ tranh tụng nào, này các Tỷý-kheo, Tỷ- 
kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, không có tự mình khéo 
quán sát lẫy mình, thời tranh tụng ấy được chờ đợi là sẽ đưa 
đến kéo dải, gay sắt, ác liệt, và các Ty-kheo sẽ sống không 
được an lạc. Và trong bất cứ cuộc tranh tụng nào, nảy các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, có tự mình 
khéo quán sát lẫy mình, thời tranh tụng ấy, này các Ty-kheo, 
được chờ đợi là không đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và 
các Tỷ-kheo sẽ sông được an lạc. 


64 Chương HI - Hai Pháp 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo phạm tội và 
Tỷ-kheo buộc tội, khéo tự mình quán sát lấy mình? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm tội quán sát như sau: "Ta 
phạm một tội bất thiện về thân. Tỷ-kheo ấy đã thấy ta phạm 
tội bất thiện về thân. Nếu ta không phạm tội bất thiện về thân, 
Tỷ-kheo ấy sẽ không thấy ta phạm tội bất thiện về thân. Do 
vì ta có phạm một tội bất thiện về thân, do vậy, Tỷ-kheo ấy 
thấy ta có phạm tội bất thiện về thân. Thấy ta có phạm tội bất 
thiện về thân, Tỷ-kheo ấy không được hoan hý. Vì không 
hoan hý, Tỷ-kheo ấy nói với ta lời không hoan hỷ. Vì ta bị 
Tỷ-kheo ấy nói lời không hoan hỷ, nên ta không hoan hỷ. Do 
ta không hoan hỷ, ta nói cho các người khác biết. Như vậy, ở 
đây tội đã phạm chinh phục ta như trường hợp người phải trả 
thuế hàng hóa của mình". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo phạm tội khéo tự mình quán sát lấy mình. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội khéo tự 
mình quán sát lấy mình? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
buộc tội quán sát như sau: "“Tỷ-kheo phạm một tội bất thiện 
về thân. Ta đã thấy Tỷ-kheo ấy phạm một tội bất thiện về 
thân. Nếu Tỷ-kheo này không phạm tội bất thiện về thân, 
thời ta đã không thấy Tỷ-kheo ấy phạm tội bắt thiện về thân. 
Do vì Tỷ-kheo này có phạm một tội bất thiện về thân, do vậy 
Ta thấy Tỷ-kheo này phạm tội bất thiện về thân. Và sau khi 
thấy Tý-kheo này phạm tội bất thiện về thân, ta không hoan 
hỷ. Do ta không hoan hỷ, ta nói cho Tỷ-kheo này biết lời 
không hoan hỷ. Vì Ty-kheo này bị ta nói lời không hoan hỷ, 
nên không hoan hý. Vì không hoan hỷ, vị ấy nói cho các 
người khác biết. Như vậy, ở đây tội đã phạm chinh phục ta, 
như trường hợp người phải trả thuế hàng hóa của mình". Như 
vậy, Tỷ-kheo buộc tội khéo tự mình quán sát lấy mình. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 65 


Trong bắt cứ tranh tụng nào, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo 
phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, không tự mình khéo quán sát 
lây mình, thời tranh tụng ấy được chờ đợi là sẽ đưa đến kéo 
dài, gay gắt, ác liệt, và các Tỷ-kheo sẽ sống không được an 
lạc. Và trong bất cứ cuộc tranh tụng nảo, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo phạm tội và Tỷ-kheo buộc tội, có tự mình khéo 
quán sát lấy mình, thời tranh tụng ấy, này các Tỷ-kheo, được 
chờ đợi là không đưa đến kéo dải, gay gắt, ác liệt, và các Tỷ- 
kheo sẽ sống được an lạc. 


6. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói 
lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Bả-la-môn ấy bạch Thế Tôn: 

- Do nhân gì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở đây 
một số chúng sanh khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? 


- Do nhân phi pháp hành và bất bình đẳng hành, này 
Bà-la-môn, như vậy ở đây, một sô các chúng sanh sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục! 


- Do nhân gì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở đây 
một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
cối Thiện, cõi Trời, cõi đời này? 

- Do nhân pháp hành và bình đăng hành, này Bà-la- 
môn, như vậy ở đây, một sỐ chúng sanh sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên cõi Thiện, cõi Trời, cõi đời nảy. 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 


66 Chương HI - Hai Pháp 


những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con 
nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ- 
kheo Tăng! Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


7. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni 
bạch Thế Tôn: 


- Do nhân gì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở đây 
một sô chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? 


- Do vì có làm, này Bả-la-môn, do vì không làm. Như 
vậy, ở đây một sô chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục! 


- Do nhân gì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ở đây 
một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên 
cõi Thiện, cối Trời, cõi đời này? 

- Do vì có làm, này Bà-la-môn, do vì không làm. Như 
vậy, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh lên cõi Thiện, cõi Trời, cõi đời này. 

- Thưa Tôn giả Gotama, lời nói vắn tắt không giảng 
rộng của Tôn giả Gotama, con không được hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp 
cho con đề con có thê hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói 
văn tắt không giảng rộng của Tôn giả Gotama. 


- Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


Bà-la-môn JànussomI vâng đáp Thê Tôn: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 67 


- Thưa vâng, Tôn giả 
Thê Tôn nói như sau: 


- Ở đây, này Bả-la-môn, có người thân làm ác, thân 
không làm thiện, miệng nói ác, miệng không nói thiện, ý 
nghĩ ác, ý không nghĩ thiện. Như vậy, này Bà-la-môn, do làm 
và do không làm như vậy, ở đây một số chúng sanh sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Lại ở đây, này Bả-la-môn, có một SỐ chúng sanh 
thân làm thiện, thân không làm ác, miệng nói thiện, miệng 
không nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. Như vậy, này 
Bà-la-môn, đo làm và do không làm như vậy, ở đây một số 
chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi 
Thiện, cõi Trời, cõi đời này. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


8. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với 
Tôn giả Ananda đang ngôi xuông một bên: 

- Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này Ananda, 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điêu không nên làm. 

- Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã tuyên bố một cách 
dứt khoát răng, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điêu 
không nên làm. Nêu làm những điêu không nên làm ây, thời 
có những nguy hại gì được chờ đợi? 


- Vì rằng này Ananda, Ta đã tuyên bố một cách dứt 
khoát rằng, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều 
không nên làm. Nếu làm những điều không nên làm ấy, thời 
có những nguy hại như sau được chờ đợi: Tự mình chê trách 
mình; sau khi được biết, kẻ trí chê trách, tiếng ác đồn xa, bị 


68 Chương HI - Hai Pháp 


mê ám khi mạng chung; sau khi thân hoại mạng chung, bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vì thế, này Ananda, 
Ta đã tuyên bố một cách đứt khoát răng, thân làm ác, miệng 
nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều 
không nên làm ấy, thời có những nguy hại như vậy được chờ 
đợi. 


- Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này Ananda, 
thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. 

- Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã tuyên bố một cách 
dứt khoát rằng, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện 
là điều nên làm. Nếu làm những điều nên làm ấy, thời có 
những lợi ích gì được chờ đợi? 

- Vì rằng này Ananda, Ta dã tuyên bố một cách dứt 
khoát rằng, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là 
điều nên làm. Nếu làm những điều nên làm ấy, thời có những 
lợi ích như sau được chờ đợi: Tự mình không chê trách mình; 
sau khi được biết, kẻ trí tán thán, tiếng lành đồn xa, không bị 
mê ám khi mạng chung; sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh vào cõi Thiện, cõi Trời, cõi đời này. Vì thế, này Ananda, 
Ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm thiện, 
miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm 
những điều nên làm ấy, thời có những lợi ích như vậy được 
chờ đợi. 


9. Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện, này các Tỷ- 
kheo, từ bỏ bất thiện có thể làm được. Nếu từ bỏ bắt thiện 
không thể làm được thời ta đã không nói như sau: "Này các 
Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện". Vì rằng, này các Tỷ-kheo, từ 
bỏ bắt thiện có thê làm được, do vậy Ta mới nói rằng: "Này 
các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện". Và nếu, này các Tỷ-kheo, 
từ bỏ bất thiện đưa đến bất hạnh, đau khổ, thời ta không nói 
như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện". Và này các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 69 


Tỷ-kheo, vì từ bỏ bất thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc, nên Ta 
đã nói như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bât thiện". 


Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện. Này các Tỷ-kheo, tu 
tập thiện có thê làm được. Nếu tu tập thiện không thể làm 
được, này các Tỳ kheo, thời ta đã không nói như sau: "Này 
các Ty-kheo, hãy tu tập thiện". Vì rằng, này các Tỷ-kheo, tu 
tập thiện có thể làm được, do vậy Ta mới nói rằng: "Này các 
Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện”. Và nếu, này các Tỷ-kheo, tu tập 
thiện đưa đến bất hạnh, đau khổ, thời ta đã không nói như sau: 
"Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập thiện". Và vì rằng, này các Tỷ- 
kheo, tu tập thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc, nên Ta đã nói 
như sau: "Này các Tyỷ-kheo, hãy tu tập thiện". 


10. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự hỗn 
loạn (mê mờ) và biến mất của diệu pháp. Thế nảo là hai? 
Văn cú bị đảo ngược và ý nghĩa bị hiểu lầm. Nếu văn cú bị 
đảo ngược thời ý nghĩa bị hiểu lầm. Những pháp này, này 
các Tỷ-kheo, là hai pháp đưa đến hỗn loạn và biến mất của 
diệu pháp. 


11. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến an trú, 
không biến loạn, không biến mất của diệu pháp. Thế nào là 
hai? Văn cú phối trí chơn chánh và ý nghĩa được hiểu chơn 
chánh. nếu văn cú được phối trí chơn chánh thời ý nghĩa 
được hiểu chơn chánh. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
hai pháp đưa đến an trú, không hỗn loạn, không biến mất của 
diệu pháp. 


70 Chương HI - Hai Pháp 


HI. Phẩm Người Ngu 
1-10 


1. - Này các Tỷ-kheo, có hai loại người ngu này. Thế 
nào là hai? Người có phạm tội nhưng không thấy có phạm tội, 
và người không chấp nhận người khác như pháp phát lộ tội 
của mình. Này các Tỷ-kheo, có hai loại người ngu này. 


Này các Tỷ-kheo, có hai loại người có trí. Thế nào là 
hai? Người có phạm tội là thấy có phạm tội, và người chấp 
nhận người khác như pháp phát lộ tội của mình. Này các Tỷ- 
kheo, có hai loại người có trí này. 


2. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc 
Như Lai. Thế nào là hai? Người độc ác với tâm đầy sân hận, 
và người có lòng tin với tà kiến. Này các Tỷ-kheo, có hai 
hạng người này xuyên tạc Như Lai. 


3. Này các Tyỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc 
Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có 
thuyết là Như Lai không nói, không thuyết, và người nêu rõ 
Như Lai không nói, không thuyết là Như Lai có nói, có 
thuyết. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này xuyên tạc 
Như Lai. 


4. Này các Tỷ-kheo, có hai hạng người này không 
xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có 
nói, có thuyết là Như Lai có nói, có thuyết, và người nêu rõ 
Như Lai không nói, không thuyết là Như Lai không nói, 
không thuyết. Nầy các Tỷ-kheo, có hai hạng người này 
không xuyên tạc Như Lai 

5. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, xuyên tạc 
Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ kinh cần phải giải 
nghĩa là kinh đã được giải nghĩa, và người nêu rõ kinh đã 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 71 


được giải nghĩa là kinh cần phải giải nghĩa. Hai hạng người 
này, này các Ty-kheo, xuyên tạc Như Lai. 


6. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, không xuyên 
tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ kinh cần phải giải 
nghĩa là kinh cần phải giải nghĩa, và người nêu rõ kinh đã 
được giải nghĩa là kinh đã được giải nghĩa. Hai hạng người 
này, này các Tỷ-kheo, không xuyên tạc Như Lai. 


7. Với người có hành động che đậy, này các Ty-kheo, 
một trong hai sanh thú được chờ đợi: địa ngục hay bàng sanh. 
Với người không có hành động che đậy, này các Tỷ-kheo, 
một trong hai sanh thú được chờ đợi: chư Thiên hay loài 
Người. 

8. Với người có tà kiến, này các Tỷ-kheo, một trong hai 
sanh thú được chờ đợi: địa ngục hay loại bàng sanh. 


Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, một trong 
hai sanh thú được chờ đợi: chư Thiên hay loài Người. 


Người theo ác giới, này các Týỷ-kheo, có hai chấp nhận: 
địa ngục hay loài bàng sanh. Người đầy đủ thiện giới, này 
các Tỷ-kheo, có hai chấp nhận: chư Thiên và loài Người. 

9. Do quán thấy hai lợi ích, này các Tỷ-kheo, Ta đi đến 
ngôi rừng hẻo lánh, các trú xứ xa vắng. Thế nảo là hai? Thấy 
tự mình hiện tại lạc trú, và có lòng thương tưởng đến những 
chúng sanh về sau. Do quán thấy hai lợi ích này, này các Tỷ- 
kheo, nên Ta đi đến các ngôi rừng hẻo lánh, các trú xứ xa 
văng. 


10. Có hai pháp này, này các Tyỷ-kheo, thuộc thành 
phần minh. Thế nào là hai? Chỉ và Quán. Chỉ được tu tập, 
này các Ty-kheo, chờ đợi lợi ích gì? Tâm được tu tập. Tâm 
được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc về tham được 


72 Chương HI - Hai Pháp 


đoạn tận. Quán được tu tập, này các Tỷ-kheo, chờ đợi lợi ích 
gì? Tuệ được tu tập. Tuệ được tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái 
gì thuộc vô minh được đoạn tận. BỊ tham làm uế nhiễm, này 
các Tý-kheo, tâm không thể giải thoát. Hay bị vô minh làm 
uế nhiễm, tuệ không được tu tập. Do vậy, do ly tham, là tâm 
giải thoát. Do đoạn vô minh, là tuệ giải thoát. 


IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng 
1-11 Đất 


1.- Này các Tỷ-kheo, ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị 
bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau: 


- Này các Tý-kheo, thế nào là địa vị bậc không phải 
Chân nhân? Người không phải Chân nhân, này các Tỷ-kheo, 
không biết ơn, không nhớ ơn. Đối với những người độc ác, 
đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là 
không biết ơn, không nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị kẻ 
không Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, 
không nhớ ơn. Còn bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là biết 
ơn, là nhớ ơn. Đối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của 
họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. 
Đây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức 
là biết ơn, nhớ ơn. 


2. Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không 
thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai 
cống mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cðng cha, làm 
vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 73 


tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại 
tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn 
đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha 
mẹ vảo quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với 
bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ 
hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì răng, này các Tỷ- 
kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nắng, nuôi 
dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này 
các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến 
khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ 
cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy 
vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, 
hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bồ thí; đối với mẹ cha theo 
ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ẫy vào trí 
tuệ. Cho đến như vậy, này các Týỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn 
đủ mẹ và cha. 


3. Rôi một Bà-la-môn đi đên Thê Tôn; sau khi đên, nói 
với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm... ngôi xuông một 
bên. Bà-la-môn ây nói với Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama đã nói gì, đã thuyết gì? 


___- Này Bà-la-môn, Ta thuyết về hành động và Ta thuyết 
vê không hành động. 


- Như thế nào, Tôn giả Gotama thuyết về hành động và 
thuyêt về không hành động? 


- Ta thuyết không hành động, này Bả-la-môn, đối với 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta thuyết không hành 
động đối với nhiều loại pháp ác, bất thiện. Ta thuyết hành 
động, này Bà-la-môn, đối với thân làm thiện, miệng nói thiện, 
ý nghĩ thiện. Ta thuyết hành động đối với nhiều loại pháp 


74 Chương HI - Hai Pháp 


thiện. Như vậy, này Bà-la-môn, ta thuyết về hành động và 
thuyết vê không hành động. 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


4. Rồi _gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, gia chủ Anàthapindika bạch Thế Tôn: 


- Có bao nhiêu người, bạch Thế Tôn, đáng được cúng 
dường ở đời? Và chỗ nào cần phải bố thí cúng dường. 

- Có hai hạng người, này gia chủ, đáng được cúng 
dường ở đời: Hữu học và vô học. Đối với hai hạng TƯỜI này 
đáng được cúng đường ở đời, này gia chủ, ở đây cần phải bố 
thí cúng dường. 


Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, 
bậc Đạo sư lại nói thêm: 


Hữu học và võ học 
Cả hai ở trong đời 
Đẩu đáng được cúng dường 
Đối với người dâng lễ 
Họ giữ thân chánh trực 
Cả lời nói ý nghĩ 
Phước điển người dâng cúng 
Đáy thí có quả lớn. 
5. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Sàvatthi, Thắng Lâm, khu vườn 
ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sảriputta trú ở 
Sàvatthi, tại Đông Viên, ngôi lâu đài của mẹ Migàra. Tại đấy, 
Tôn giả SàrIputta gọi các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheol 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 75 


- Thưa Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp tôn giả Sàriputta, Tôn giả 
Sảriputfa nói như sau: 

- Này chư Hiên, tôi sẽ giảng vê người bị nội kiệt sử trói 
buộc và người bị ngoại kiệt sử trói buộc. Hãy nghe và khéo 
tác ý, tÔI SẼ nói. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp tôn giả Sàriputta, Tôn giả 
Sàriputfa nói như sau: 

- Này chư Hiền, thế nào là người bị nội kiết sử trói 
buộc? Ở đây, này chư Hiền, Tyỷ-kheo có giới hạnh, sống hộ 
trì với sự hộ trì của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và học tập trong các học giới. VỊ Ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh vào một trong các Thiên giới. Sau khi từ 
chỗ ấy mạng chung, vị ấy làm người lại trở về, trở về ở thế 
giới này. Vị này, này chư Hiền, được gọi là người bị nội kiết 
sử trói buộc, người lại trở lại, trở lui trạng thái này. 

Thế nảo, này chư Hiền, là người bị ngoại kiết sử trói 
buộc? Ở đây, này chư Hiền, Tyỷ-kheo có giới hạnh, sống hộ 
trì với sự hộ trì của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và học tập trong các học giới. VỊ Ấy, chứng đạt và an trú tịch 
tịnh tâm giải thoát. Sau khi thân hoại mạng chung, Vị ấy 
sanh vào một loại chư Thiên. Sau khi từ chỗ ấy mạng chung, 
vị ấy không còn trở lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. 
VỊ này, này chư Hiền, được gọi là người bị ngoại kiết sử trói 
buộc, không còn trở lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. 


76 Chương HI - Hai Pháp 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới hạnh, sống 
hộ trì với sự hộ trì của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghĩ 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và học tập trong các học giới. VỊ ẫy thực hiện sự yếm ly, ly 
tham, đoạn diệt các dục vọng. VỊ ẫy thực hiện sự đoạn diệt 
khát ái. VỊ ẫy thực hiện sự đoạn diệt tham. VỊ Ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh vào một trong các Thiên 
giới. Sau khi từ chỗ ấy mạng chung, vị ấy không còn trở lui, 
không còn trở lại trạng thái này nữa. Vị này, này chư Hiền, 
được gọi là người bị ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở 
lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. 


Rồi một số đông chư Thiên với tâm thăng băng đi đến 
Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một bên. 
Đứng một bên, chư Thiên ây bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Sàriputta này, bạch Thế Tôn, tại Đông viên, ở 
lâu đài mẹ Migàra, thuyết pháp về người bị nội kiết Sử trói 
buộc và người bị ngoại kiết sử trói buộc. Hội chúng rất hoan 
hỷ, bạch Thế Tôn. Lành thay! Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì 
lòng từ mẫn đi đến Tôn giả Sảriputta. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn, rồi như người 
lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi 
ra, cũng vậy, biến mất ở Thắng Lâm, hiện ra ở tại Đông viên, 
tại lâu đải mẹ Mipgàra, trước mặt Tôn giả Sàriputta. Thế Tôn 
ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Tôn giả Sàriputta đảnh 
lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Sàriputta đang ngồi xuống một bên: 

- Ở đây, này Sảriputta, có một số đông chư Thiên, với 
tâm thăng bằng, đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, chư Thiên ẫy thưa với Ta: "“Iôn giả 
Sàriputta này, bạch Thế Tôn, tại Đông viên, ở lâu đài mẹ 
Migàra, thuyết pháp về người bị nội kiết sử trói buộc và 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 77 


người bị ngoại kiết sử trói buộc. Hội chúng rất hoan hỷ, bạch 
Thế Tôn. Lành thay! Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ 
mẫn đi đến Tôn giả Sàriputta". Này Sàriputta, chư Thiên ấy 
tuy con số đến 10, 20, 30, 40, 50, 60, nhưng cùng đứng chỉ 
trong khoảng trồng đầu một cây kim, không có chen lấn nhau. 
Này Sảriputta, Thầy có thể nghĩ như sau: "Chắc chăn, tại chỗ 
kia (trên thế giới) đã tu tập, nhờ vậy, chư Thiên ấy, tuy con 
số đến 10, 20, 30, 40, 50, 60, nhưng cùng đứng chỉ trong 
khoảng trống đầu một cây kim, không có chen lấn nhau". 
Này Sàriputta, Thầy chớ có thấy như vậy. Chính tại đây, này 
Sảriputta, chư Thiên ẫy đã tu tập tâm, nhờ như vậy chư 
Thiên ấy tuy con số đến ... không chen lấn nhau. Do vậy, này 
Sàriputta, cần phải học tập như sau: "Chúng tôi sẽ có các căn 
an tịnh, các ý an tịnh". Này Sàriputta, cần phải học tập như 
vậy. Với những al có các căn an tịnh, này SảrIputfa, với 
những aI có các ý an tịnh, thời thân nghiệp cũng sẽ được an 
tịnh, khẩu nghiệp được an tịnh, ý nghiệp được an tịnh. 
"Chúng ta sẽ đem tặng cho các vị đồng Phạm hạnh một quà 
tặng an tịnh". Như vậy, này Sàriputta, các Thầy cần phải học 
tập. Các du sĩ ngoại đạo nào, này Sàriputta, không được nghe 
pháp môn này, họ sẽ bị thiệt hại. 


ó- Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna ở tại Vanara, trên bờ 
sông Kaddamada. Rồi Bà-la-môn Aràmadanda đi đến Tôn 
giả Mahà Kaccàna, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Mahà 
Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Aràmadanda thưa với Tôn 
giả Mahà Kaccàna: 


- Do nhân gì, thưa Tôn giả Kaccàna, do duyên gì các 
người Sát-đê-ly tranh châp với các người Sát-đê-Ìy, các 


78 Chương HI - Hai Pháp 


người Bà-la-môn tranh châp với các người Bà-la-môn, các 
người gia chủ tranh châp với các người gia chủ? 


- Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm 
chiếm, bị đắm trước bởi các dục tham, này Bà-la-môn, nên 
các quý tộc tranh chấp với các quý tộc, các người Bà-la-môn 
tranh chấp với các người Bà La môn, các người gia chủ tranh 
chấp với các người gia chủ. 

- Do nhân gì, thưa Tôn giả Kaccàna, do duyên gì các 
Sa-môn tranh chấp với các Sa-môn? 


- Do nhân thiên châp, bị trói buộc, bị đăm say, bị xâm 
chiêm, bị đăm trước bởi các kiên tham, này Bà-la-môn, nên 
các Sa-môn tranh châp với các Sa-môn. 


- Nhưng thưa Tôn giả Kaccàna, có người nào ở đời có 
thể vượt qua thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm 
chiếm, bị đắm trước bởi các dục tham này, có thể vượt qua 
thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm chiếm, bị đắm 
trước bởi các kiến tham này? 

- Có người ở đời này, này Bà-la-môn, có thể vượt qua 
thiên chấp, trói buộc, đắm say, xâm chiếm, bị đắm trước bởi 


các dục tham này, có thể vượt qua thiên chấp, trói buộc, đắm 
say, xâm chiếm, bị đắm trước bởi các kiến tham này. 


Vị ấy là ai, này các Bả-la-môn, có thể vượt qua thiên 
châp ... kiên tham này? 


Ở quốc độ phương Đông, này Bả-la-môn, có một thành 
phố tên là Sàvatthi, Tại đây, Thế Tôn nay đang trú, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác. Vị Thế Tôn ấy, này Bà-la-môn, đã 
vượt qua thiên chấp ... kiến tham này. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Aràmadanda từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đặp thượng y vào một bên vali, đầu gôi phía 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 70 


hữu quỳ trên đất, chắp tay hướng về phía Thế Tôn, và nói lên 
ba lân lời cảm hứng như sau: 


- Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác! 
Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! Kính 
lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác! Vị Thế Tôn 
ấy, đã vượt qua thiên chấp ... kiến tham này. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Kaccàna! Thật vi diệu 
thay, thưa Tôn giả Kaccàna! Như người dựng đứng lại những 
gì bị quăng ngã xuống, thưa Tôn giả Kaccàna, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, hay đem 
đèn vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Kaccàna dùng nhiều 
pháp môn để giải thích. Thưa Tôn giả Kaccàna, con nay xin 
quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo 
Tăng! Mong Tôn giả Kaccàna chấp nhận con làm cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


7. Một thời, Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở Madhurà, tại 
rừng Gundhà. Rồi Bà-la-môn Kandaràyana đi đến Tôn giả 
Mahà Kaccàna; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Mahà 
Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên với 
Tôn giả Mahà Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn Kandaràyana thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna: 


- Tôi có nghe như sau, thưa Tôn giả Kaccàna: "Sa-môn 
Kaccàna không kính lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời 
ngồi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng 
thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời". 
Thưa Tôn giả Kaccàna, có phải sự tình là như vậy không? 
Nếu Tôn giả Kaccàna không kính lễ, không đứng dậy, không 
lây ghế mời ngồi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các 
bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối mức 


ở0 Chương HI - Hai Pháp 


tuổi đời, sự tình như vậy, thưa Tôn giả Kaccàna, là không 
được tôt đẹp. 


- Này Bà-la-môn, có Thế Tôn, bậc Tri giả, bậc Kiến giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã tuyên bố về địa vị của 
tuôi trưởng lão và về địa vị của tuôi trẻ. VỊ trưởng lão, này 
Bà-la-môn, §0 tuổi hay 90 tuổi, hay 100 tuổi đời, nếu vị ấy 
thọ hưởng các dục vọng, sống giữa các dục vọng, bị đốt cháy 
bởi lửa nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiễn bởi các tầm tư 
dục vọng, cố găng tìm cầu các dục vọng; người như vậy 
được gọi là kẻ ngu, không phải là bậc trưởng lão. Dầu cho 
này Bà-la-môn, một người còn trẻ, một thanh niên trẻ trung 
với tóc đen nhánh, đầy đủ tuổi trẻ hiền thiện trong thời sơ 
khởi của tuổi đời, mà người ấy không hưởng thọ các dục 
vọng, không sống giữa các dục vọng, không bị đốt cháy bởi 
lửa nhiệt não của dục vọng, không bị nhai nghiến bởi các 
tầm tư dục vọng, không có cô găng tìm cầu các dục vọng; 
người như vậy được gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão. 


- Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Kandaräyana từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu 
đảnh lễ chân các Tỷ-kheo còn trẻ tuổi và nói: 


- Trưởng lão là chư Tôn giả, đã đứng trên địa vị trưởng 
lão. Trẻ tuổi là chúng con, đã đứng trên địa vị trẻ tuôi. 


Thật vi diệu, Tôn giả Kaccàna,.. Mong Tôn giả 
Kaccàna châp nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


S. - Khi nào các người ăn trộm cường mạnh, này các 
Tỷ-kheo, trong khi ấy, các vua chúa yếu đuối, trong khi ấy, 
thật không an toàn cho các vua chúa để đi qua lại, đi ra, đi 
quan sát các biên cương. Và trong khi ấy, thật không an toàn 
cho các Bà-la-môn, các gia chủ để đi qua lại, đi ra, đi giám 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 81 


sát các công việc làm ở ngoài. Cũng vậy, này các Tý-kheo, 
khi các ác Ty-kheo cường mạnh, trong khi ây, các thuần tịnh 
Tỷ-kheo yêu đuối. Trong khi ấy, này các Tỷ- -kheo, các Tỷ- 
kheo thuần tịnh giữ thái độ im lặng, hoặc ân mình giữa 
chúng Tỷ-kheo, hoặc đi đến các quôc độ biên địa. Và như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là bất hạnh cho đa số, là không an lạc 
cho đa số, là không lợi ích cho đa số, là bất hạnh, đau khô 
cho chư Thiên và loài Người. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua chúa cường mạnh, 
trong khi ấy, các trộm Cướp yếu đuôi, trong khi ấy, thật an 
toàn cho các vua chúa để đi qua lại, đi ra, đi quan sát các 
biên cương. Và trong khi Ấy, thật an toàn cho các Bà-la-môn, 
các gia chủ đề đi qua lại, đi ra, đi giám sát các công việc làm 
ở ngoài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi các thuần tịnh Tỷ- 
kheo cường mạnh, trong khi ấy, các ác Tý-kheo yếu đuối. 
Trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, các ác Tỷ-kheo giữ thái độ 
im lặng, hoặc ân mình giữa chúng Tỷ-kheo, hoặc đi các chỗ 
khác. Và như vậy, này các Tyỷ-kheo, là hạnh phúc cho đa SỐ, 
là an lạc cho đa số, là lợi ích cho đa số, là hạnh phúc, an lạc 
cho chư Thiên và loài Người. 


9. Ta không tán thán hai loại tà hạnh, này các Tỷ-kheo, 
ở người gia chủ hay ở người xuất gia. Người gia chủ, này các 
Tỷ-kheo, hay người xuất gia theo tà hạnh, do nhân duyên tà 
hạnh, không thể đem lại chánh lý, thiện pháp. 


Ta tán thán hai loại chánh hạnh, này các Tỷ-kheo, ở 
người gia chủ hay ở người xuất gia. Người gia chủ, này các 
Tỷ-kheo, hay người xuất gia theo chánh hạnh, do nhân duyên 
chánh hạnh, có thê đem lại chánh lý, thiện pháp. 

10. Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, chặn đứng cả 
văn và nghĩa, bằng cách năm giữ sai lạc các kinh điển và những 
văn tự thích ứng, thì những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chịu 


ớ2 Chương HI - Hai Pháp 


trách nhiệm về bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa SỐ, 
không lợi ích cho đa số, bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và 
loài Người. Ngoài ra, các Tỷ-kheo ẫy, này các Tỷ-kheo, chất 
chứa nhiều vô phước làm cho diệu pháp biến mắt. 


Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, tùy thuận cả văn 
và nghĩa, băng cách nắm giữ đúng đắn các kinh điển và 
những văn tự thích ứng, thì những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ- 
kheo, chịu trách nhiệm về hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa 
số, lợi ích cho đa số, hạnh phúc, và an lạc cho chư Thiên và 
loài Người. Ngoài ra, các Tỷý-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chất 
chứa nhiều phước đức, làm cho diệu pháp an trú. 


V. Phẩm Hội Chúng 


1-10 


I.- Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế 
nảo là hai? Hội chúng nông nổi và hội chúng thâm sâu. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng nông nổi? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào có các Tyỷ-kheo tháo động, 
kiêu căng, lắm mồm lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không 
tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng nông nỗi. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thâm sâu? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào có các Tỷ-kheo, 
không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không 
lắm mồm lắm miệng, không lắm lời, không thất niệm, tỉnh 
giác, có định tĩnh, có nhất tâm, có các căn được bảo vệ. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng thâm sâu. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 83 


Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối 
thượng giữa hai hội chúng nảy, này các Tỷ-kheo, tức là hội 
chúng thâm sâu. 


2. Có hai loại hội chúng này, này các Tỷ-kheo. Thế nào 
là hai? Hội chúng bắt hòa và hội chúng hòa hợp. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng bất hòa? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, tại hội chúng nào, các Ty-kheo sống cạnh tranh, luận 
tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, 
này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng bất hòa. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nảo, các Tỷ-kheo hòa 
hợp, hòa kính, không có đấu tranh, hòa hợp như sữa với 
nước, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái, này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là hội chúng hòa hợp. 


Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối 
thượng giữa hai hội chúng nảy, này các Ty-kheo, tức là hội 
chúng hòa hợp. 


3. Có hai loại hội chúng này, này các Tỷ-kheo. Thế nào 
là hai? Hội chúng không thủ thắng và hội chúng thù thắng. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là hội chúng không thù thắng? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các trưởng lão 
Tỷ-kheo sông trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, 
bỏ rơi gánh nặng sông viên ly, không có gia sức tỉnh tấn để 
đạt đến những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa 
chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Còn lớp hậu nhân, 
tùy thuận hậu kiến của họ, sống trong sự đây c đủ, biếng nhác, 
dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sông viễn ly, không có 
gia sức tỉnh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng 
được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng không thù thắng. 


ở4 Chương HI - Hai Pháp 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thù thắng? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các trưởng lão Tỷ- 
kheo không sông trong sự đầy đủ, không lười biếng, từ bỏ 
gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sông viễn Ìy, có gia sức 
tinh tấn đề đạt đến những gì chưa đạt, để chứng được những 
gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ. Còn lớp hậu 
nhân, tùy thuận hậu kiến của họ, không sống trong sự đầy đủ, 
không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong 
đời sống viễn ly, có gia sức tinh tấn để đạt được những gì 
chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được 
những gì chưa ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng 
thù thắng. 


—_ Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối 
thăng trong hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội 
chúng thù thăng. 


4. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là 
hai? Hội chúng không phải Thánh và hội chúng bậc Thánh. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng không phải Thánh? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo 
không như thật rõ biết: "Đây là khổ"; ; không như thật rõ biết: 
"Đây là khô tập"; không như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt"; 
không như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng không phải Thánh. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hội chúng bậc Thánh? 
Ở đây, này các Ty-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo như 
thật rõ biết: "Đây là khổ"; như thật rõ biết: "Đây là khổ tập"; 
như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là 
con đường đưa đến khổ diệt". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
hội chúng bậc Thánh. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 85 


Này các Tý-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối 
thăng trong hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội 
chúng bậc Thánh. 


5. Này các Ty-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào 
là hai? Hội chúng cặn bã và hội chúng tính ba. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng cặn bã? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, tại hội chúng nảo, các Tỷ-kheo đi đến con đường dục, 
đi đến con đường sân, đi đến con đường si, đi đến con đường 
sợ hãi, này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng cặn bã. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hội chúng tỉnh ba? Ở 
đây, này các Tyỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ-kheo không 
đi đến con đường dục, không đi đến con đường sân, không đi 
đến con đường si, không đi đến con đường sợ hãi, này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng tình ba. 


Này các Ty-kheo, đây là hai hội chúng này. Hội chúng 
tôi thăng trong hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là 
hội chúng tĩnh ba. 


6. Này các Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Thế nào là 
hai? Hội chúng được huấn luyện trong khoa trương, không 
được huấn luyện trong chất vấn và hội chúng được huấn 
luyện trong chất vấn, không được huấn luyện trong khoa 
trương. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng được huấn 
luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong chất 
vẫn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tý-kheo 
đối với các kinh điển do Như Lai tuyên thuyết, thâm sâu, ý 
nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ đến không, khi các kinh điển 
ấy được thuyết giảng, họ không khéo nghe, không lóng tai, 
không an trú tâm để hiểu biết chúng, không nghĩ rằng các 
pháp ây cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng. Nhưng 
đối với các kinh điển thi văn do thi sĩ làm ra, với các nguyên 
âm hoa mỹ, với các phụ âm hoa mỹ, các kinh thuộc ngoại 


6ó Chương HI - Hai Pháp 


giáo, được các đệ tử ngoại giáo nói lên, khi các kinh điển ấy 
được thuyết giảng, họ khéo nghe, họ lóng tai, họ an trú tâm 
đề hiểu biết chúng, họ nghĩ răng các pháp ấy cần phải lãnh 
thọ, cần phải học thuộc lòng. Và sau khi học thuộc lòng các 
pháp ấy, họ không hỏi đi hỏi lại cùng nhau, không có mở 
rộng ra để thảo luận với những câu hỏi như: "Cái này là gì? 
Thế nào là ý nghĩa của cái này?" Họ không mở rộng những 
gì được che kín, họ không phơi bày những gì không được 
phơi bày, họ không giải nghi về những điểm nghi vấn trong 
Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng được 
huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong 
chất vấn. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng được huấn 
luyện trong chất vấn, không được huấn luyện trong khoa 
trương? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ- 
kheo đối với các kinh điển thi văn do thi sĩ làm ra, với các 
nguyên âm hoa mỹ, với các phụ âm hoa mỹ, các kinh thuộc 
ngoại giáo, được các đệ tử ngoại giáo nói lên, khi các kinh 
điển ấy được thuyết giảng, họ không khéo nghe, họ không 
lóng tai, họ không an trú tâm để hiểu biết chúng, họ không 
nghĩ rằng các pháp â ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc 
lòng. Nhưng đối với các kinh điển do Như Lai tuyên thuyết, 
thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ đến không, khi 
các kinh điển ã ầy được thuyết giảng, họ khéo nghe, lóng tai, 
họ an trú tâm đề hiểu biết chúng, họ nghĩ răng các pháp ấy 
cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng. Và sau khi học 
thuộc lòng các pháp ấy, họ hỏi đi hỏi lại cùng nhau, họ mở 
rộng ra đề thảo luận với những câu hỏi như sau : "Cái này là 
gì? Thế nào là ý nghĩa của cái này?" Họ mở rộng những gì 
được che kín, họ phơi bày những gì không được phơi bày, họ 
giải nghi về các điểm nghi vấn trong Chánh pháp. Này các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 87 


Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng được huấn luyện trong chất 
vân, không được huân luyện trong khoa trương. 


Này các Tý-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối 
thắng trong hai hội chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội 
chúng được huấn luyện trong chất vấn, không được huấn 
luyện trong khoa trương. 


7. Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào 
là hai? Hội chúng tôn trọng tài vật, không tôn trọng diệu 
pháp và hội chúng tôn trong diệu pháp, không tôn trọng tài 
vật. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tôn trọng tải 
vật, không tôn trọng diệu pháp? Ở đây, này các Tý-kheo, tại 
hội chúng nảo, các Tỷ-kheo trước mặt các gia chủ bận áo 
trăng, tự tán thán lẫn nhau như sau: "Tỷ-kheo này là bậc giải 
thoát cả hai phần, Tỷ-kheo này là bậc tuệ giải thoát, Tỷ-kheo 
này là bậc Thân chứng, Tỷ-kheo này là bậc Kiến chí, Tý- 
kheo này là bậc Tín giải thoát, Ty-kheo này là bậc Tuệ giải 
thoát, Tỷ-kheo này là bậc Tùy pháp hành, Tỷ-kheo này là bậc 
Tùy tín hành, Tỷ-kheo này là bậc có giới hạnh, theo thiện 
pháp, Tỷ-kheo này là kẻ Ác giới, theo Ác pháp". Do vậy, họ 
được các lợi dưỡng. Sau khi được các lợi dưỡng, họ thọ 
hưởng, bị trói buộc, mê say, đắm trước, không thấy các sự 
nguy hại, không hiểu rõ sự giải thoát khỏi các lợi dưỡng ấy. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng tôn trọng tài vật, 
không tôn trọng diệu pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tôn trọng 
diệu pháp, không tôn trọng tài vật? Ở đây, này các Tý-kheo, 
tại hội chúng nảo, các Tỷ-kheo trước mặt các gia chủ bận áo 
trăng, không tự tán thán lẫn nhau như sau: "Tý-kheo này là 
bậc giải thoát cả hai phần, Tỷ-kheo này là bậc tuệ giải thoát, 
Tỷ-kheo nảy là bậc Thân chứng, Tỷ-kheo này là bậc Kiến chí, 
Tỷ-kheo này là bậc Tín giải thoát, Tỷ-kheo này là bậc Tùy 


68 Chương HI - Hai Pháp 


pháp hành, Tyỷ-kheo này là bậc Tùy tín hành, Tyỷ-kheo này là 
bậc có giới hạnh, theo thiện pháp, Tỷ-kheo này là kẻ Ác giới, 
theo Ác pháp”. Do vậy, họ được các lợi dưỡng, họ thọ hưởng 
các lợi dưỡng ấy, không bị trói buộc, không bị mê say, không 
đăm trước, thấy các sự nguy hại, hiểu rõ sự giải thoát khỏi 
các lợi dưỡng ấy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hội chúng tôn 
trọng diệu pháp, không tôn trọng tài vật. Này các Tỷ-kheo, 
có hai loại hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai hội 
chúng này, này các Tỷ-kheo, tức là hội chúng tôn trọng diệu 
pháp. không tôn trọng tài vật. 


8. Này các Ty-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào 
là hai? Hội chúng không đồng đẳng và hội chúng đồng đăng. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng không đồng đẳng? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, nghiệp phi pháp 
được thi hành, nghiệp đúng pháp không được thi hành, 
nghiệp phi luật được thi hành, nghiệp đúng luật không được 
thi hành, nghiệp phi pháp được phát huy, nghiệp đúng pháp 
không được phát huy, nghiệp phi luật được phát huy, nghiệp 
đúng luật không được phát huy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
hội chúng không đồng đăng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng đồng đẳng? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, nghiệp đúng 
pháp được thi hành, nghiệp phi pháp không được thi hành, 
nghiệp đúng luật được thi hành, nghiệp phi luật không được 
thi hành, nghiệp đúng pháp được phát huy, nghiệp phi pháp 
không được phát huy, nghiệp đúng luật được phát huy, 
nghiệp phi luật không được phát huy. Này các Tyỷ-kheo, đây 
gọi là hội chúng đồng đăng. Này các Tỷ Kheo, có hai loại hội 
chúng này. Hội chúng tối thăng trong hai hội chúng này tức 
là hội chúng đồng đẳng. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 89 


9. Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào 
là hai? Hội chúng phi pháp và hội chúng đúng pháp. Này các 
Tỷ-kheo, có hai hội chúng này. Hội chúng tối thắng trong hai 
hội chúng này, này các Ty-kheo, tức là hội chúng đúng pháp. 


10. Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Thế 
nảo là hai? Hội chúng thuyết phi pháp và hội chúng thuyết 
đúng pháp. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thuyết 
phi pháp? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nảo, các 
Ty-kheo khởi sự tranh tụng hợp pháp hay phi pháp. Sau khi 
khởi lên sự tranh tụng ấy, họ không tin cho nhau biết và 
không tìm cách tin cho nhau biết, họ không hòa giải cùng 
nhau và không tìm cách đi đến hòa giải. Họ cương quyết 
không tin cho nhau biết, họ Cương quyết không hòa giải với 
nhau, họ không từ bỏ tranh tụng ây, họ kiên trì tranh tụng ây, 
chấp thủ, thiên chấp và tuyên bố: "Chỉ có đây mới là sự thật, 
ngoài ra là hư ngụy". Này các Tỷ-kheo, đây là hội chúng 
thuyết phi pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng thuyết đúng 
pháp? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào, các Tỷ- 
kheo khởi lên sự tranh tụng hợp pháp hay phi pháp. Sau khi 
khởi lên sự tranh tụng ấy, họ tin cho nhau biết và tìm cách tin 
cho nhau biết, họ hòa giải cùng nhau và tìm cách đi đến hòa 
giải. Họ cương quyết tin cho nhau biết và cương quyết hòa 
giải với nhau, họ từ bỏ tranh tụng ấy, họ không kiên trì tranh 
tụng ấy, không chấp thủ, không thiên chấp và không tuyên 
bố: "Chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là hư ngụy". Này các Tỷ- 
kheo, đây là hội chúng thuyết đúng pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có hai loại hội chúng này. Hội chúng 
tối thăng trong hai hội chúng này, tức là hội chúng thuyết 
đúng pháp. 


90 Chương HI - Hai Pháp 


VI. Phẩm Người 


1.- Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất 
hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại hạnh phúc cho đa số, an lạc 
cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa lại hạnh phúc, an lạc cho 
chư Thiên và loài Người. Thế nào là hai? Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác và Chuyên Luân Vương. Những 
người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện 
đưa lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa 
số, đưa lại hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


2. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất 
hiện ở đời, là sự xuất hiện của những người vi diệu. Thế nào 
là hai? Như Lai vả Chuyển Luân Vương. Những người này, 
này các Tý-kheo, khi xuất hiện ở đời, là sự xuất hiện của 
những người vi diệu. 


3. Có hai hạng người khi mệnh chung, này các Tỷ-kheo, 
đưa lại thương tiếc cho đa số. Thế nảo là hai? Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác và Chuyển Luân Vương. Hai 
hạng người này khi mạng chung, này các Tỷ-kheo, đưa lại 
thương tiếc cho đa số. 


4. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, xứng đáng để 
xây tháp. Thế nảo là hai? Như Lai và Chuyển Luân Vương. 
Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, xứng đáng để xây 
tháp. 

5. Có hai bậc Giác ngộ này, này các Tỷ-kheo. Thế nào 
là hai? Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, và Độc 
Giác Phật. Những vị này, này các Tỷ-kheo, là hai bậc Giác 
ngộ. 

6. Hai (sanh) loại này, này các Tỷ-kheo, không bị sét 
đánh làm cho sợ hãi. Thế nào là hai? Ty-kheo đoạn tận các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 9I 


lậu hoặc và con voi thuần chủng. Hai (sanh) loại này, này các 
Tỷ-kheo, không bị sét đánh làm cho sợ hãi. 


7. Hai (sanh) loại này, này các Tỷ-kheo, không bị sét 
đánh làm cho sợ hãi. Thế nào là hai? Ty-kheo đoạn tận các 
lậu hoặc và con ngựa nòi giống tốt. Hai (sanh) loại này, này 
các Tỷ-kheo, không bị sét đánh làm cho sợ hãi. 


S.... (thư trên, chỉ thay vào "Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc và con sư tứ, vua các loài thú”)... 


9. Do thấy hai lý do này, này các Tý-kheo, các loài 
Kimpurisà (phi nhân, khẩn-na-la) không nói lên tiếng người. 
Thế nào là hai? "Chúng ta chớ có nói láo và chúng ta chớ có 
xuyên tạc người khác với điều không thật". Do thấy hai lý do 
này, nảy các Tyỷ-kheo, các loài Kimpurisà không nói lên 
tiếng người. 

10. Có hai điều, này các Tỷ-kheo, người phụ nữ khi lâm 
chung chưa được thỏa mãn, chưa được vừa đủ. Thế nào là 
hai? Sự giao cấu và sanh con. Hai điều này, này các Tỷ-kheo, 
người phụ nữ khi lâm chung chưa được thỏa mãn, chưa được 
vừa đủ. 

11. Ta sẽ giảng cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, về sự 
cộng trú của người bất thiện và sự cộng trú của người thiện. 
Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
sau: 


- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự cộng trú của người 
bất thiện và thế nào là người bất thiện cộng trú với nhau? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, vị trưởng lão Tỷ-kheo suy nghĩ như 
sau: "Mong rằng vị trưởng lão không nói với ta, vị trung niên 


92 Chương HI - Hai Pháp 


không nói với ta, vị tân học không nói với ta, và ta cũng 
không nói với vị trưởng lão, ta cũng không nói với vị trung 
niên, ta cũng không nói với vị tân học! Nếu vị trưởng lão nói 
với ta, vị Ấy nói với ta với ý muốn làm hại ta, không phải vì 
hạnh phúc cho ta. Ta hãy nói "không" với vị ấy, ta hãy làm 
cho vị ấy phật lòng, và nếu thấy vị ấy nói đúng, ta không có 
đáp ứng thích hợp. Nếu vị trung niên nói VỚI ta, .. Nếu vị tân 
học nói với ta, vị ấy nói với ta với ý muốn làm hại ta, không 
phải vì hạnh phúc cho ta. Ta hãy nói "không” với vị ây, ta 
hãy làm cho vị ấy phật lòng, và nếu thấy vị ấy nói đúng, ta 
không có đáp ứng thích hợp". VỊ trung niên Tyỷ-kheo suy 
nghĩ như sau... vị tân học Tỷ-kheo suy nghĩ như sau .... Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là sự cộng trú của người bất thiện và 
như vậy là người bắt thiện cộng trú với nhau. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là sự cộng trú của người 
thiện và thế nảo là người thiện cộng trú với nhau? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, vị trưởng lão Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: 
"Mong rằng vị trưởng lão nói với ta, vị trung niên nói với ta, 
vị tân học nói với ta. Ta cũng sẽ nói với vị trưởng lão, cũng 
sẽ nói với vị trung niên, cũng sẽ nói với vị tân học! Nếu vị 
trưởng lão nói với ta, vị ây nói với ta với ý muốn hạnh phúc 
cho ta, không với ý muốn làm hại ta, ta sẽ nói "lành thay" với 
vị ấy, ta sẽ không làm cho vị ấy phật lòng, và nếu thấy vị ấy 
lh đúng, ta có đáp ứng thích hợp. Nếu vị trung niên nói với 

. Nếu vị tân học nói với ta, vị ấy nói với ta với ý muốn 
th phúc cho ta, không với ý muôn làm hại ta. Ta sẽ nói 
"lành thay” với vị ấy, ta sẽ không làm vị ấy phật lòng, và nêu 
thấy vị ấy nói đúng, ta sẽ đáp ứng thích hợp". 


Này các Tỷ-kheo, vị trung niên Tỷ-kheo suy nghĩ như 
sau... 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 93 


Này các Ty-kheo, vị tân học Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: 
"Mong rằng vị trưởng lão nói với ta, vị trung niên nói với ta, 
vị tân học nói với ta..... và nêu thấy vị ấy nói đúng, ta sẽ đáp 
ứng thích hợp". Như vậy, nảy các Tyỷ-kheo, là sự cộng trú của 
người thiện và như vậy là người thiện cộng trú với nhau. 


12. Trong cuộc tranh tụng nào, này các Tỷ-kheo, cả hai 
phía có lời qua tiếng lại, có những quan điểm ngoan có, với 
tâm hiềm hận, ưu não, uất ức, nội tâm không an tịnh, thời sự 
tranh tụng ấy, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi rằng sẽ đưa 
đến kéo dài, gay sắt, thô bạo, và các Tỷ-kheo sẽ sống không 
an lạc. 


Và này các Tỷ-kheo, trong cuộc tranh tụng nào, này các 
Tỷ-kheo, cả hai phía có lời qua tiếng lại, có những quan điểm 
ngoan cố, với tâm hiềm hận, ưu não, uất ức, nhưng nội tâm 
được an tịnh, thời sự tranh tụng ấy, này các Tỷ-kheo, được 
chờ đợi rằng sẽ không kéo dài, không có gay cắn, không có 
thô bạo, và các Tỷ-kheo sẽ sống an lạc. 


VI. Phẩm Lạc 


1.- Có hai loại lạc này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? 
Lạc tại gia và lạc xuất gia. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, 
là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tý-kheo, tức 
là lạc xuất gia. 


2. Có hai loại lạc này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? 
Dục lạc và viễn ly lạc. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ-kheo, tức là 
viễn ly lạc. 


94 Chương HI - Hai Pháp 


3. Có hai loại lạc này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? 
Lạc sanh y và lạc không sanh y. Những pháp này, này các 
Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong hai lạc này, này các Tỷ- 
kheo, tức là lạc không sanh y. 


4-12. ... (như trên, chỉ đôi" lạc có lậu hoặc và lạc không 
có lậu höặc" .. lạc thuộc tài vật và lạc không thuộc tài 
vật"... "lạc bậc Thánh và lạc không phải bậc Thánh"... "lạc 
thuộc thân và lạc thuộc tâm"... "lạc có hỷ và lạc không hỷ"... 
"lạc có hân hoan và lạc có xả"... "lạc có định và lạc không 
có định"... "lạc với sở duyên có hỷ và lạc với sở duyên 
không có hỷ"... "lạc với sở duyên có hân hoan và lạc với sở 
duyên có xả"... 


13. Có hai loại lạc này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? 
Lạc với sở duyên thuộc sắc và lạc với sở duyên thuộc vô sắc. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai lạc. Tối thắng trong 
hai lạc này, này các Tyỷ-kheo, tức là lạc với sở duyên thuộc 
Vô sắc. 


VIII. Phẩm Tướng 


1. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có 
tướng, không phải không có tướng. Do đoạn tận chính tướng 
ấy, như vậy các pháp ác, bất thiện ấy, không có mặt. 


2. Này các Tý-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có 
nhân duyên, không phải không có nhân duyên. Do đoạn tận 
chính nhân duyên ấy, như vậy các pháp ác, bất thiện ấy, 
không có mặt. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 95 


3. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có 
nhân, không phải không có nhân. Do đoạn tận chính nhân ây, 
như vậy các pháp ác, bât thiện ây, không có mặt. 


4. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có 
các hành, không phải không có các hành. Do đoạn tận chính 
các hành ây, như vậy các pháp ác, bât thiện ây, không có mặt. 

5. Này các Tý-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có 
duyên, không phải không có duyên. Do đoạn tận chính duyên 
ấy, các pháp ác, bất thiện ấy, không có mặt. 

6-9... có sắc, không phải không có sắc... có thọ, 
không phải không có thọ ... có tưởng, không phải không có 
tưởng ... có thức, không phải không có thức ... 

10. Này các Tỷ-kheo, các pháp ác, bất thiện khởi lên có 
sở duyên hữu vi, không phải không có sở duyên hữu vi. Do 
đoạn tận hữu vi ây, như vậy các pháp ác, bât thiện ây, không 
có mặt. 


IX. Phẩm Các Pháp 

1.- Này các Tý-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? 
Tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Những pháp này, này các 
Tỷ-kheo, là hai pháp. 

.. Cũng vậy đổi với các pháp kế tiếp như: 

2. Tinh tấn và nhất tâm. 

3. Danh và sắc. 

4. Minh và giải thoát. 


5. Hữu kiên và vô hữu kiên. 


%6 Chương HI - Hai Pháp 


6. Vô tàm và vô quý. 

7. Tàm và quý. 

8. Khó nói và ác hữu. 

9. Dễ nói và thiện hữu. 

10. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 

11. Này các Tý-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? 


Phạm thiện xảo và xuất Phạm thiện xảo. Những pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 


X. Phẩm Kẻ Ngu 


1-20 Kẻ Ngu 


1.- Này các Tỷ-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là 
hai? Người mang gánh nặng chưa đên và người không mang 
gánh nặng đã đên. Hai người này, này các Tyỷ-kheo, là hai kẻ 
ngu. 


2. Này các Tỷ-kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là 
hai? Người mang gánh nặng đã đến và người không mang 
gánh nặng chưa đến. Hai người này, này các Tỷ-kheo, là hai 
bậc hiển trí. 

3. Này các Tý-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là 
hai? Người tưởng là hợp pháp đối với việc không hợp pháp, 
và người tưởng là không hợp pháp đối với việc hợp pháp. 
Hai người này, này các Tỷ-kheo, là hai kẻ ngu. 

4. Này các Tý-kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là 
hai? Người tưởng là không hợp pháp đối với việc không hợp 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 97 


pháp, và người tưởng là hợp pháp đối với việc hợp pháp. Hai 
người này, này các Tỷ-kheo, là hai bậc hiên trí. 


5. Này các Tý-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là 
hai? Người tưởng là có phạm tội đối với việc không phạm tội, 
và người tưởng là không phạm tội đối với việc có phạm tội. 
Hai người này, này các Tỷ-kheo, là hai kẻ ngu. 

6. Này các Tý-kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là 
hai? Người tưởng là không phạm tội đối với việc không 
phạm tội, và người tưởng là phạm tội đối với việc có phạm 
tội. Hai người này, này các Tỷ-kheo, là hai bậc hiền trí. 


7. Này các Tý-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là 
hai? Người tưởng là đúng pháp đối với việc phi pháp, và 
người tưởng là phi pháp đối với việc đúng pháp. Những 
người nảy, này các Tỷ-kheo, là hai kẻ ngu. 

8. Này các Tý-kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là 
hai? Người tưởng là phi pháp đối với việc phi pháp, và người 
tưởng là đúng pháp đối với việc đúng pháp. Những người 
này, này các Tỷ-kheo, là hai bậc hiền trí. 


9. Này các Tý-kheo, có hai loại kẻ ngu này. Thế nào là 
hai? Người tưởng là đúng luật đối với việc phi luật, và người 
tưởng là phi luật đối với việc đúng luật. Những người này, 
này các Tỷ-kheo, là hai kẻ ngu. 


10. Này các Tỷ-kheo, có hai bậc hiền trí này. Thế nào là 
hai? Người tưởng là phi luật đối với việc phi luật, và người 
tưởng là đúng luật đối với việc đúng luật. Những người này, 
này các Tỷ-kheo, là hai bậc hiền trí. 

I1. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu 
hoặc tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? Người lo lắng 
những việc không đáng lo lắng, và người không lo lắng 


98 Chương HI - Hai Pháp 


những việc đáng lo lắng. Trong hai hạng người này, này các 
Ty-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 


12. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu 
hoặc không tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? Người 
không lo lắng những việc không đáng lo lắng, và người lo 
lắng những việc đáng lo lắng. Trong hai hạng người này, này 
các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 


13. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu 
hoặc tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? Người tưởng là 
đúng phép đối với việc không đúng phép, và người tưởng là 
không đúng phép đối với việc đúng phép. Trong hai hạng 
người nảy, nảy các Ty-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 


14. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu 
hoặc không tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? Người 
tưởng là đúng phép đối với việc đúng phép, và người tưởng 
là không đúng phép đối với việc không đúng phép. Trong hai 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. 


l5. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu 
hoặc tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? Người tưởng là 
có phạm tội đối với việc không phạm tội, và người tưởng là 
không phạm tội đối với việc có phạm tội. Trong hai hạng 
người nảy, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 


16. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu 
hoặc không tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? Người 
tưởng là có phạm tội đối với việc có phạm tội, và người 
tưởng là không phạm tội đối với việc không phạm tội. Trong 
hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không 
tăng trưởng. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 99 


17. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu 
hoặc tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? Người tưởng là 
đúng pháp đối với việc phi pháp, và người tưởng là phi pháp 
đối với việc đúng pháp. Trong hai hạng người này, này các 
Tỷ-kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 


18. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu 
hoặc không tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? Người 
tưởng là đúng pháp đối với việc đúng pháp, và người tưởng 
là phi pháp đối với việc phi pháp. Trong hai hạng người này, 
này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 


19. Trong hai hạng người, này các Ty-kheo, các lậu 
hoặc tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? Người tưởng là 
đúng luật đối với việc phi luật, và người tưởng là phi luật đối 
với việc đúng luật. Trong hai hạng người này, này các Tỷ- 
kheo, các lậu hoặc tăng trưởng. 


20. Trong hai hạng người, này các Tỷ-kheo, các lậu 
hoặc không tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? Người 
tưởng là đúng luật đối với việc đúng luật, và người tưởng là 
phi luật đối với việc phi luật. Trong hai hạng người này, này 
các Tỷ-kheo, các lậu hoặc không tăng trưởng. 


XI. Phẩm Các Hy Vọng 


1-12 Hy Vọng 


I.- Có hai hy vọng nảy, này các Tỷ-kheo, khó được từ 
bỏ. Thế nào là hai? Hy vọng được lợi dưỡng và hy vọng 
được sống. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai hy vọng 
khó được từ bỏ. 


100 Chương HI - Hai Pháp 


2. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm 
được ở đời. Thế nào là hai? Người thi ân trước và người biết 
nhớ ơn đã làm. Hai hạng người nảy, này các Ty-kheo, khó 
tìm được ở đời. 

3. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được 
ở đời. Thế nào là hai? Người thỏa mãn và người làm người 
khác thỏa mãn. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm 
được ở đời. 

4. Có hai hạng người này, này các Tý-kheo, khó làm 
cho thỏa mãn. Thế nảo là hai? Người cất chứa các lợi dưỡng 
và người phung phí các lợi dưỡng. Hai hạng người này, này 
các Tỷ-kheo, là hai hạng người khó làm cho thỏa mãn. 


5. Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, dễ làm thỏa 
mãn. Thế nảo là hai? Người không cất chứa các lợi dưỡng và 
người không phung phí các lợi dưỡng. Hai hạng người nảy, 
này các Tỷ-kheo, là hai hạng người dễ làm thỏa mãn ở đời. 


6ó. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến tham sanh 
khởi. Thế nào là hai? Tịnh tướng và không như lý tác ý. 
Những pháp này, này các Tý-kheo, là hai duyên khiến tham 
sanh khởi. 


7. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến sân sanh 
khởi. Thế nào là hai? Chướng ngại tướng và không như lý tác 
ý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai duyên khiến sân 
sanh khởi. 


§. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến tà kiến 
sanh khởi. Thế nào là hai? Tiếng nói của người khác và 
không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai 
duyên khiến tà kiến sanh khởi. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 101 


9. Có hai duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến chánh 
kiến sanh khởi. Thế nào là hai? Tiếng nói của người khác và 
như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai duyên 
khiến chánh kiến sanh khởi. 


10. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm . Thế nảo là hai? 
Tội phạm nhẹ và tội phạm nặng. Hai pháp này, này các Tỷ- 
kheo, là hai tội phạm. 


11. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm. Thế nào là hai? 
Tội phạm thô trọng và tội phạm không thô trọng. Hai pháp 
này, này các Tỷ-kheo, là hai tội phạm. 


12. Này các Tỷ-kheo, có hai tội phạm. Thế nào là hai? 
Tội phạm có dư tàn và tội phạm không có dư tàn. Hai pháp 
này, này các Tỷ-kheo, là hai tội phạm. 


XI. Phẩm Hy Cầu 


1 - 11 Hy Cầu 


I.- Tý-kheo có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu 
một cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: "Mong rằng ta sẽ 
như Sảriputta và Moggallàna". Đây là cán cân, này các Tỷ- 
kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, 
tức là Sàriputta và Moggallàna. 


2. Tỷ-kheo-ni có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu 
một cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: "Mong rằng ta sẽ 
như Tỷ-kheo-ni Khemà và Uppalavannà". Đây là cán cân, 
này các Tỷ-kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử Tỷ- 
kheo-mi của Ta, tức là Tỷ-kheo-mi Khemà và Uppalavamnà. 


102 Chương HI - Hai Pháp 


3. Cư sĩ có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu một 
cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: "Mong rằng ta sẽ như 
gia chủ Citta và Hatthaka ở Alavì". Đây là cán cân, này các 
Tỷ-kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử cư sĩ của Ta, 
tức là gia chủ Citta và Hatthaka ở Alavì. 


4. Nữ cư sĩ có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu 
một cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: "Mong rằng ta sẽ 
như nữ cư sĩ KhuJJjuttarà và Velukantakiyà, mẹ của Nanda". 
Đây là cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đồ đo lường đối với 
các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức là nữ cư sĩ Khuljjuttarà và 
Velukantakiyà, mẹ của Nanda. 

5. Thành tựu hai pháp, này các Tyỷ-kheo, kẻ ngu, vụng 
về, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự như một vật 
mất gôc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo 
nên nhiều vô phước. Thế nào là hai? Không suy tư, không 
thâm sát, tán thán người không đáng được tán thán, và chỉ 
trích người xứng đáng được tán thán. Do thành tựu hai pháp, 
này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, vụng về, không phải bậc Chân 
nhân, tự mình xử sự như một vật bị mắt gốc, bị thương tích, 
phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. 


Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, bậc hiền trí, khôn 
khéo, bậc Chân nhân, tự mình xử sự không như một vật mất 
gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí 
quở trách và tạo nên nhiều phước đức. Thế nào là hai? Sau 
khi suy tư và thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán, và 
chỉ trích người đáng bị chỉ trích. Do thành tựu hai pháp, này 
các Tỷ-kheo, bậc hiền trí, khôn khéo, bậc Chân nhân, tự 
mình xử sự không như một vật mất gốc, không bị thương 
tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên 
nhiều phước đức. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 103 


6. Thành tựu hai pháp, này các Ty-kheo, kẻ ngu, vụng 
về, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự như một vật 
mất gôc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách và tạo 
nên nhiều vô phước. Thế nào là hai? Không có suy tư, không 
có thâm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ không 
đáng tin tưởng, và tự cảm thấy không tin tưởng đối với 
những chỗ đáng tin tưởng. Do thành tựu hai pháp, này các 
Tỷ-kheo, kẻ ngu, vụng vê, không phải bậc Chân nhân, tự 
mình xử sự như một vật mắt gôc, bị thương tích, phạm tội, bị 
kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. 


Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, bậc hiền trí, khôn 
khéo, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không như một vật 
mắt gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ 
trí quở trách và tạo nên nhiều phước đức. Thế nảo là hai? Sau 
khi suy tư và thẩm sát, tự cảm thấy không tin tưởng đối với 
các chỗ không đáng tin tưởng, và tự cảm thấy tin tưởng đối 
với những chỗ đáng tin tưởng. Do thành tựu hai pháp, này 
các Tỷ-kheo, bậc hiền trí, khôn khéo, bậc Chân nhân, tự 
mình xử sự không như một vật mất gốc, không bị thương 
tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên 
nhiều phước đức. 

7. Do tà hạnh đối với hai (hạng người) kẻ ngu, vụng 
về ... nhiều vô phước. Đối với hai hạng người nào? Với mẹ 
và với cha. Do tà hạnh đối với hai (hạng người) này kẻ ngu, 
vụng về ... nhiều vô phước. 


Do chánh hạnh đối với hai (hạng người), bậc hiền trí... 
tạo nên nhiều phước đức. Đối với hai hạng người nào? Với 
mẹ và với cha. Do chánh hạnh đối với hai (hạng người) này, 
bậc hiền trí ... tạo nên nhiều phước đức. 


§. Do tà hạnh đối với hai (hạng người) kẻ ngu, vụng 
vê ... nhiêu vô phước. Đôi với hai hạng người nào? Với Như 


104 Chương HI - Hai Pháp 


Lai và với đệ tử của Như Lai. Do tà hạnh đối với hai hạng 
người này, kẻ ngu, vụng vê ... nhiêu vô phước. 

Do chánh hạnh đổi với hai (hạng người), bậc hiền trí... 
tạo nên nhiêu phước đức. Đôi với hai hạng người nào? Với 
Như Lai và với đệ tử của Như Lai. Do chánh hạnh đôi với 
hai (hạng người) này, bậc hiên trí ... tạo nên nhiêu phước đức. 

9. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? 
Thanh tịnh tự tâm và không châp thủ một cái gì ở đời. Những 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 

10. Này các Tý-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? 
Phẫn nộ và hiềm hận. Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai 
pháp. 

_ 11. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? 
Nhiệp phục phân nộ và nhiệp phục hiêm hận. Các pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 


XII. Phẩm Bố Thí 


1-10 Bố Thí 

1.- Này các Tý-kheo, có hai loại bố thí này. Thế nào là 
hai? Bô thí tài vật và bô thí pháp. Những pháp này, này các 
Tỷ-kheo, là các loại bô thí. Tôi thăng trong hai loại bô thí 
này, này các Tỷ-kheo, tức là pháp thí. 

2-10. (Như trên đổi với các pháp sau đây:) 


Hai loại cúng đường ... Thí xả... Biến xả.... Tài sản... 
Tài sản thọ dụng chung... Tài sản thọ dụng đông đăng ... 
Nhiếp thọ ... Nhiếp ích... .Ai mẫn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 105 


XIV. Phẩm Đón Chào 


1-12 Đón Chào 
1-12. (Như trên đổi với các pháp sau đây:) 


Đón chào ... đón tiếp ... tầm cầu ... tầm cầu cùng khắp ... 
tâm hỏi ... cúng lễ ... chiêu đãi ... phôn vinh ... tăng trưởng ... 
châu báu ... tích tập ... quảng đại... 


XV. Phẩm Nhập Định 


1-17 Nhập Định (hay Thiền chứng) 


1.- Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? 
Thiện xảo nhập định và thiện xảo xuât định. Những pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là hai pháp. 


2-17. (Như trên đổi với các pháp sau đây:) 
2. Chân thực và nhu hòa 

. Kham nhẫn và dịu hiền 

. Hòa thuận và đón tiếp 

. Bất hại và thanh tịnh 


3 
4 
5 
6ó. Không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống 
7. Hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống 

8. Tư trạch lực và tu tập lực. 

9. Niệm lực và định lực. 

10. Chỉ và quán 


11. Phá giới và phá kiến 


106 Chương HI - Hai Pháp 


12. Cụ túc giới và cụ túc kiến 

13. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh 

14. Kiến thanh tịnh và tinh tấn như kiến 

15. Không biết đủ đối với các thiện pháp và không 
thiên về tinh tân 

16. Thất niệm và không tỉnh giác 

17. Niệm và tỉnh giác. 


XVI. Phẩm Phẫn Nộ 


1-100. 

— 1L, - Này các Ty-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? 
Phân nộ và hiêm hận. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
hai pháp 

(Như trên với các pháp sau đáy:) 
. Giả dối vào não hại 
. Tật đồ và xan lẫn 
. Man trá và phản trắc 
. Không tàm và không quý 
Không phẫn nộ và không hiềm hận 
. Không giả dối và không não hại 
. Không tật đố và không xan tham 


\© Ằœ ¬l O Œ œc 0 MS 


. Không man trá và không phản trắc 


10. Tàm và quý 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 107 


I1. Thành tựu hai pháp này, này các Tyýỷ-kheo, phải 
sông trong đau khô. Thê nào là hai? Phân nộ và hiêm hận. 


12. Giả dối vào não hại 
13.Tật đỗ và xan tham 
14.Man trá và phản trắc 

15. Không tàm và không quý 


Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, phải sống 
trong đau khô. 


16. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, sống 
trong an lạc. Thê nào là hai? Không phân nộ và không hiêm 
hận. 


17. Không giả dối và không não hại 
18. Không tật đố và không xan lẫn 

19. Không man trá và không phản trắc 
20. Tàm và quý 


Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, được sống 
trong an lạc. 


21. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến đọa lạc 
cho các vị Tyỷ-kheo hữu học. Thê nào là hai? Phân nộ và 
hiêm hận. 

22. Giả dối và não hại 

23. Tật đố và xan lẫn 

24. Man trá và phản trắc 


25. Không tàm và không quý 


108 Chương HI - Hai Pháp 


Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến đọa 
lạc cho các vị Tỷ-kheo hữu học. 

26. Hai pháp này, này các Tý-kheo, không đưa đến sự 
đọa lạc cho các vị Tỷ-kheo hữu học. Thê nào là hai? Không 
phẫn nộ và không hiềm hận. 

27. Không giả dối và không não hại 

28. Không tật đố và không xan lẫn 

29. Không man trá và không phản trắc 

30. Tàm và quý 

Thành tựu hai pháp này, này các Ty-kheo, không đưa 
đên đọa lạc cho các vị Tỷ-kheo hữu học. 

31-35. Thành tựu hai pháp nảy, này các Tỷ-kheo, như 
vậy bị quăng vảo địa ngục tương xứng. Thê nào là hai? Phân 
nộ và hiêm hận ... Không tàm và không quý. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy bị 
quăng vào địa ngục tương xứng. 

36-40. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy được sanh lên chư Thiên tương xứng. Thê nào là hai? 
Không phẫn nộ và không hiểm hận ... Tàm và quý. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy 
được sanh lên chư Thiên tương xứng. 

41-45. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, ở đây, 
có người sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi đữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thê nào là hai? Phân nộ và hiêm 
hận ... Không tàm và không quý. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 109 


Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, ở đây, có 
người sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 


46-50. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, ở đây, 
có người sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi 
Thiện, cõi Trời, cõi đời này. Thế nào là hai? Không phẫn nộ 
và không hiêm hận ... Tàm và quý. 

Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, ở đây, có 
người sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi 
Thiện, cõi Trời, cõi đời này. 

51-55. Thành tựu hai bất thiện pháp này ... 

56-60. Thành tựu hai thiện pháp này ... 

61-65. Thành tựu hai pháp có tội này ... 

66-70. Thành tựu hai pháp không có tội này ... 

71-75. Thành tựu hai pháp tăng khổ này ... 

76-80. Thành tựu hai pháp tăng lạc này ... 

81-85. Thành tựu hai pháp với quả dị thục là khô này ... 

86-90. Thành tựu hai pháp với quả dị thục là lạc này ... 

91-95. Thành tựu hai pháp não hại này ... 

96-100. Thành tựu với hai pháp không não hại này ... 

(mỗi lần là năm pháp như trên, bất thiện pháp và thiện 
pháp)... 


T10 Chương HI - Hai Pháp 


XVII. Phẩm Thứ Mười Bảy 


1. - Do thấy hai lợi ích này, Như Lai chế lập học giới 
cho các đệ tử. Thế nào là hai? Cực thiện cho Tăng chúng và 
an lạc cho Tăng chúng ... chế ngự các người ác và lạc thú cho 
thuần tịnh Tỷ-Kheo ... sự phòng hộ các lậu hoặc, các oán thù, 
các tội phạm, các sợ hãi, các pháp bất thiện ngay trong hiện 
tại, và sự ngăn chặn các lậu hoặc, các oán thù, các tội phạm, 
các sợ hãi, các pháp bất thiện trong tương lai... . lòng từ mẫn 
đối với các gia chủ và đoạn tuyệt các thành phần ác dục .. 
đem lại tâm tín cho kẻ bất tín và làm tăng trưởng những kẻ 
có tín tâm ... cho diệu pháp được an trú và đề hộ trì giới luật. 


Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-Kheo, Như Lai 
chế lập học giới cho các đệ tử. 

2. Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Như Lai 
chế lập giới bốn cho các đệ tử (ø„ số 1 ở trên) ... tụng Đa 
giới bôn ... đình chỉ giới bôn ... tự tứ ... đình chỉ tự tứ... 
tác cần phải quở trách ...Sở tác cần phải y chỉ, SỞ tác cần nhải 
tân xuất, sở tác cần phải xin lỗi... sở tác cần phải ngưng 
chức ... cho phép biệt trú ... bắt làm lại từ đầu ... , cho phép 
làm ... được phục hồi địa vị cũ ... được phục chức ... cần phải 
xuất ly ... cụ túc ... bạch yết-ma (lần đầu tiên) đưa ra biểu 
quyết lần thứ nhất ... đưa ra biểu quyết lần thứ hai ... đưa ra 
biểu quyết lần thứ tư... điều chưa được chế lập ... thay đổi 
điều đã được chế lập ... giải quyết với sự hiện diện của hai 
phe liên hệ ... giải quyết theo ức niệm của đương sự phạm 
tội... giải quyết sau khi đương sự khỏi điên loạn,... giải 
quyết theo sự chấp nhận của đương sự...giải quyết theo số 
đông... giải quyết tu theo đương sự phạm tội ... giải quyết 
như trải cỏ ra. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 111 


Thế nảo là hai? Cực thiện cho Tăng chúng và an lạc cho 
Tăng chúng ... chế ngự các người ác và lạc trú cho thuần tịnh 
Tỷ-kheo ... cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới luật. 
Do duyên hai lợi ích này, này các Tỷ-kheo, Như Lai đã chế 
lập ... giải quyết như trải cỏ ra cho các đệ tử. 

3.- Để thăng tri tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp cần 
phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và Quán. Để thắng tri tham, 
này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 

4.- Đề biến tri tham, này các Tỷ-kheo, ... để biến tận, để 
đoạn tận, đề trừ diệt, để biến diệt, để ly tham, để đoạn diệt, 
để xả bỏ, để từ bỏ tham, hai pháp này cần phải tu tập. Thế 
nào là hai? Chỉ và Quản... 

5.- Để thắng tri ... để biến tri sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, 
giả dối, não hại, tật đố, xan tham, man trá, phản trắc, cứng 
đầu, cuồng nhiệt, mạn, quá mạn, kiêu căng, phóng dật,... đề 
biến tận, để đoạn tận, đề trừ diệt, đề biến diệt, đề ly tham, để 
đoạn diệt, để xả bỏ, để từ bỏ sân ... phóng dật, hai pháp này 
cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và Quán ... hai pháp này 
cần phải tu tập. 


Chương IHI - Ba Pháp 


I. Phẩm Người Ngu 


1-10 Người Ngu 
1.- Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetanava, tại vườn ông 
Anàthapindika. Lúc bây giờ, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng. Bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


- Phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này các Tỷ-kheo, tất 
cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người 
hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả 
những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ 
người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, tất cả 
những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người 
hiền trí. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, ngọn lửa từ nhà bằng cỏ lau, 
hay từ nhà bằng cỏ, thiêu đốt các ngôi nhà có nóc nhọn, các 
ngôi nhà có trét trong và trét ngoài, ngăn chận được gió, các 
ngôi nhà có chốt cửa đóng chặt, có các cửa đóng kín. Cũng 
vậy, này các Tyỷ-kheo, phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, này 
các Tỷ-kheo, tất cả sự sợ hãi ấy khởi lên từ người ngu, không 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 113 


phải từ người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi 
lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không 
phải từ người hiền trí. Phàm có những tai họa nào khởi lên, 
tất cả những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ 
người hiền trí. Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả 
những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ 
người hiền trí. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ngu có sợ hãi, người 
trí không sợ hãi, người ngu có nguy hiểm, người trí không có 
nguy hiểm, người ngu có tai họa, người trí không có tai họa. 
Này các Tỷ-kheo, không có sợ hãi đến với người trí, không 
có nguy hiểm đến với người trí, không có tai họa đến với 
người trí. 


Do vậy, ở đây, cần phải học tập như sau: Thành tựu với 
ba pháp nào, một người ngu được biết là như vậy, hãy từ bỏ 
ba pháp ấy. Thành tựu với ba pháp nào, một người trí được 
biết là như vậy, hãy chấp nhận ba pháp ấy và thực hành 
chúng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập. 


Này các Tỷ-kheo, tướng của người ngu ở trong hành 
động (của mình); tướng của người trí ở trong hành động (của 
mình). Trí tuệ chói sáng trong nếp sống (của mình) 


Thành tựu với ba pháp, này các Ty-kheo, người ngu 
được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Này các Tyỷ-kheo, thành tựu với ba pháp này, này 
các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 


Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người trí 
được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói 
thiện, ý nghĩ thiện. Này các Tỷ-kheo, thành tựu với ba pháp 
này, này các Tý-kheo, người trí được biết đến. 


T114 Chương LHI — Ba Pháp 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 
Thành tựu với ba pháp nào, người ngu được biết đến, hãy từ 
bỏ ba pháp ấy; thành tựu với ba pháp nào, người trí được biết 
đến; hãy chấp nhận ba pháp ấy, và thực hành chúng. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, cần phải học tập. 


3.- Có những pháp này, này các Tỷ-kheo, là đặc tính 
của người ngu, là tướng trạng của người ngu, là ấn tích của 
người ngu. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu 
suy nghĩ ác, nói ác và làm ác. Nếu người ngu này, này các 
Ty-kheo, không suy nghĩ ác, không nói ác và không làm ác, 
thời lấy gì người hiền trí biết được: "Người này là kẻ ngu, 
không phải là bậc chân nhân"? Vì rằng, này các Tỷ-kheo 
người ngu suy nghĩ ác, nói ác và làm ác, nên các người hiền 
trí biết được: "Người này là kẻ ngu, không phải là bậc chân 
nhân". Có những pháp này, này các Tỷ-kheo, là đặc tánh của 
người ngu, là tướng trạng của người ngu, là ấn tích của người 
ngu. 


Có những pháp này, này các Tỷ-kheo, là đặc tính của 
người hiền trí, là tướng trạng của người hiền trí, là ấn tích 
của người hiền trí. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
người hiền trí suy nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện. Nếu 
người hiền trí này, này các Tý-kheo, không suy nghĩ thiện, 
không nói thiện và không làm thiện, thời lây gì người hiền trí 
biết được: "Người này là người hiền trí, bậc chân nhân"? Vì 
rằng, này các Tý-kheo người hiền trí suy nghĩ thiện, nói thiện 
và làm thiện, nên các người hiền trí biết được: "Người này là 
người hiền trí, là bậc chân nhân". Có những pháp này, này 
các Tỷ-kheo, là đặc tánh của người hiền trí, là tướng trạng 
của người hiền trí, là ấn tích của người hiền trí. 

4.- Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
ngu được biết đến. Thế nào là ba? Phạm tội, không thấy là có 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 115 


phạm tội; phạm tội sau khi thấy là có phạm tội, không như 
pháp sám hối; được người khác phát lộ có tội, không như 
pháp chấp nhận. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ- 
kheo, người ngu được biết đến. 


Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
hiền trí được biết đến. Thế nào là ba? Phạm tội, thấy là có 
phạm tội; phạm tội sau khi thấy là có phạm tội, như pháp 
sám hồi; được người khác phát lộ có tội, như pháp chấp nhận. 
Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí 
được biết đến. 


5.-Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người ngu 
được biết đến. Thế nào là ba? Không như lý suy tư, đặt câu 
hỏi; không như lý suy tư, trả lời câu hỏi; khi người khác như 
lý trả lời câu hỏi với những câu, những chữ vuông tròn, với 
những hành văn trơn tru chải chuốt, không có chấp nhận. 
Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người ngu 
được biết đến. 


Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, người hiền trí 
được biết đến. Thế nào là ba? Như lý suy tư, đặt câu hỏi; 
Như lý suy tư, trả lời câu hỏi; khi người khác như lý trả lời 
câu hỏi với những câu, những chữ vuông tròn, với những 
hành văn trơn tru chải chuốt, liền chấp nhận. Thành tựu với 
ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết đến. 


6.-Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
ngu được biết đến. Thế nảo là ba? Thân làm bất thiện, miệng 
nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện. Thành tựu với ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 


Thành tựu với ba pháp nảy, này các Tỷ-kheo, người 
hiện trí được biệt đên. Thê nào là ba? Thân làm thiện, miệng 


T116 Chương LHI — Ba Pháp 


nói thiện, ý nghĩ thiện. Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ- 
kheo, người hiên trí được biệt đên. 


7.-Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
ngu được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm có tội, miệng 
nói có tội, ý nghĩ có tội. Thành tựu với ba pháp này, này các 
Tỷ-kheo, người ngu được biết đến. 

Thành tựu với ba pháp nảy, này các Tỷ-kheo, người 
hiền trí được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm không có tội, 
miệng nói không có tội, ý nghĩ không có tội. Thành tựu với 
ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết đến. 

S.- Thành tựu với ba pháp này, này các Ty-kheo, người 
ngu được biết đến. Thế nào là ba? Thân làm có não hại, 
miệng nói có não hại, ý nghĩ có não hại. ... (như trên) 


Thành tựu với ba pháp nảy, này các Tỷ-kheo, người 
hiền trí được biết đến. Thế nảo là ba? Thân làm không có não 
hại, miệng nói không có não hại, ý nghĩ không có não hại. ... 
(như trên) 


9.-Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như 
một kẻ mất gôc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách 
và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? Thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác (như trên) ... 


Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
hiền trí không vụng về, là bậc chân nhân, tự mình xử sự 
không như một kẻ mắt gốc, không bị thương tích, không 
phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước 
đức ... (như trên) ... 


10.- Do thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, do không 
đoạn tận ba cấu ué, tương xứng như vậy, bị quăng vào địa 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 117 


ngục. Thế nào là ba? Ác giới và cấu uễ của ác giới không 
được đoạn tận; tật đồ và cầu uế của tật đồ không được đoạn 
tận; xan tham và cấu uế của xan tham không được đoạn tận. 
Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, do không đoạn 
tận ba cấu uế này, như vậy bị quăng vào địa ngục tương 
xứng. 


Thành tựu với ba pháp nảy, này các Tỷ-kheo, tương 
xứng như vậy được sinh lên cõi Trời. Thế nào là ba? Có giữ 
ĐIỚI và cấu uê của các giới được đoạn tận; không có tật đồ và 
cầu uế của tật đỗ được đoạn tận; không có xan tham và cấu 
uế của xan tham được đoạn tận. Thành tựu với ba pháp này, 
đoạn tận ba cấu uề này, tương xứng như vậy được sanh lên 
CỐI TTỜI. 


II. Phẩm Người Đóng Xe 


11. Ba Pháp 


- Thành tựu với ba pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ- 
kheo có danh tiếng, sống đem lại bất hạnh cho đa số, không 
an lạc cho đa số, không lợi ích cho đa số, đem lại bất hạnh, 
đau khổ cho chư Thiên và loài người. Thế nào là ba? Khuyến 
khích các thân nghiệp không tùy thuận; khuyến khích các 
ngữ nghiệp không tuỳ thuận, khuyến khích các pháp không 
tùy thuận. Thành tựu với ba pháp này, này các Ty-kheo, một 
Tỷ-kheo có danh tiếng sống ... cho chư Thiên và loài người. 


- Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo có danh tiếng, sống đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc 
cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho 
chư Thiên và loài người. Thế nào là ba? Khuyến khích các 
thân nghiệp tùy thuận; khuyến khích các ngữ nghiệp tuỳ 


T118 Chương LHI - Ba Pháp 


thuận; khuyến khích các pháp tùy thuận. Thành tựu với ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có danh tiếng sông 
đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa 
số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loải người. 


12.- Ba Chỗ 


- Ba pháp này, này các Tý-kheo, một vua Sát-đề-ly đã 
làm lễ quán đảnh cân phải trọn đời ghi nhớ. Thê nào là ba? 


Tại chỗ nào, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-ly đã 
làm lễ quán đảnh được sanh ra; đây là pháp thứ nhất, này các 
Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh cần phải 
trọn đời ghi nhớ. 


Lại nữa, tại chỗ nào, này các Tý-kheo, một vua Sát-đề- 
ly được làm lễ quán đảnh, đây là pháp thứ hai, này các Tỷ- 
kheo, một vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh cần phải trọn 
đời ghi nhớ. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, tại chỗ nào, một vua Sát-đề- 
ly đã làm lễ quán đảnh sau khi chiến thắng một trận, tại chỗ 
vị ấy chiếm như là cầm đầu trong cuộc chiến thắng; đây là 
pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh cần phải trọn đời ghi nhớ. 


Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một vua Sát-đế-ly đã 
làm lễ quán đảnh cân phải trọn đời ghi nhớ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba pháp này, một Tỷ- 
kheo cân phải trọn đời ghi nhớ. Thê nào là ba? 


Tại chỗ nào, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cạo bỏ râu 
tóc, đấp áo cà sa; xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình; đây là pháp thứ nhất, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo 
cần phải trọn đời ghi nhớ. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 119 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tại chỗ nào, Tỷ-kheo như 
thật biết rõ: "Đây là khổ", như thật rõ biết: "Đây là khổ tập", 
như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt", như thật rõ biết: "Đây là 
con đường đưa đến khổ diệt"; đây là pháp thứ hai, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tại chỗ nào, môt Ty-kheo, 
sau khi đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 
với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát; đây là pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. 


Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải 
trọn đời ghi nhớ. 


13.- Ba Hạng Người 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, xuất hiện, có 
mặt ở đời. Thê nào là ba? Không hy vọng, có hy vọng, ly hy 
VỌNG. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không hy vọng?, 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một gia 
đình thấp kém, gia đình một người đồ phân, hay gia đình một 
người thợ săn hay gia đình một người đan tre, hay gia đình 
người đóng xe, hay gia đình người quét rác, hay trong gia 
đình một người nghèo khổ, khó tìm được đồ ăn ' uông để sống, 
khó tìm cho được đồ ăn đồ mặc ... Và người ẫy xâu xí, khó 
ngó, lùn, thấp, nhiều bệnh hoạn, đui một mắt, còm, què, hay 
đi khập khễnh, không có được đồ ăn, đồ uống đồ mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương, phấn sáp, chỗ năm, chỗ ở hay đèn. Người 
ấy nghe nói như sau: "Vị Sát-đế-ly tên như vậy đã được các 
Sát-đề-ly làm lễ quán đảnh theo lễ quán đảnh của các Sát-đề- 
ly". Người ấy không nghĩ như sau: "Không biết khi nào các 
Sát-đề-ly mới làm lễ quán đảnh cho ta theo lễ quán đảnh của 


120 Chương LHI - Ba Pháp 


Sát-đế-ly?". Người như vậy, này các Tý-kheo, được gọi là 
người không hy vọng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có hy vọng? Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, trưởng nam của vua Sát-đế-ly đã làm 
lễ quán đảnh, xứng đáng để được làm lễ quán đảnh, nhưng 
chưa làm lễ quán đảnh và đạt đến địa vị bất động (đã đến tuổi 
thành niên). Người ấy nghe nói như sau: ”VỊ Sát- đề- -ly tên 
như vậy đã được các Sát-đế-ly làm lễ quán đảnh theo lễ quán 
đảnh của các Sát-đề- ly". Người â ấy suy nghĩ như sau: "Không 
biết khi nào các Sát-đề- ly mới làm lễ quán đảnh cho ta theo 
lễ quán đảnh của Sát-đế-ly?". Người như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là người có hy vọng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người ly hy vọng? Ở 
đây này các Tỷ-kheo, vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh. Vị 
ấy nghe nói như sau: "Vị Sát-đế-ly tên như vậy đã được các 
Sát-đề-ly làm lễ quán đảnh theo lễ quán đảnh của các Sát-đề- 
ly". Người ấy không nghĩ như sau: "Không biết khi nào các 
Sát-đế-ly mới làm lễ quán đảnh cho ta theo lễ quán đảnh của 
Sát-đế-ly? "Vì cớ sao? Sự hy vọng được làm lễ quán đảnh 
trước khi chưa làm lễ quán đảnh, hy vọng ấy được hoàn toàn 
chấm dứt. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là 
người đã ly hy vọng. 


Ba hạng người này, này các Ty-kheo, xuất hiện, có mặt 
ở đời. Cũng vậy, này các Tý-kheo, có ba hạng người xuất 
hiện, có mặt giữa các Tỷ-kheo. Thế nào là ba? Không hy 
vọng, có hy vọng, ly hy vọng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không hy vọng? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người ác giới, tánh tình độc ác, 
sở hành bắt tịnh, có những hành vi che đậy, không phải là 
Sa-môn, nhưng hiện tướng là Sa-môn, không sống Phạm 
hạnh, nhưng hiện tướng có Phạm hạnh, nội tâm hôi hảm, ứ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 121 


đầy tham dục, tánh tình bất tịnh. Người này nghe: "Tỷ-kheo 
có tên như vậy, do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, 
tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát". Người ấy không suy nghĩ như 
sau: "Đến khi nào, do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí, ta sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát?" Người như vậy, này 
các Tỷ-kheo, được gọi là người không hy vọng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người có hy vọng? Ở 
đây, này các Tý-kheo, một Tỷ-kheo giữ tánh tình hiền thiện. 
VỊ ẫy nghe: "Iÿ-kheo có tên như vậy, đã đoạn tận các lậu 
hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. 
Người ấy suy nghĩ như sau: "Đến khi nào, do đoạn tận các 
lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, ta sẽ 
chứng đạt, chứng ngộ và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát?" Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là người 
có hy vọng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người ly hy vọng? Ở 
đây này các Tỷ-kheo, một vị A-la-hán, đã đoạn tận các lậu 
hoặc. VỊ này nghe: ”Tỷ-kheo có tên như vậy ... tuệ giải thoát". 
Vị ấy không suy nghĩ như sau : "Đến khi nào, do đoạn tận ... 
tuệ giải thoát?" Vì cớ sao? Hy vọng được giải thoát trước khi 
chưa giải thoát, này các Tỷ-kheo, hy vọng ấy đã được hoàn 
toàn chấm dứt. Người như vậy, này các Tý-kheo, là người ly 
hy vọng. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, xuât hiện, có mặt 
giữa các vị Tỷ-kheo. 


122 Chương LHI —- Ba Pháp 


14.- Pháp 


- Phàm vua Chuyên Luân nào, đúng pháp, pháp vương, 
vị ấy cũng chuyền bánh xe (cai trị), không phải không có vua. 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ai là vua cho vua Chuyển Luân đúng 
pháp, pháp vương? 

- Đó là pháp, này Tỷ-kheo. 

Thế Tôn nói: 

- Ở đây, này Tỷ-kheo, vị Chuyển Luân, đúng pháp, 
pháp vương, y cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn 
kính pháp, lây pháp làm tràng phan, lây pháp làm cờ xí, lây 
pháp làm tôi thăng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp 
đôi với quân chúng. 

Lại nữa, này Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân, đúng pháp, 
pháp vương ... ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đôi 
với các Sát-đê-ly, đôi với các tùy tùng, đôi với quân đội, đôi 
VỚI các Bả-la-môn và gia chủ, đôi VỚI các thị trân và quôc độ, 
đôi với các Sa-môn, Bà-la-môn, đôi với các loài thú và các 
loài chim. 

Vua Chuyển Luân ấy, này các Tỷ-kheo, đúng pháp ... 
sau khi ra lệnh hộ trì, che chở ... đôi với các loài thú và các 
loài chìm, chuyên bánh xe đúng pháp. Bánh xe ây không bị 
ngăn cản sự chuyên vận, bởi bât cứ người nào, hay bởi loài 
hữu tình thù nghịch nào. 

Cũng vậy, này Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, đúng pháp, vị Pháp Vương, y cứ pháp, cung kính 
pháp. kính trọng pháp, tôn kính pháp, lây pháp làm tràng 
phan, lấy pháp làm cờ xí, lẫy pháp làm tối thắng, ra lệnh hộ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 123 


trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với thân nghiệp, nghĩ rằng: 
"Thân nghiệp như vậy cân phải hành trì, thân nghiệp như vậy 
không được hành trì". 


Lại nữa, này Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán ... ủng hộ 
đúng pháp đối với khâu nghiệp, nghĩ rằng: "Khẩu nghiệp như 
vậy cần phải hành trì, Khẩu nghiệp như vậy không được 
hành trì, đối với ý nghiệp", nghĩ rằng "Ý nghiệp như vậy cần 
phải hành trì, Ý nghiệp như vậy không được hành trì". 


Như Lai ấy, này Tỷ-kheo, bậc A-la-hán ... đúng pháp, 
sau khi ra lệnh hộ trì che chở .. . đối với thân nghiệp ... đối 
với khâu nghiệp ... đôi với ý nghiệp .. . chuyên bánh xe đúng 
pháp. Bánh xe ây không bị ngăn chặn sự chuyền vận, bởi Sa- 
môn, Bả-la-môn, chư Thiên, Ác ma, Phạm thiên, hay bất cứ 
một a1 ở đời. 

15.- Người Đóng Xe Hay Pacetana. 

I. Một thời Thế Tôn ở tại Bàranàsi, Isipatana, chỗ 
Vườn Nai, tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo. 

- Bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 


- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có vị vua tên là Pacetana. 
Rôi, này các Tỷ-kheo, vua Pacetana cho gọi người thợ đóng 
ẽ 


- "Này người đóng xe, sau sáu tháng, sẽ có trận chiên. 
Này người đóng xe, ông có thê làm cho ta một cặp bánh xe 
mới được không?" 


- "Thưa Đại Vương, có thể được". 


124 Chương LHI — Ba Pháp 


Người đóng xe trả lời cho vua Pacetana. 


Rôi này các Tỷ-kheo, người đóng xe, sau sáu tháng trừ 
sáu ngày, làm xong một bánh xe. Rôi vua Pacetana bảo 
người đóng xe: 


- "Sau sáu ngảy, này người đóng xe, sẽ có trận chiên. 
Đôi bánh xe mới có thê làm xong được không?" 


- "Thưa Đại vương, sau sáu tháng trừ sáu ngày, một 
bánh xe đã làm xong". 


- "Này người đóng xe, Ông có thê, với sáu ngày (còn lại) 
này, làm xong bánh xe thứ hai?" 


- "Thưa Đại vương, con có thể làm được". 
Người đóng xe trả lời cho vua Pacetana. 


2.- Rồi này các Tỷ-kheo, người đóng xe trong sáu ngảy, 
sau khi làm xong bánh xe thứ hai, câm cặp bánh xe mới, đi 
đên vua Pacetana; sau khi đên, thưa với vua Pacetana: 


- "Thưa Đại vương, cặp bánh xe mới này đã làm xong 
cho NgàI". 


- "Này người đóng xe, cái bánh xe này làm xong trong 
sáu tháng trừ sáu ngày và cái bánh xe này làm xong trong sáu 
ngày, có cái gì sai khác giữa hai cái này, ta không thấy có cái 
gì sai khác hết". 

- "Có sự sai khác giữa hai cái này, thưa Đại vương. 
Thưa Đại vương, hãy nhìn sự sai khác”. 


Rồi, này các Tý-kheo, người đóng xe đây cho chạy 
bánh xe được làm xong trong sáu ngày. Bánh xe ấy tiếp tục 
chạy cho đến khi sức đây (ban đầu) còn tồn tại rồi xoay 
quanh vài vòng và rơi xuống đất. Rồi nó đây cho chạy bánh 
được làm xong trong sáu tháng trừ sáu ngày. Bánh xe ấy tiếp 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 125 


tục chạy cho đến khi sức đầy (ban đầu) còn tồn tại, rồi nó 
đứng lại như đang mắc vảo trong trục xe. 


3- "Do nhân gì, này người đóng xe, do duyên gì cái 
bánh xe được làm trong sáu ngày, tiếp tục chạy cho đến khi 
sức đây (ban đầu) còn tồn tại, rồi xoay quanh vài vòng và rơi 
xuống đất. Do nhân gì, này Người đóng xe, do duyên gì cái 
bánh xe được làm trong sáu tháng trừ sáu ngày, tiếp tục chạy 
cho đến khi sức đây (ban đầu) còn tôn tại, rồi nó đứng lại 
như mắc vào trục xe?" 


- "Thưa Đại vương, cái bánh xe này được làm xong sau 
sáu ngày, vành xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm; các 
căm xe bị cong, có chỗ hỏng, có khuyết điểm, trục xe bị cong, 
có chỗ hỏng, có khuyết. điểm. Vì rằng vành xe bị cong, có 
chỗ hỏng, có khuyết điểm; vì rằng các căm xe bị cong, có 
chỗ hỏng, có khuyết điểm, vì rằng trục xe bị cong, có chỗ 
hỏng, có khuyết điểm nên bánh xe ấy tiếp tục chạy cho đến 
khi sức đầy (ban đầu) còn tồn tại, rồi xoay quanh vài vòng 
rồi rơi xuông đất. Còn bánh kia, thưa Đại Vương, được làm 
xong sau sáu tháng trừ sáu ngày, bánh xe ây không bị cong, 
không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm; trục xe ấy không 
bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết điểm. Vì rằng 
vành xe không bị cong, không có chỗ hỏng, không có khuyết 
điểm; vì răng các căm xe không bị cong, không có chỗ hỏng, 
không có khuyết điểm, vì răng trục xe không bị cong, không 
có chỗ hỏng, không có khuyết điểm nên bánh xe ấy tiếp tục 
chạy cho đến khi sức đầy (ban đầu) còn tôn tại, nó đứng lại 
như đang mắc vào ở trong trục xe. 


4.- Rất có thể, này các Tý-kheo, các thầy nghĩ rằng 
trong thời ấy, người đóng xe ấy là một người khác. Này các 
Tỷ-kheo, chớ có nghĩ như vậy. Trong thời ấy, ta chính là 
người đóng xe. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, ta khéo léo về 


126 Chương LHI - Ba Pháp 


chỗ cong của gỗ, về chỗ hỏng của gỗ, về khuyết điểm của gỗ. 
Nay, này các Tỷ-kheo, ta là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
khéo léo về chỗ cong của thân, về chỗ hỏng của thân, về 
khuyết điểm của thân; khéo léo về chỗ cong của lời nói, về 
chỗ hỏng của lời nói, về khuyết điểm của lời nói; khéo léo về 
chỗ cong của ý, về chỗ hỏng của ý, về khuyết điểm của ý. 


5.-Đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo ni nào, thân cong 
không có đoạn tận, thân hư hỏng, thân khuyết điểm (không 
có đoạn tận), lời nói cong không có đoạn tận, lời nói hư hỏng, 
lời nói khuyết điểm (không có đoạn tận), ý cong không có 
đoạn tận, ý hư hỏng, ý khuyết điểm (không có đoạn tận), như 
vậy, này các Tý-kheo, vị ấy rời khỏi pháp luật này, ví như 
bánh xe ấy được làm xong sau sáu ngày. 


Đối với các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo ni nào, thân cong 
được đoạn tận, thân hư hỏng, thân khuyết điểm (được đoạn 
tận), lời nói cong... ý cong được đoạn tận, ý hư hỏng, ý 
khuyết điểm (được đoạn tận), như vậy, này các Tyỷ-kheo, vị 
ấy an trú trong pháp luật này, ví như bánh xe ấy được làm 
xong sau sáu tháng trừ sáu ngày. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: "Chúng 
tôi sẽ đoạn tận thân cong, thân hư hỏng, thân khuyết điểm, 
chúng tôi sẽ đoạn tận lời nói cong, lời nói hư hỏng, lời nói 
khuyết điểm, chúng tôi sẽ đoạn tận ý cong, ý hư hỏng, ý 
khuyết điểm". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải 
học tập. 


16.- Con Đường Không Có Lỗi Lầm 


- Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực 
hành con đường không có lầm lỗi, và có những căn bản 
thắng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là ba? Ở đây, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 127 


này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì các căn, tiệt độ trong ăn 
uông và chú tâm cảnh giác. 
Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được bảo vệ, khiến 
tham ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự bảo vệ 
nguyên nhân ấy, phòng hộ nhãn căn, thực hành phòng hộ nhãn 
căn. Khi tai nghe tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nếm VỊ. 
thân cảm xúc ... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì, ví ý căn không được bảo vệ, khiến tham mưu, các ác 
bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự bảo vệ nguyên nhân ấy, 
phòng hộ ý căn, thực hành phòng hộ ý căn. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo hộ trì các căn. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tiết độ trong ăn 
uông? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo như lý giác sát thọ 
dụng các món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam 
mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được an trú và được bảo dưỡng, để (thân 
này) khỏi bị thương hại, để hộ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: " 
Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, và không cho khởi lên 
các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tiết độ trong ăn uống. 

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chú tâm 
cảnh giác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày trong khi đi 


kinh hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các triên cái, ban đêm 
trong canh một, trong khi đi kinh hành và ngồi, gột sạch tâm 


128 Chương LHI — Ba Pháp 


khỏi các triền cái, ban đêm trong canh giữa, nằm xuống như 
con sư tử về phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau, 
chánh niệm tỉnh giác, tác ý tưởng thức dậy, ban đêm trong 
canh cuối, sau khi thức dậy trong khi đi kinh hành và ngồi, 
gột sạch tâm khỏi các triền cái. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Ty-kheo chú tâm cảnh giác. 


Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực 
hành con đường không có lôi lâm, và có những căn bản 
thăng tân đê đoạn diệt các lậu hoặc. 


17.- Ba Pháp 


- Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến hại mình, 
đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thế nào là ba? Thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ba pháp này, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai. 


Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đến hại 
mình, không đưa đên hại người, không đưa đên hại cả hai. 
Thê nào là ba? Thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. 
Có ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không đưa đên hại mình, 
không đưa đên hại người, không đưa đên hại cả hai. 

18.- Thiên Giới 

- Nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các thầy như sau: "Chư 
Hiên, có phải Sa-môn Gotama sông Phạm hạnh đê được sanh 
lên cði Trời? "Này các Tỷ-kheo, được hỏi vậy, các Thây có 
bực phiên, tủi nhục, chán ngây hay không ? 

- Thưa có , bạch Thế Tôn. 

- Như vậy, này các Tỷ Kheo, các Thầy bực phiên, tủi 
nhục, chán ngây đôi với thiên thọ mạng; các Thây bực phiên, 
tủi nhục, chán ngây đôi với thiên sắc, thiên lạc, thiên danh 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 129 


vọng, thiên thù thắng, còn nói gì, này các Tỷ Kheo, đối với 
thân làm ác, các Thây bực phiên, tủi nhục, chán ngây như thê 
nào, đôi với miệng nói ác.... đôi với ý nghĩ ác, các Thây cảm 
thây bực phiên, tủi nhục, chán ngây như thê nào. 

19.- Người Buôn Bán 


- Thành tựu ba chi phần, này các Tỷ-kheo, một người 
buôn bán không thâu nhận được tài sản chưa thâu nhận vả 
không tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. Thế nào là ba? 
Ở đây, này các Tỷý-kheo, người buôn bán, vào buổi sáng 
không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buổi trưa 
không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc, vào buôi chiều 
không có nhiệt tâm chăm chú vào công việc. Thành tựu với 
ba chi phần này, này các Tỷ-kheo, một người buôn bán 
không thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận và không 
tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo thành tựu ba 
chi phần, không thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu 
nhận, và không tăng trưởng được thiện pháp đã được thâu 
nhận. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng 
không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buôi trưa 
không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buổi chiều 
không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng. Thành tựu ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo không thâu nhận 
được thiện pháp chưa được thâu nhận, và không tăng trưởng 
thiện pháp đã được thâu nhận. 


Thành tựu ba chi phần, này các Tỷ-kheo, một người 
buôn bán thâu nhận được tài sản chưa thâu nhận, tăng trưởng 
tài sản đã được thâu nhận. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, người buôn bán, vào buổi sáng có nhiệt tâm chăm chú 
vào công việc, vào buôi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào công 
việc, vào buổi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào công việc. 


130 Chương LHI — Ba Pháp 


Thành tựu với ba chỉ phần này, này các Tỷ-kheo, một người 
buôn bán thâu nhận được tài sản chưa được thâu nhận, và 
tăng trưởng tài sản đã được thâu nhận. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu ba pháp, Tỷ 
kheo thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận. tăng 
trưởng thiện pháp đã được thâu nhận. Thế nào là ba? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo vào buổi sáng có nhiệt tâm chăm 
chú vào định tướng, vào buôi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào 
định tướng, vào buôi chiều có nhiệt tâm chăm chú vào định 
tướng. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận, và 
tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận. 


20.- Người Buôn Bán 


- Thành tựu với ba chỉ phần, này các Tỷ-kheo, người 
buôn bán không bao lâu đạt được về tài sản lớn mạnh và 
rộng lớn. Thế nào là ba? 


ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, người buôn bán có mắt, khéo 
phân đâu và xây dựng được cơ bản. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người buôn bán có mắt? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, người buôn bán biết các thương 
phẩm. Vật này mua như vậy, bán như vậy, sẽ đưa lại tiền như 
vậy, tiền lời như vậy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người 
buôn bán có mắt. 


Như thế nào, này các Tý-kheo, là người buôn bán khéo 
phân đấu? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người thương gia khéo 
léo mua và bán các thương phẩm. Như vậy, này các Týỷ-kheo, 
là người buôn bán khéo phấn đấu. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người thương gia xây 
dựng được căn bản? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người buôn 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 131 


bán được các gia chủ hay con các g1a chủ, được các nhà giàu, 
có tiền bạc lớn, có tài sản lớn biết đến như sau: "Người buôn 
bán này là người có mắt, khéo phấn đấu, có đủ sức cấp 
dưỡng vợ con, và thường trả tiền lời cho chúng ta. Chúng ta 
trao hàng hóa cho người này: "Này bạn thương gia, hãy lẫy 
tiền này, xây dựng tài sản để nuôi dưỡng vợ con và thường 
thường trả tiền lời cho chúng tôi". Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là người buôn bán xây dựng được cơ bản. 


Thành tựu với ba chỉ phần này, này các Tỷ kheo, người 
buôn bán, không bao lâu đạt đên tài sản lớn mạnh và rộng 
lớn. 


Cũng vậy, này các Tỷ kheo, thành tựu với ba pháp, vị 
Tỷ-kheo không bao lâu, đạt đến lớn mạnh và rộng lớn về các 
Thiện pháp. Thế nảo là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo có mắt, khéo phấn 
đâu và xây dựng được cơ bản. 


Và này các Tý-kheo, thế nảo là Tỷ-kheo có mắt? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật biết rõ: "Đây là khổ"... 
như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo có mắt. 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo khéo 
phân đấu? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần 
tỉnh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, làm cho sanh khởi các 
pháp thiện, dõng mãnh, kiên trì, tính tấn, không có từ bỏ 
gánh nặng đối với các thiện pháp. Như vậy, này các Tý-kheo, 
là Tỷ-kheo khéo phấn đấu. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo xây dựng được 
cơ bản? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các Tỷ- 
kheo nghe nhiều, thông hiểu các tập Agàma (A-hàm), bậc trì 
Pháp, trì Luật, trì Toát yếu, thường thường đến yết kiến, 


132 Chương LHI - Ba Pháp 


phỏng vấn, đặt các câu hỏi: "Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? 
Pháp này ý nghĩa gì? "Các Tôn giả ấy mở rộng những gì 
chưa được mở rộng, phơi bày những gì chưa được phơi bày, 
và đối với những đoạn sai khác còn có những chỗ nghi ngờ, 
các vị ấy giải thích các sự nghi ngờ. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo xây dựng được cơ bản. 


Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu, đạt đên sự lớn mạnh và rộng lớn về các thiện 
pháp. 


HI. Phẩm Người 


21.- Chứng Thực Với Thân 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetanava, vườn ông 
Anàthapindika. Rồi Tôn giả Savittha, Tôn giả Mahàkotthita 
đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến nói lên với Tôn giả 
những lời chào đón hỏi thăm... Tôn giả SàrIputta nói với 
Tôn giả Savittha đang ngồi xuống một bên: 


- Có ba hạng người này, này Hiền giả Savittha, có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. 
Ba hạng người này, này Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Trong ba hạng người này, này Hiền giả, hạng người nào 
Hiền giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 


- Có ba hạng người này, này Hiền giả Sàriputta, có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. 
Ba hạng người này, này Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Trong ba hạng người này, thưa Hiền giả, hạng người tín giải, 
hạng người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 133 


Vì cớ sao? Vì rằng, thưa Hiền giả, với hạng người này, tín 
căn được tăng thượng. 

Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Mahàkotthita: 

- Có ba hạng người này, này Hiền giả Kotthita, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? Thân chứng, kiên chí, tín giải. 
Ba hạng người nảy, thưa Hiên giả, có mặt, xuât hiện ở đời. 
Trong ba hạng người này, này Hiện giả, hạng người nào 
Hiên giả châp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 


- Có ba hạng người này, này Hiền giả Sàriputta, có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. 
Ba hạng người này, này Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Trong ba hạng người này, thưa Hiền giả, hạng người thân 
chứng, hạng người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù 
diệu hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, thưa Hiền giả, với hạng người 
này, định căn được tăng thượng. 


Rồi Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 


- Có ba hạng người này, thưa Hiền giả Sàriputta, có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. 
Ba hạng người này, thưa Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Trong ba hạng người này, này Hiền giả, hạng người nào 
Hiền giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù điệu hơn? 


- Có ba hạng người nảy, này Hiền giả Kotthita, có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến chí, tín giải. 
Ba hạng người này, thưa Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. 
Trong ba hạng người này, thưa Hiền giả, hạng người kiến chí, 
hạng người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. 
Vì cớ sao? Vì rằng, thưa Hiền giả, với hạng người này, tuệ 
căn được tăng thượng. 


134 Chương LHI - Ba Pháp 


Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Savittha và Tôn 
giả Mahàkotthita như sau: 

- Thưa các Hiền giả, tất cả chúng ta đã trả lời, tuỳ theo 
biện tài của mình. Thưa các Hiền giả, chúng ta hãy đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến chúng ta sẽ hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. 
Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta hãy như vậy 
thọ trì. 


- Vâng, thưa Hiền giả. 


Tôn giả Savittha và Tôn giả Mahàkotthita vâng đáp 
Tôn giả Sàriputta. Rồi Tôn giả Sảriputta, Tôn giả Savittha và 
Tôn giả Mahàkotthita đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống, một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Sàriputta thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện đã xảy 
ra với Tôn giả Savittha và Tôn giả Mahàkotthita. 


- Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả lời một 
chiều là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba 
hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, này SảrIputta, là hạng 
người tín giải này là hạng người đang hướng đến A-la-hán, 
hạng người thân chứng này là hạng người Nhất Lai hay Bất 
Lai, hạng người kiến chí này là hạng người Nhất Lai hay Bất 
LaI. 


Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả lời một 
chiều là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba 
hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, này SảrIputta, là hạng 
người thân chứng này là hạng người đang hướng đến A-la- 
hán, là hạng người tín giải này là hạng người Nhất Lai hay 
Bắt Lai, hạng người kiến chí này là hạng người Nhất Lai hay 
Bất Lai. 


Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả lời một 
chiêu là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 135 


hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, này SảrIputta, là hạng 
người kiến chí này là hạng người đang hướng đến A-la-hán, 
còn hạng người tín giải này là hạng người Nhất Lai hay Bất 
Lai, và hạng người thân chứng này là hạng người Nhất Lai 
hay Bắt Lai. 


Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả lời một 
chiều rằng hạng người này là hy hữu hơn và thù diệu hơn 
trong ba hạng người kia. 


22.- Người Bệnh 


- Có ba hạng người bệnh này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, một hạng người bệnh, dầu có 
được ăn các món thích hợp, hay không được các món ăn 
thích hợp, dầu có được các thuốc men thích hợp hay không 
được các thuốc men thích hợp, dầu có được sự chăm sóc 
thích đáng hay không được sự chăm sóc thích đáng, không 
được bình phục từ chứng bệnh ấy. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người bệnh, dầu có 
được ăn các món thích hợp, hay không được các món ăn 
thích hợp, dầu có được các thuốc men thích hợp hay không 
được các thuốc men thích hợp, dầu có được sự chăm sóc 
thích đáng hay không được sự chăm sóc thích đáng, được 
bình phục từ chứng bệnh ấy. 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, có hạng người bệnh, có được 
ăn các món thích hợp, không phải không được, có các thuốc 
men thích hợp, không phải không được, có được sự chăm sóc 
thích đáng, không phải không được, được bình phục từ 
chứng bệnh ấy. 


136 Chương LHI - Ba Pháp 


Ở đây, này các Tý-kheo, hạng người bệnh này, có được 
các món ăn thích hợp, không phải không được, có được các 
thuốc men thích hợp, không phải không được, có được sự 
chăm sóc thích đáng, không phải không được, được bình 
phục khỏi chứng bệnh ấy. Chính do duyên với hạng người 
bệnh này, này các Tỷ-kheo, các món ăn thích hợp với người 
bệnh đã được chấp thuận, các thuốc men thích hợp với người 
bệnh đã được chấp thuận., sự chăm sóc thích đáng với người 
bệnh đã được chấp thuận. Chính do duyên với hạng người 
bệnh này, này các Tỷ-kheo, các người bệnh khác cần phải 
được chăm sóc như vậy. 


Ba hạng người bệnh này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât 
hiện ở đời. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba hạng người này, có 
mặt, xuât hiện ở đời, có thê so sánh với ba hạng người bệnh 
này. Thê nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thấy Như 
Lai hay không được thấy Như Lai, được nghe Pháp và Luật 
do Như Lai trình bày, hay không được nghe Pháp và Luật do 
Như Lai trình bày, không có đi vào tánh quyết định, tánh 
chơn chánh đối với các Thiện pháp. 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không được 
thấy Như Lai, được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, 
hay không được nghe Pháp và Luật do Như Lai trình bày, đi 
vào tánh quyết định, tánh chơn chánh đối với các Thiện pháp. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thấy Như 
Lai, không phải không được thấy, được nghe Pháp và Luật 
do Như Lai trình bày, không phải không được nghe Pháp và 
Luật do Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết định, tánh chơn 
chánh đối với các Thiện pháp. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 137 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được thấy Như 
Lai, không phải không được thấy, được nghe Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng, không phải không được nghe, đi 
vào tánh quyết định, tánh chơn chánh đối với các Thiện pháp. 
Chính do duyên hạng người này, này các Tý-kheo, thuyết 
pháp được chấp nhận, và chính do duyên hạng người nảy, 
này các Tỷ-kheo, pháp được thuyết giảng cho các người khác. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât hiện 
ở đời được ví dụ với ba hạng người bệnh. 


23.- Chất Chứa. 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chất chứa các 
thân hành có não hại, chất chứa các khẩu hành có não hại, 
chất chứa các ý hành có não hại. Sau khi chất chứa thân hành 
có não hại, chất chứa khẩu hành có não hại, chất chứa ý hành 
có não hại, người ấy sanh trong thế giới có não hại. Vì phải 
sanh trong thế giới có não hại, người ấy cảm giác các cảm 
xúc có não hại. Người ấy, vì cảm giác các cảm xúc có não 
hại, nên cảm giác các cảm thọ có não hại, nhất hướng đau 
khổ, như các chúng sanh ở trong địa ngục. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chất chứa thân hành 
không có não hại ... chất chứa ý hành không có não hại. Sau 
khi chất chứa thân hành không có não hại ... chất chứa ý 
hành không có não hại, người ấy được sanh trong thế giới 
không có não hại. Được sanh trong thế giới không có não hại, 
người ấy cảm giác các cảm xúc không có não hại. Do cảm 
giác các cảm xúc không có não hại, người ấy cảm giác các 
cảm thọ không có não hại, nhất hướng lạc, như chư Thiên ở 
Biến Tịnh Thiên. 


138 Chương LHI - Ba Pháp 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chất chứa thân hành 
có não hại và không có não hại ... chất chứa ý hành có não 
hại và không có não hại. Sau khi chất chứa thân hành có não 
hại và không có não hại ...., sau khi chất chứa ý hành có não 
hại và không có não hại, được sanh vào thế giới có não hại 
và không có não hại. Được sanh vào thế giới có não hại và 
không có não hại, người ấy cảm giác các cảm xúc có não hại 
và không có não hại. Do cảm giác các cảm xúc có não hại và 
không có não hại, người ấy cảm giác các cảm thọ có não hại 
và không có não hại, xen lẫn lạc và khổ, ví như loài Người, 
một loại chư Thiên và một loại sanh trong đọa xứ. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện 
ở đời. 
24.- Nhiều Lợi Ích 


- Có ba hạng người này, này các Tý-kheo, làm nhiều lợi 
ích cho người khác. Thê nào là ba? 


Do người nào, này các Tỷ-kheo, có người được quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, người ấy là hạng người làm 
lợi ích nhiều cho người kia. Đây là hạng người làm lợi ích 
nhiều cho người khác. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do người nào, người khác rõ 
biết: "Đây là khổ", rõ biết: "Đây là khổ tập", rõ biết: “Đây là 
khổ diệt", rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ diệt", 
người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Đây 
là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, do người nào, người khác 
đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, với thắng trí tự 
mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người 
khác. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 139 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, làm lợi ích nhiều 
cho người khác. Ta nói rằng không có một người nào khác 
làm lợi ích nhiều hơn cho người bằng ba hạng người này. Ta 
nói răng người này không thể khéo trả ơn cho ba hạng người 
kia, như đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, hành động thân thiện, 
bồ thí các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị 
bệnh ... 


25.- Vết Thương Làm Mủ 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với tâm ví dụ như vết 
thương, với tâm ví dụ như chớp sáng, với tâm ví dụ như kim 
cang. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với tâm ví 
dụ như vết thương? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người phân 
nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít, cũng tức tối phẫn 
nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. 
Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị cây gậy hay một 
miếng sảnh đánh phải, liền chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, 
này các Tý-kheo, ở đây có người phẫn nộ và bực tức. Này 
các Tỷ kheo, đây gọi là hạng người được ví dụ với vết 
thương đang làm mủ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với tâm 
được ví dụ như chớp sáng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người như thật rõ biết: "Đây là khổ",.. như thật rõ biết "Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt". Ví nhự một người có mắt, 
thấy các sắc trong đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người như thật rõ biết: "Đây 
là khổ", ... như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ 
diệt". Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người với tâm 
được ví như chớp sáng. 


140 Chương LHI — Ba Pháp 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với tâm 
được ví dụ như kim cang? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người, nhờ đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Ty-kheo, đây gọi là hạng 
người, với tâm được ví dụ như kim cang. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât hiện 
ở đời. 


26.- Cần Phải Thân Cận 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? Có hạng người này, này các Tỷ- 
kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên 
hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các Tỷ-kheo, nên 
thân cận gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. 
Có hạng người, này các Tỷ-kheo, sau khi cung kính, tôn 
trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không nên 
gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng 
dường? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thấp kém về 
giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tý-kheo, không 
nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng 
dường, trừ khi vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nên gần gũi, 
nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có hạng người đồng đắng với mình về giới, định, tuệ. 
Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, nên gân gũi, nên 
sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ: 
"(Cả hai) thiện xảo về giới, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc 
về giới, được diễn tiến (lợi ích) cho cả hai chúng ta, và sẽ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 141 


làm cho hai chúng ta được an lạc. (Cả hai) là thiện xảo về 
định ...... (Cả hai) là thiện xảo về tuệ, câu chuyện của chúng 
ta sẽ thuộc về tuệ, được diễn tiễn (lợi ích) cho cả hai, và 
chúng sẽ làm cho hai chúng ta an lạc". Cho nên, người như 
vậy nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. 


Thế nảo là hạng người, này các Tỷ-kheo, sau khi cung 
kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ 
cúng dường? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thù thắng về 
giới, định và tuệ. Hạng người Ấy, này các Tý-kheo, sau khi 
cung kính, tôn trọng, cân phải gần gũi, cần phải sống chung, 
cân phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ. "Như 
vậy, nêu giới chưa đầy đủ, ta sẽ làm đầy đủ, hay nếu giới 
được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. 
Hay nếu định chưa đầy đủ, ta sẽ làm cho đầy đủ, hay nếu 
định được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với 
trí tuệ. Hay nếu tuệ chưa đầy đủ, ta sẽ làm đầy đủ, hay nếu 
tuệ được đây đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí 
tuệ". Cho nên, với hạng người này, sau khi cung kính tôn 
trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện 
ở đời. 
Người gân kẻ hạ liệt 
Rồi cũng bị hạ liệt 
Thân cận người đông đẳng 
Được khỏi bị thối đọa 
Ai gân bậc thù thắng 
Mau chóng được thăng tiễn 
Do vậy hãy sống chung 
Bậc ưu thắng hơn mình 


142 Chương LHI — Ba Pháp 


27.- Đáng Ghê Tớm 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? Có hạng người đáng ghê tởm, 
không cần phải gần gũi, không cần phải sống chung, không 
cân phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các Tỷ- 
kheo, cân phải nhìn một cách thản nhiên, không cân gần gũi, 
không cần phải sống chung, không cần phải hầu hạ cúng 
dường. Có hạng người, này các Tỷ-kheo, cân phải gần gũi, 
cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đáng ghê 
tởm, không cần phải gân gũi, không cân phải sông chung, 
không cần phải hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có hạng người ác giới, tính tình độc ác, sở hành bắt tịnh, có 
những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn nhưng hiện 
tướng Sa-môn, không sống Phạm hạnh, nhưng hiện tướng có 
Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, đầy những tham dục, tánh tình 
bất tịnh. Hạng người như vậy, này các Tỷ-kheo, đáng ghê 
tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải sống chung, 
không cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì rằng, dầu 
không thuận theo một chút nảo tri kiến của người như vậy, 
nhưng tiếng xấu được đồn xa về người ấy là có bạn ác, có 
bằng hữu ác, tôn sùng kẻ ác. Ví như, này các Tỷ-kheo, một 
con răn đi vào trong đống phân, dầu nó không căn al, người 
cũng bị (đống phân) làm cho ô uế. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, dầu không thuận theo một chút nào tri kiến của người 
như vậy ... là tôn sùng kẻ ác. Cho nên, hạng người như vậy 
đáng ghê tởm, không nên gần gũi, không nên sống chung, 
không nên hầu hạ cúng dường. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người cần phải 
nhìn một cách thản nhiên, không nên gân gũi, không nên 
sống chung, không nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 143 


Tỷ-kheo, có hạng người phần nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị 
nói chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, hiện rõ 
phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như, này các Tỷ-kheo, một 
vết thương làm mủ, nếu bị cây gậy hay mảnh sành đánh phải, 
thời chảy mủ ra nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có 
hạng người phẫn nộ, ...... và bực tức. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, một que lửa bằng gỗ tindukà, nếu bị cây gậy hay mảnh 
sành đánh phải, thời xịt lửa xỊt khói ra nhiều hơn. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, ... Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ phân 
được cây gậy hay mảnh sành quật vào, thời mùi hôi thôi lại 
càng nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
phẫn nộ, sân hận và bực tức. Hạng người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, cần phải nhìn với cặp mắt thản nhiên, không nên 
gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng 
dường. Vì cớ sao? Vì nghĩ răng: "Người ấy có thể nhục mạ ta. 
Người ấy có thể chửi mắng ta. Người ấy có thê làm hại ta." 
Cho nên, hạng người như vậy cân phải nhìn một cách thản 
nhiên, không nên gân gũi, không nên sông chung, không nên 
hầu hạ cúng đường. 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người cần 
gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người giữ giới, tánh 
tình hiền thiện. Người như vậy, này các Ty-kheo, cân phải 
gần gũi, cần phải sông chung, cân phải hầu hạ cúng dường. 
Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không thuận theo chút nào tri kiến 
của người như vậy, nhưng tiếng tốt được đồn xa về người ấy 
là có bạn lành, là có bằng hữu lành, là tôn sùng kẻ lành. Cho 
nên, hạng người như vậy, cần phải gần gũi, cần phải sống 
chung, cần phải hầu hạ cúng dường. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât hiện 
ở đời. 


144 Chương LHI —- Ba Pháp 


Người gân kẻ hạ liệt 

Rồi cũng bị hạ liệt 

Thân cận người đông đẳng 
Được khỏi bị thối đọa 

Ai gân bậc thù thắng 

Mau chóng được thăng tắn 
Do vậy hãy sống chung 
Bậc ưu thắng hơn mình 


28.- Nói Như Hoa 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thê nào là ba? Hạng người nói như phân, hạng 
người nói như hoa, hạng người nói như mật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nói như 
phân? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người khi đi vào hội 
trường, hay đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người 
bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tô hợp, hay 
đi đến giữa cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, 
được nói: "Ngươi biết gì, hãy nói lên". Người ấy không biết, 
nói rằng: "Tôi có biết"; có biết, nói rằng: "Tôi không biết"; 
không thấy, nói răng: "Tôi có thấy"; có thấy, nói răng: "Tôi 
không thấy". Do vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật 
nhỏ, mà đã có ý nói láo. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, 
được gọi là người nói như phân. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người nói như hoa? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người khi đi vào hội trường, hay 
khi đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, 
hay khi đi đến giữa các người đồng một tô hợp, hay đi đến 
cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: 
"Ngươi biết gì, hãy nói lên". Người ấy không biết, nói rằng: 
"Tôi không biết"; có biết, nói rằng: "Tôi có biết"; không thấy, 


Lệ 
â 5t: 


nói răng: "Tôi không thấy": có thấy, nói rằng: "Tôi có thấy". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 145 


Không vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà 
đã cô ý nói láo. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là 
người nói như hoa. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người nói như mật? 
ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời 
nói ác ngữ. Lời nói của người ây không hại, tai ưa nghe, khả 
ái, đi thăng đên tâm, lễ độ, được nhiêu người ưa thích, được 
nhiêu người thích ý, người ây nói những lời như vậy. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người nói như mật. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện 
ở đời. 

29.- Mù Lòa 


- Ba hạng người này, này các Tý-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? Người mù, người một mắt, người 
có hai mắt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người mù? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, có người không có mắt để có thể với mắt như 
vậy, thâu hoạch được tải sản chưa được thâu hoạch hay làm 
cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch; không có mắt để 
có thể với mắt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bất 
thiện, có tội và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc 
thành phần đen và trắng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người mù. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người có một mắt? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có mắt để có thể với mắt 
như vậy, thâu hoạch được tài sản chưa được thâu hoạch hay 
làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch; nhưng 
không có mắt để có thể với mắt như vậy, biết được pháp 
thiện và pháp bất thiện, có tội và không tội, pháp liệt và 


146 Chương LHI — Ba Pháp 


thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là hạng người một mắt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có hai mắt? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có mắt để có thể với mắt 
như vậy, thâu hoạch được tài sản chưa được thâu hoạch hay 
làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch; và có mắt để 
có thể với mắt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bất 
thiện, có tội và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc 
thành phần đen và trắng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người có hai mắt. 
Ba hạng người này, này các Ty-kheo, có mặt, xuất hiện 

ở đời. 

Kẻ mù, mắt bị hư 

Cả hai đêu bất hạnh 

Vừa công đức không làm 

Vừa không được tài sản 

Thứ đến là hạng người 

Được gọi là một mắt 

Liên hệ pháp phi pháp 

Tâm câu các tài sản 

Với trộm và man trả 

Cùng với cả nói láo 

Vừa khéo góp tài sản 

Vừa giỏi hưởng dục lạc 

Từ đây đến địa ngục 

Người một mắt bị hại. 

Còn vị có hai mắt 

Được gọi người tối thượng 

Tháu hoạch các tài sản 

Một cách đúng chánh pháp 

Các tài sản đã có, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 147 


Tăng trưởng đúng chánh pháp 
Bồ thi, ý tốt đẹp 

Không phân vận ngập ngừng 
Được sanh chỗ hiện thiện 

Đi chỗ ấy không sâu 


Vậy hãy tránh thật xa 
Người mù, người một mắt 
Thân cận bậc hai mắt 
Bậc tối thắng trượng phu! 


30.- Lộn Ngược 


- Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với trí tuệ lộn ngược, 
hạng người với trí tuệ bắp về, hạng người với trí tuệ rộng lớn. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người với trí tuệ lộn 
ngược? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đi đến khu 
vườn (tịnh xá) thường thường nghe pháp từ các Ty-kheo, các 
vị Tỷ-kheo thuyết pháp cho người ấy, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh. Người ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài 
thuyết giảng ấy, không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý 
đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi 
người ấy từ chỗ ngôi ây đứng lên, đối với bài thuyết giảng Ấy, 
người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến 
đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như này các Tỷ- 
kheo, một cái ghè bị lộn ngược, nước chứa trong ấy tuôn 
chảy, không có dừng lại. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, 
có hạng người đi đến khu vườn ... không có tác ý đoạn cuôi. 
Cũng vậy, khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên ... không có 
tác ý đoạn cuối. Này các Tý-kheo, đây gọi là hạng người với 
trí tuệ lộn ngược. 


148 Chương LHI - Ba Pháp 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người với trí tuệ bắp vé? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đi đến khu vườn 
(tịnh xá). Người ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng 
ây, có tác ý đến đoạn đầu, có tác ý đến đoạn giữa, có tác ý 
đến đoạn cuối. Nhưng khi người ẫy từ chỗ ngồi ấy đứng dậy, 
đối với bài thuyết giảng ây, người ấy không có tác ý đến 
đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến 
đoạn cuối. Ví như này các Tỷ-kheo, trên bắp vế của một 
người, các loại đồ ăn được chồng lên như hạt mè, hột gạo, 
các loại kẹo và trái táo. Khi từ chỗ ngồi đứng dậy, vì vô ý, 
người ấy làm đồ vãi tất cả. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở 
đây, có hạng người đi đến khu vườn ... Người ây, tại chỗ 
ngôi ấy... . có tác ý đoạn cuối. Nhưng khi người ây tại chỗ 
ngôi ây đứng dậy ... không có tác ý đoạn cuôi. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hạng người với trí tuệ bắp vẽ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có trí tuệ 
rộng lớn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đi đến khu 
vườn (tịnh xá) ... trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh. Tại chỗ ngồi ấy, vị ấy đối với bài thuyết giảng ấy, 
có tác ý đến đoạn đầu ... có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, 
khi vị ấy, từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng 
ấy, có tác ý đến đoạn đầu ... có tác ý đến đoạn cuối. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, một cái ghè được dựng đứng, nước chứa 
trong ấy được giữ lại, không có chảy đi. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Ở đây, có hạng người đi đến khu vườn (tịnh xá) ... 
trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tại chỗ 
ngồi ấy, vị ấy đôi với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến đoạn 
đầu ... có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi vị ây, từ chỗ 
HESÊ Ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, có tác ý đến 
đoạn đầu ... có tác ý đến đoạn cuối. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là hạng người có trí tuệ rộng lớn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 149 


Ba hạng người này, này các Tý-kheo, có mặt, xuất hiện 
ở đời. 
Hạng trí tuệ lộn ngược 
Không thông mình, không mắt 
Họ thường thường ấi đến 
Đến gân các Tỷ-kheo 
Đoạn đâu của bài giảng 
Đoạn giữa và đoạn cuối 
Họ không học được gì, 
Họ không có trí tuệ 


Hạng trí tuệ bắp về 
Được gọi là tốt hơn 

Họ thường thường đi đến 
Đến gân các Tỷ-kheo 
Đoạn đấu của bài giảng 
Đoạn giữa và đoạn cuối 
Ngôi trên chỗ mình ngôi 
Nắm giữ được lời văn 
Đứng dậy không hiểu rõ 
Quên mất điểu đã nắm 
Bác trí tuệ rộng lớn 
Được gọi tốt hơn cả 

Họ thường thường đi đến 
Đến gân các Tỷ-kheo 
Đoạn đấu của bài giảng 
Đoạn giữa và đoạn cuối 
Ngôi trên chỗ mình ngôi 
Nắm giữ được lời văn 
Thọ trì điều được nghe 
Suy tư điều tối thắng 
Với ý không dao động 


150 Chương LHI - Ba Pháp 


Là hạng người như vậy 
Thực hành pháp, tùy pháp 
Có thê đoạn khô đau. 


IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời 


31. Ngang Bằng Với Phạm Thiên 


- Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các 
con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được 
chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, 
này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong 
nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Đạo sư thời 
xưa. Những gia đình nảo, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con 
cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp 
nhận là đáng được cúng dường. 


Phạm Thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha 
mẹ. Các Đạo sư thời xưa, này các Tý-kheo, là đồng nghĩa với 
cha mẹ. Đáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỷ- 
kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục 
chúng, giới thiệu chúng vào đời. 

Mẹ cha gọi Phạm Thiên, 

Bác Đạo sư thời trước 

Xứng đảng được cúng dường 
Vì thương đến con chu 

Do vậy, bác Hiển triết 

Đảnh lễ và tôn trọng 

Dâng đồ ăn đồ HÔNg - 

Vải mặc và giường nằm 
Thoa bóp (cả thân mình) 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 151 


Tắm rửa cả tay chân 

Với sở hành như vậy, 

Đối với mẹ cha 

Đời này người Hiển khen 

Đời sau hưởng Thiên lạc 
32. Ananda 


1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên; ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


- Rất có thể, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo được định như 
vậy, trong cái thân có thức này, không có ngã kiến, ngã sở 
kiến, ngã mạn tuỳ miên; đối với tất cả tướng ở ngoài, không 
có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tuỳ miên; và do chứng đạt 
và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, 
ngã sở kiến, ngã mạn tuỳ miên; vị ấy có thê chứng đạt và an 
trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. 


- Rất có thể, này, Ananda, một Tý-kheo được định như 
vậy ... có thê chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
ấy. 

- Như thế nào, bạch Thế Tôn, rất có thể, một Tý-kheo 
được định như vậy ... có thể chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ấy? 

- Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: 
"Đây là an tịnh, đây là thù diệu, tức là chỉ tức tất cả hành, từ 
bỏ tất cả sanh y, đoạn tận tham, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". 
Như vậy, này Ananda, rất có thể Ty-kheo được định như 
vậy, ... có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát . 


152 Chương LHI - Ba Pháp 


Lại nữa, này Ananda, liên hệ đên vân đê này, Ta đã nói 
như sau trong kinh tên là "Những câu hỏi của Punnaka", 
chương vê Pàràyana. 


Do phân tích ở đời 

Những vật cao và thấp 

Với vị không dao động 

Bởi vật gì ở đời, 

An tịnh, không tối mù, 

Không phiên muộn, không câu 
Ta nói người như vậy, 

Đã vượt khỏi sanh già. 


Sàriputta 


2. - Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống một bên: 

- Này Sàriputta, Ta có thể thuyết pháp một cách tóm 
lược. Này, Sàriputta, ta có thể thuyết pháp một cách rộng rãi. 
Này Sàriputta, ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược và 
rộng rãi. Và những người hiểu được thật là khó tìm! 


- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, bạch 
Thế Tôn, để Thế Tôn thuyết pháp một cách tóm lược, thuyết 
pháp một cách rộng rãi, và thuyết pháp một cách tóm lược và 
rộng rãi. Sẽ có những người có thê hiểu rõ Chánh pháp. 

- Vậy này Sàriputta, hãy học tập như sau: “Trong cái 
thân có thức này, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn 
tùy miên; đối với tất cả tướng ở ngoài, sẽ không có ngã kiến, 
ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; và do chứng đạt và an trú 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, 
ngã mạn tùy miên, chúng tôi sẽ chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ấy!". Như vậy, này Sàriputta, các Ông 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 153 


cần phải học tập. Khi nào Tỷ-kheo đối với thân có thức này, 
không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; đối với 
tất cả các tướng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn tùy miên; và do chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; 
vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. 
Người như vậy, này Sàriputta, được gọi là Tỷ-kheo đã chặt 
đứt khát ái, đã cởi mở kiết sử, với chơn chánh hiện quán kiêu 
mạn, đã đoạn tận khổ đau. 

- Lại nữa, này Sàriput(a, liên hệ đến vẫn đề này, ta đã 
nói như sau trong kinh tên là "Những câu hỏi của Udaya" 
trong chương Pàràyana. 


Đoạn tận cả hai pháp 

Dục tham và sản hận 

Và từ bỏ hôn trầm 

Chán đứng mọi trạo hồi 

Với xả niệm thanh tịnh 

Chạy trước pháp tư duy? 

Ta nói trí giải thoát 

Võ mình được phả tận. 
33.- Các Nguyên Nhân 


1. - Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên 
các nghiệp. Thế nào là ba? Tham là nguyên nhân khởi lên 
các nghiệp. Sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. S1 là 
nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 


Phàm nghiệp nào được làm vì tham, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ tham, duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham, tại 
chỗ nảo tự ngã được hiện hữu, tại chỗ ầy, nghiệp ấy được 
thuần thục. Chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả 


154 Chương LHI — Ba Pháp 


dị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay 
trong đời sông kê tiệp, hay trong một đời sau nữa. 


Phàm nghiệp nào được làm vì sân, này các Tyỷ-kheo, 
sanh ra từ sân ... Phảm nghiệp nào được làm vì s1, này các 
Tỷ-kheo, sanh ra từ si ... tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần 
thục ... hay trong một đời sau nữa. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, các hạt giống không bị bể 
vụn, không bị hư thối, không bị gió và năng làm hư, còn tươi 
tốt được khéo gieo vào một đồng ruộng, tốt, được trồng vào 
đất khéo sửa soạn, và được trời mưa xuông đều đặn, các hạt 
giống ấy, này các Tỷ-kheo, được lớn lên, tăng trưởng, lớn 
mạnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàảm nghiệp nào được 
làm vì tham ... hay trong môt đời sau nữa. Phàm nghiệp nào 
được làm vì sân ... hay trong một đời sau nữa. Phàm nghiệp 
nào được làm vì s1... hay trong một đời sau nữa. 


Có ba nguyên nhân này, này các Tỷ-kheo, khởi lên các 
nghiệp. 


2. Có ba nguyên nhân này, này các Tyỷ-kheo, khởi lên 
các nghiệp. Thế nào là ba? Không tham là nguyên nhân khởi 
lên các nghiệp. Không sân là nguyên nhân khởi lên các 
nghiệp. Không sĩ là nguyên nhân khởi lên các nghiệp. 


Phàm nghiệp nào được làm vì không tham, này các Tỷ- 
kheo, sanh ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập 
khởi từ không tham. Vì rằng tham được từ bỏ, như vậy, 
nghiệp ẫy được đoạn tận, được cắt đứt từ sốc rễ, được làm 
như thân cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, được 
làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. 

Phàm nghiệp nào được làm vì không sân ... Phàm nghiệp 
nào được làm vì không sĩ, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ không 
sỉ... Vì rằng sỉ được từ bỏ, như vậy, nghiệp ấy được đoạn tận, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 155 


được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây tala, được làm 
cho không thê hiện hữu, được làm cho không thê sanh khởi 
trong tương lai. 


Ví như này các Tỷ-kheo, các hạt giống không thể bị bể 
vụn, không bị hư thối, không bị gió và năng làm hư, còn được 
tươi tốt, được khéo gieo. Và một người lấy lửa đốt chúng, sau 
khi lẫy lửa đốt, làm cho chúng thành tro, sau khi làm thành tro, 
quạt chúng trong gió lớn, hay cho vào dòng nước sông chảy 
nhanh mang cuốn đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các hạt giống 
ẫy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như 
thân cây tala, được làm cho không thê hiện hữu, được làm cho 
không thê sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, phàm nghiệp nào được làm từ không tham ... không thê 
sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ 
không sân ... không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm 
nghiệp nào được làm từ không sĩ ... không thê sanh khởi trong 
tương lai. 


Có ba nguyên nhân này, này các Ty-kheo, khởi lên các 
nghiỆp: 
Phàm có hạnh nghiệp nào, 
Sanh từ tham sản sỉ, 
Do kẻ vô trí làm 
Dâu có ít hay nhiễu 
tại đáy được cảm thọ, 
Không phải tại chỗ khác 
Do vậy vị Tỷ-kheo 
Từ bỏ tham, sân, sỉ 
Làm khởi lên mình trí, 
Từ bỏ mọi ác thú. 


156 Chương LHI —- Ba Pháp 


34.- Về Alavì 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Alavì, tại Gomagga, trong rừng 
Simsapà, trên chỗ có trải lá. 

Rồi Hatthaka, người Alavì, đang đi bộ hành du ngoạn, 
thấy Thế Tôn đang ngôi trên chỗ có trải lá trong rừng 
Simsapà ở Gomagga, thấy vậy, liên đi đến Thế Tôn; sau khi 
đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Hatthaka người Alavì bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống có an lạc không? 


- Phải, này Hoàng Tử, ta sống được an lạc. Và những ai 
cảm thây an lạc ở đời, Ta là một trong sô những người ây. 


- Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời gian giữa 
những ngày tám (trước và sau ngày răm) là thời gian tuyết 
TƠI, CỨng rắn là đất do trâu bò đẫm đạp, mỏng manh là nệm 
làm bằng lá, lưa thưa là những lá của cây, lạnh là tắm vải cà 
sa, và lạnh là làn gió thối. 


Rôi Thê Tôn nói như sau: 


- Dẫu vậy, này Hoàng Tử, Ta sống được an lạc. Và 
những ai cảm thấy an lạc ở đời, Ta là một trong số những 
người ấy. Vậy nay, này Hoàng Tử, ở đây ta sẽ hỏi Hoàng Tử, 
nếu có thể kham nhẫn, Hoàng Tử hãy trả lời. Hoàng Tử nghĩ 
thế nào, này Hoàng Tử? Ở đây, người gia chủ hay con người 
gia chủ có nhà có nóc nhọn, với các tường trét trong trét 
ngoài, che chở khỏi gió, chốt cửa được khóa chặt, các cửa số 
được đóng kín. Trong ấy, có một chỗ nằm có trải tấm thảm 
len với lông đài, với tâm vải giường bằng len trắng, chăn len 
thêu bông, nệm bằng da quý con sơn dương kadali, tắm thảm 
có tàn che phía trên và gối nệm đỏ cả hai đầu, có đèn thắp đỏ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 157 


và bốn bà vợ đẹp hầu hạ. Này Hoàng Tử, Hoàng Tử nghĩ thế 
nào, người ây năm ngủ có an lạc không? Hay Hoàng Tử nghĩ 
thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, người ấy năm ngủ an lạc. Nếu có những 
người cảm thấy an lạc ở đời, người ấy là một trong những 
người ấy. 

- Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng tử, với người gia 
chủ hay người con của người gia chủ ấy, khởi lên những 
nhiệt não về thân hay về tâm, do tham ái sanh. Bị nung đốt 
bởi những nhiệt não do tham ái sanh, người ấy có cảm thấy 
đau khổ không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này 
Hoàng Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái sanh, 
cảm thấy đau khổ. Tham ái Ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt 
từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện 
hữu, làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Do vậy ta 
cảm thấy an lạc. 


Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng Tử, với người gia 
chủ hay con của người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt não 
về thân hay tâm do sân sanh ... do s¡ sanh. Bị nung đốt bởi 
những nhiệt não do si sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ 
không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này 
Hoàng Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do sỉ sanh, cảm 
thấy đau khổ. Sỉ Ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt từ gốc TỄ, 
làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm 


158 Chương LHI —- Ba Pháp 


cho không thê sanh khởi trong tương lai. Do vậy ta cảm thấy 
an lạc. 


Luôn luôn được an lạc, 
Vĩ phạm chí tịch tịnh 
Không bị dục uế nhiễm 
Trong mát, không sanh y, 
Mọi tham trước dứt đoạn, 
Nhiếp phục tâm sâu khổ, 
An tịnh, cảm thọ lạc 

Với tâm đạt an tịnh. 


35.- Diêm Vương 
1-6 
1.- Có ba Thiên sứ này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người thân làm ác, miệng 
nói ác, ý nghĩ ác. Sau khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác, khi thân hoại mạng chung, người ẫy sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Rồi này các Tỳ kheo, những người lính 
địa ngục với hai cánh tay bắt người ấy dẫn đến Vua Yama 
(Diêm vương) và thưa: 

- "Thưa Đại vương, người này không kính mẹ, không 
kính cha, không kính Sa-môn, không kính Bà-la-môn, không 
tôn kính các bậc lớn tuôi trong gia đình, Đại vương hãy hình 
phạt nó” 

Rồi vua Yama chất vấn người Ấy, cật vấn, nạn vấn 
người ấy về Thiên sứ thứ nhất: 

- "Này người kia, người có thấy vị Thiên sứ thứ nhất 
hiện ra giữa loài người không?" 


Người ấy trả lời: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 159 


- "Con không thấy, thưa ngài" 
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 
- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người, 
một người đàn bà hay đàn ông 80 tuôi, hay 90 tuổi, hay 100 
tuổi, già yêu, cong như nóc nhà, lưng còm, chống gậy, vừa đi 


vừa run rây, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng tóc bạc, hư 
rụng, SÓI đầu, da nhăn, đầu rung, tay chân da môi khô đét?" 


Người ây nói như sau: 

- "Thưa Ngài, con có thây"”. 

Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây như 
sau: 

- "Này người kia, với ngươi là người có trí, và lớn tuôi, 
Ngươi có nghĩ răng: "Ta rôi cũng bị già, ta không vượt qua 
tuôi già. Vậy ta hãy làm điêu lành, vê thân, về lời nói, vê ý?" 

Người ây nói như sau: 


- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, 
con phóng dật." 


Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây: 


- "Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã 
không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, 
này người kia, chúng sẽ làm cho ngươi, đúng theo sự phóng 
dật của ngươi. Ác nghiệp ấy của ngươi, không phải mẹ làm, 
không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, 
không phải bạn bè thân hữu làm, không phải bà con huyết 
thống làm, không phải chư Thiên làm, không phải Sa-môn 
làm, Bà-la-môn làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm và 
Ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của ác nghiệp ấy. 


T160 Chương LHI — Ba Pháp 


2. Rôi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chât vân, 
cật vấn, nạn vấn người ây về vị Thiên sứ thứ nhất, liền chất 
vấn, cật vẫn, nạn vẫn người ấy về vị Thiên sứ thứ hai: 


- "Này người kia, người có thấy vị Thiên sứ thứ hai 
hiện ra giữa loài người không?" 
Người ấy trả lời: 
- "Con không thấy, thưa ngài" 
Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 
- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài ngưỜI, 
một người đàn bà hay một người đàn ông, bệnh hoạn khô 


não nguy kịch, rơi năm trong tiêu tiện, đại tiện của mình, cần 
người khác nâng dậy, cần người khác dìu năm xuống?" 


Người ây nói như sau: 

- "Thưa Ngài, con có thây"”. 

Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây như 
sau: 

- "Này người kia, với ngươi là người có trí, và lớn tuôi, 
Ngươi có nghĩ răng: "Ta rôi cũng bị bệnh, ta không vượt qua 
bệnh hoạn. Vậy ta hãy làm điêu lành, vê thân, vê lời nói, về 
ý” 

Người ây nói như sau: 

- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, 
con phóng dật." 

Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây: 

- "Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã 
không làm các điêu lành về thân, vê lời nói, vê ý. Thật vậy, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 ló1 


này người kia ... ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của các nghiệp 
ây." 
ả. Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, 


cật vấn, nạn vấn người ây về vị Thiên sứ thứ hai, liền chất 
vấn, cật vẫn, nạn vẫn người ấy về vị Thiên sứ thứ ba: 


- "Này người kia, người có thấy vị Thiên sứ thứ ba hiện 
ra giữa loài người không?" 

Người ấy trả lời: 

- "Con không thấy, thưa Ngài." 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người, 
một người đàn bà hay một người đàn ông, chêt đã được một 
ngày, hay chêt được hai ngày, hay chêt được ba ngày, sưng 
phù lên, xanh xám lại và nát rữa ra?" 


Người ấy nói như sau: 
- "Thưa Ngài, con có thấy". 


Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây như 
sau: 

- "Này người kia, với ngươi là người có trí, và lớn tuôi, 
Ngươi có nghĩ răng: “Ta rôi cũng bị chêt, ta không vượt qua 
sự chêt. Vậy ta hãy làm điêu lành, về thân, vê lời nói, vê ý?" 


Người ây nói như sau: 


- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, 
con phóng dật." 


Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây: 


- "Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã 
không làm các điêu lành về thân, vê lời nói, vê ý. Thật vậy, 


162 Chương LHI — Ba Pháp 


này người kia ... ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của các nghiệp 
ây." 
4, Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, 


cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ thứ ba, rồi giữ im 
lặng. 


Rồi này các Tý-kheo, những người lính địa ngục bắt 
người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc. Họ lấy cọc sắt nung 
đỏ đóng vào một bản tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào 
bàn tay thứ hai, họ lây cọc sắt nung đỏ đóng vào một bản 
chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vảo bàn chân thứ hai, Họ 
lây cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ 
lãnh các cảm giác đau đớn, cực khô, thống khổ, khốc liệt. 
Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác 
nghiệp của người ây chưa được tiêu trừ. Này các Tỷ-kheo, 
rôi các người lính địa ngục bắt người ấy nằm xuống và lấy 
cái rìu chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh ... chưa được 
tiêu trừ. Này các Tỷ-kheo, rồi các người lính địa ngục dựng 
ngược người Ấy, chân trên đầu dưới và lấy dao sắc chặt 
người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh ... chưa được tiêu trừ. Này 
các Tỷ-kheo, các người lính địa ngục, cột người ẫy vào một 
chiếc xe, kéo người ấy chạy tới, kéo người ấy chạy lui, trên 
đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người 
ây ở đây thọ lãnh ... chưa được tiêu trừ. Rồi này các Tỷ-kheo, 
các người lính địa ngục đây người ấy lên, kéo người ấy 
xuống trên một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành 
ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây thọ lãnh ... chưa được tiêu 
trừ. Rồi này các Tỷ-kheo, các người lính địa ngục nắm ngược 
người ấy, chân phía trên, đầu phía dưới và quăng người ấy 
vào một vạc dầu bằng đông nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành 
ngọn, cháy đỏ rực. Người ây ở đây, bị nâu với bọt nước sôi 
sùng sục, khi thì trôi nổi lên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 163 


trôi dạt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau 
đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ầy không 
thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy được 
tiêu trừ. Rồi này các Tý-kheo, những người lính địa ngục 
quăng người ấy vào Đại địa ngục. Này các Tỷ-kheo, Đại địa 
ngục ấy: 

Có bốn góc, bốn cửa 

Chia thành phần bằng nhau, 

Xung quanh có tường sắt, 

Mái sắt lợp lên trên 

Nên địa ngục bằng sắt 

Nhung đỏ cháy đỏ rực 

Đứng thẳng luôn có mặt 

Rộng một trăm do tuân 


Một thời xưa lắm, này các Tỷ-kheo, vua Yama suy nghĩ 
như sau: "Những aI làm ác nghiệp ở đời, phải thọ lãnh những 
hình phạt sai khác như vậy. Mong rằng ta được làm người, 
và Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, 
ta có thể hầu hạ Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta 
có thê thông hiểu pháp do Thế Tôn thuyết giảng". 


Này các Tỷ-kheo, điều ta đang nói, không phải ta nghe 
từ một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác; những điều ta đang 
nói chỉ được ta biết mà thôi, chỉ được ta thấy mà thôi, chỉ 
được ta hiểu mà thôi. 


6. Dâu Thiên sứ báo động, 
Thanh niên vẫn phóng dật 
Họ ưu buôn lâu dài, 
Sanh làm người hạ liệt. 
Ở đây, bậc Chân nhân, 
Được Thiên sứ bảo động, 
Không bao giờ phóng dát 


164 Chương LHI - Ba Pháp 


Trong diệu pháp bậc thánh 
Thấy sợ trong chấp thủ 
Trong hiện hữu sanh tử 
Được giải thoát không thủ 
Sanh tử được đoạn trừ 
Được yên ổn không lạc 
Ngay hiện tại tịch tịnh 
Mọi oán hận sợ hãi 

Các vị ấy vượt qua 

Mọi đau đớn khổ sâu 
Thảy đêu được siêu thoát. 


36.- Bốn Bậc Đại Vương 


- Này các Tỷ-kheo, trong ngày thứ tám của nửa tháng, 
các vị Đại thần có vấn cho bốn Đại vương, đi du hành trong 
thế giới này để xem trong loài người, có nhiều người có hiễu 
với mẹ, có hiếu với cha, có kính Sa-môn, Bà-là-môn, có tôn 
trọng các vị gia trưởng, có làm lễ Uposatha (Bố-tát), có đề 
cao cảnh giác, có làm các công đức. 


Này các TIý-kheo, trong ngày l4 của nửa tháng, các 
Hoàng tử của bốn Thiên vương, đi du hành trong thế giới này 
để xem trong loài người, có nhiều người có hiểu với mẹ, 
có làm các công đức. 


Này các Tỷ-kheo, trong ngày rằm lễ _Uposatha, bốn vị 
Thiên vương tự mình đi du hành trong: thế giới này để xem 
trong loài người, có nhiều người có hiếu với mẹ, ... có làm 
các công đức. 

Nếu chỉ có ít người giữa loài người, này các Tỷ-kheo, 
có hiểu với mẹ, ... là các công đức, thời này các Tỷ-kheo, 
bốn vị Đại vương liền báo với chư Thiên ở cõi trời thứ ba 
mươi ba, đang ngồi tụ họp tại hội trường Sudhammà: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 165 


- "Thưa chư vị, có ít người giữa loài người có hiệu với 
mẹ, ... có làm các công đức”. 

Rôi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi 
ba không hoan hỉ nói: 


- "Thật vậy, Thiên chúng sẽ bị tổn giảm và Asura chúng 
(A-tu-la) sẽ được sung mãn." 


Nhưng này các Tỷ-kheo, nêu có nhiêu người giữa loài 
người, có hiệu với mẹ, ... có làm các công đức, thời này các 
Ty-kheo, bôn vị Đại vương liên báo với chư Thiên ở cõi trời 
thứ ba mươi ba, đang ngôi tụ họp tại hội trường Sudhammà: 

- "Thưa chư VỊ, có nhiêu người giữa loài người, có hiêu 
với mẹ, ... có làm các công đức". 

Rôi này các Ty-kheo, chư Thiên ở cõi trời thứ ba mươi 
ba hoan hỷ nói 


- "Thật vậy, Thiên chúng sẽ được sung mãn, còn các 
Asura chúng sẽ bị tôn giảm. 


37.- Sakka 


Thuở xưa, này các Tyỷ-kheo, Thiên chủ Sakka đang 
thuyết giảng cho chư Thiên ở cõi Trời thứ Ba mươi ba, trong 
khi ấy, nói lên bài kệ như sau: 

Ngày mười bốn, ngày rằm 
Ngày tám trong nửa thàng 
Kế cả phân đặc biệt 

Khéo đây đủ cả tám 

Theo làm lễ Bô-tát 

Vị ấy giống như ta. 


Bài kệ ấy, này các Tỷ-kheo, đã bị Thiên chủ Sakka hát 
sai, không hát đúng, nói sal, không nói đúng. Vì cớ sao? 


166 Chương LHI - Ba Pháp 


Thiên chủ Sakka, này các Tỷ-kheo, chưa ly tham, chưa ly sân, 
chưa ly si. Còn vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, 
lậu hoặc đã đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 
làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu 
kiết sử đã đoạn tận, chánh trí giải thoát. Với vị Tỷ-kheo ấy, 
này các Ty-kheo, lời nói này mới là thích đáng. 

Ngày mười bốn, ngày rằm 

Ngày tám trong nửa thàng 

Kế cả phân đặc biệt 

Khéo đây đủ cả tám 

Theo làm lễ Bô-tát 

Vị ấy giống như ta. 


Vì cớ sao? Vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, đã ly tham, 
đã ly sân, đã ly s1. 


Thuở xưa, này các Tyỷ-kheo, Thiên chủ Sakka đang 
thuyết giảng cho chư Thiên ở cõi Trời thứ Ba mươi ba, trong 
khi ấy nói lên bài kệ như sau: 

Ngày mười bốn, ngày rằm 
Ngày tám trong nửa tháng 
Kế cả phân đặc biệt 

Khéo đây đủ cả tám 

Theo làm lễ Bó-tát 

Vị ấy giống như ta. 


Bài kệ ấy, này các Tỷ-kheo, đã bị Thiên chủ Sakka hát 
sai, không hát đúng... Vì cớ sao? Ta nói rằng Thiên chủ 
Sakka, này các Tỷ- T chưa giải thoát khỏi sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não. Còn vị Tỷ-kheo, này các Tỷ- -kheo, là 
bậc A-la-hán ... chánh trí giải thoát. Với vị Tý-kheo ấy, này 
các Tỷ-kheo, lời nói này mới là thích đáng: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 167 


Ngày mười bốn, ngày rằm 
Ngày tám trong nửa tháng 
Kẻ cả phân đặc biệt 

Khéo đây đủ cả tám 

Theo làm lễ Bó-tát 

Vị ấy giống như ta. 


Vì cớ sao? Ta nói rằng, vị Tỷ-kheo â Ấy, này các Tỷ-kheo, 
đã thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, giải thoát 
khỏi khổ đau. 


38.- Được Nuôi Dưỡng Tế Nhị 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta được nuôi dưỡng tế nhị, tối 
thắng nuôi dưỡng tế nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị. Này 
các Tỷ-kheo, trong nhà Phụ vương ta, các hồ nước được xây 
lên, trong một hồ có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa sen 
đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng, tất cả phục vụ cho ta. 
Không một hương chiên đàn nào ta dùng, này các Tỷ-kheo, 
là không từ Kàsi đến. Bằng vải Kàsi là khăn của ta, này các 
Tỷ-kheo. Bằng vải kàsi là áo cánh, bằng vải kàsi là nội y, 
băng vải kàsi là thượng y. Đêm và ngày, một lọng trắng được 
che cho ta đề tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ hay xương. 
Này các Ty-kheo, ba lâu đài được xây dựng cho Ta, một cái 
cho mùa đông, một cái cho mùa hạ, một cái cho mùa mưa. 
Và Ta, này các Tỷ-kheo, tại lâu đài mùa mưa, trong bốn 
tháng mưa, được những nữ nhạc công đoanh vây, Ta không 
có xuống dưới lầu. Trong các nhà của người khác, các người 
đầy tớ, làm công được cho ăn cơm tấm, cháo chua. Trong 
nhà phụ vương Ta, các người đầy tớ, làm công được cho ăn 
gạo, thịt gà và cơm nấu. 

2.- Với Ta, này các Tỷ-kheo, được đầy đủ với sự giàu 
sang như vậy, được cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị như vậy, ta 
suy nghĩ rằng: "Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị già, không 


168 Chương LHI - Ba Pháp 


vượt qua khỏi già, khi thấy người khác bị già, lại bực phiền, 
hồ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị 
già, không vượt qua khỏi già, sau khi thấy người khác giả, ta 
có thê bực phiên, hỗ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không 
xứng đáng cho ta". Sau khi quan sát về ta như vậy, này các 
Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ trong tuổi trẻ được đoạn 
trừ hoàn toàn. 


"Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không vượt khỏi 
bệnh, thấy người khác bị bệnh, lại bực phiền, hồ thẹn, ghê 
tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị bệnh, không 
vượt qua khỏi bệnh, sau khi thấy người khác bị bệnh, ta có 
thê bực phiền, hồ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không 
xứng đáng cho ta". Sau khi quan sát về ta như vậy, này các 
Ty-kheo, sự kiêu mạn của không bệnh trong không bệnh 
được đoạn trừ hoàn toàn. 


"Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị chết, không vượt khỏi 
chết, thấy người khác bị chết, lại bực phiền, hồ thẹn, ghê tởm, 
quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị chết, không vượt 
qua khỏi chết, sau khi thấy người khác chết, ta có thể bực 
phiền, hồ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng 
cho ta”. Sau khi quan sát về ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự 
kiêu mạn của sự sống trong sự sống được đoạn trừ hoàn toản. 


39. Kiêu Mạn 


- Có ba kiêu mạn này, này các Tỷ-kheo, Thê nào là 
ba? Kiêu mạn của tuôi trẻ, Kiêu mạn của không bệnh, Kiêu 
mạn của sự sông. 


Say sưa trong Kiêu mạn của tuổi trẻ, này các Tỷ-kheo, 
kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác 
hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về 
thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 169 


khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Say sưa trong Kiêu mạn của không bệnh, này các 
Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân... ., VỀ 
ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời Phi 
làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong Kiêu mạn 
của sự sống, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các 
ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành 
về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, 
làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Say sưa trong Kiêu mạn của tuổi trẻ, này các Tỷ-kheo, 
vị Tỷ-kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say 
sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa 
trong kiêu mạn của đời sống, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo từ 
bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. 


MÃ Bị bệnh và bị già 
Lại còn phải bị chết 
Kẻ phàm phu ghê tởm 
Người khác bị như vậy 
Nếu ta cũng ghê tởm 
Chúng sanh bị như vậy, 
Không xứng đáng cho ta, 
Với ta được sống vậy 
Nên ta sống như thật 
Biết pháp không sanh y 
Sự say sưa không bệnh 
Tuổi trẻ và sự sông 
Tắt cả ta nhiếp phục 
Thấy xuất ly an Ổn 


179 Chương LHI — Ba Pháp 


Nơi ta khỏi tỉnh tấn 

Vì ta thấy Niễt-bàn 

Ta không còn có thể 

Thọ hưởng các dục vọng 
tq sẽ không trở lui 

Đích Phạm hạnh ta đến 


40.- Tăng Thượng 
1-4 


- Này các Tỷ-kheo, có ba tăng thượng này. Thế nảo là 
ba? Ngã tăng thượng, thê giới tăng thượng, pháp tăng thượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ngã tăng thượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như 
sau: "Không phải vì y áo, ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, không phải 
vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở 
đây mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
(nhưng với ý nghĩ như sau): "Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi vào khổ, bị khô chi phối. Có thể do 
làm như vậy, sự đoạn tận tất cả khổ uân này được hiện khởi 
lên (cho ta). Và ta đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, sau khi đã đoạn tận tất cả các dục vọng như vậy, lại còn 
đeo đuôi các dục vọng như kia hay còn ác tệ hơn. Như vậy, 
thật không xứng đáng cho ta". 


Vị ấy quan sát như sau: "Thắng tấn là tinh tấn của ta, 
không có thụ động; an trú là niệm của ta, không có thất niệm; 
khinh an là thân của ta, không có dao động; định tĩnh là tâm 
của ta, được nhứt tâm”. VỊ ây làm cho tăng thượng tự ngã, từ 
bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 171 


giữ cho tự ngã được thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
tự ngã tăng thượng. 


2.- Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là thế giới tăng 
thượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thâm sát 
như sau: "Không phải vì y áo, ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, không phải 
vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở 
đây mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
(nhưng với ý nghĩ như sau): “Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não, TƠI VÀO khô, bị khổ chi phối. Có thể làm 
như vậy, đoạn tận của tất cả khổ uẫn này được hiện khởi lên 
cho ta. Và ta đã xuất gia như vậy, lại có thể suy nghĩ về dục 
tầm hay có thể suy nghĩ về sân tầm, hay có thể suy nghĩ về 
hại tầm. To lớn là đại chúng này sống ở trong đời. Trong đại 
chúng sống ở đời, có các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thần 
thông, có thiên nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thể 
thấy từ xa, tuy ở gần nhưng không thể thấy chúng được, và 
chúng có thê biết tâm ta với tâm của chúng. Chúng biết về ta 
như sau: "Hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn với 
các pháp ác, bất thiện". Lại có các chư Thiên có thần thông, 
có thiên nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thể thấy từ xa, 
tuy ở gần nhưng không thấy chúng được, và chúng có thể 
biết tâm ta với tâm của chúng. Các vị ấy có thê biết về ta như 
sau: “Hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn với các 
pháp ác, bất thiện." 


Vị ấy lại quán sát như sau: "Thăng tấn là tỉnh tấn của ta, 
không có thụ động; an trú là niệm của ta, không có thât nệm; 


T172 Chương LHI - Ba Pháp 


khinh an là thân của ta, không có dao động: định tĩnh là tâm 
của ta, được nhứt tâm". Vị ấy làm cho tăng thượng thể giới, 
từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có tội, 
giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là thế giới tăng thượng. 


3.-Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp tăng thượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng 
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thâm sát 
như sau: "Không phải vì y áo, ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, không phải 
vì sảng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở 
đây mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
(nhưng với ý nghĩ như sau): "Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não, TƠI VàO khổ, bị khô chi phối. Có thể do 
làm như vậy, đoạn tận tất cả các khổ uậân này được hiện khởi 
lên cho ta. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện 
tại, có kết quả ngay tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Nay ta 
có những người đồng Phạm hạnh, chúng sống biết và thấy. 
Ta đã được xuất gia trong pháp và Luật khéo giảng như vậy, 
không lẽ ta lại có thể sống biếng nhác phóng dật. Như vậy, 
thật không xứng đáng cho ta”. 


Vị ấy lại quán sát như sau: "Thăng tấn là tinh tấn của ta, 
không có thụ động; an trú là niệm của ta, không có thất niệm; 
khinh an là thân của ta, không có dao động; định tĩnh là tâm 
của ta, được nhứt tâm". Vị ấy làm cho tăng thượng pháp, từ 
bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, giữ 
gìn cho tự ngã được thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
pháp tăng thượng. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp tăng thượng 
này. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 


173 


4. 


Trên đời không giấu được 
Ác nghiệp tự mình làm 
Ngã của ngươi ta biết 

Là thật hay là giả 

Ngươi thật khinh thiện ngã 
Mặt giáp mặt chứng kiến 
Muốn che giấu tự ngã 
Điều ác tự ngã làm 

Chư Thiên và Như Lai 
Thấy rõ ở trong đời 

Sở hành của kẻ ngu 

Làm các hạnh tà vạy 

Vậy vị ngã tăng thượng 
Sở hành phải chánh niệm 
Vị thể giới tăng thượng 
Hãy khôn khéo, Thiên tịnh 
Với vị pháp tăng thượng 
Hãy sống theo tùy pháp 
Đại sĩ không thối thất 
Tỉnh cân theo chân lÿ 
Nhiếp phục được ma quân 
Chiến thắng được tử thần 
Với tỉnh cần tỉnh tấn 

Sanh đã được đoạn tận. 
Bác đạo sĩ như vậy, 

Hiểu thế gian diệu chí 
Đối với tất cả pháp 
Không có gì xúc phạm 


174 Chương LHI — Ba Pháp 


V. Phẩm Nhỏ 


41.- Sự Có Mặt 


- Do sự có mặt của ba pháp, này các Tỷ-kheo, một thiện 
nam tử có lòng tin tạo ra nhiêu phước. Thê nào là ba? 


Do sự có mặt của lòng tin, này các Tỷ-kheo, một thiện 
nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Do sự có mặt của vật 
bồ thí, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra 
nhiều phước. Do sự có mặt của các vị xứng đáng được cúng 
dường, này các Tỷ-kheo, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra 
nhiều phước. 

Do sự có mặt của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một 
thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. 


42.- Sự Kiện 


- Do ba sự kiện, này các Tỷ-kheo, một người được biết 
là có lòng tin. Thê nào là ba? 


Ưa thấy người có giới hạnh, ưa nghe diệu pháp, với tâm 
ly cầu uế của xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với 
bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, săn sàng để được yêu cầu, 
thích phân phát vật bô thí. Do ba sự kiện này, này các Tỷ- 
kheo, một người được biết là có lòng tin. 

Thích thấy người giới hạnh 
Muôn được nghe điệu pháp 
Nhiếp phục uê xan tham 

VỊ ây gọi có tín 

43.- Ba Lợi Ích 

- Thấy rõ ba lợi ích này (lý do, lợi ích) là cần thiết cho 
một người thuyêt pháp cho người khác. Thê nào là ba? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 175 


Ai thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa, và cần phải liễu 
giải pháp. Ai nghe pháp cân phải liễu giải nghĩa và cần phải 
liễu giải pháp. Người thuyết pháp và cả người nghe pháp cân 
phải liễu giải nghĩa, và cần phải liễu giải pháp. Thấy rõ ba lợi 
ích này, này các Tý-kheo, là cần thiết cho một người thuyết 
pháp cho người khác. 


44.- Trường Hợp 


- Có ba trường hợp, này các Tyỷ-kheo, cuộc pháp thoại 
được diễn tiên có lợi ích. Thê nào là ba? 


Ai thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa, và cần phải liễu 
giải pháp. Ai nghe pháp cân phải liễu giải nghĩa, và liễu giải 
pháp. AI thuyết pháp và ai nghe pháp, cả hai cần phải liễu 
giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Có ba trường hợp này, 
này các Tỷ-kheo, là cuộc pháp thoại được diễn tiến có lợi ích. 


45.- Bốn Phận 


- Ba pháp này, này các Tý-kheo, được người Hiền trí 
tuyên bố, được bậc Chân nhân tuyên bó. Thế nào là ba? 


Bồ thí, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên bố, 
được bậc Chân nhân tuyên bố. Xuất gia, này các Tỷ-kheo, 
được người Hiền trí tuyên bố, được bậc Chân nhân tuyên bố. 
Hầu hạ cha mẹ, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí tuyên 
bố, được bậc Chân nhân tuyên bố. Ba pháp này, này các Tỷ- 
kheo, được người Hiền trí tuyên bố, được bậc Chân nhân 
tuyên bố. 

Biết bố thí thiện sĩ 

Bắt hại, chế ngự căn 

Tự điễu, hầu cha mẹ, 

Các vị sống phạm hạnh, 
Bồn phận kẻ thiện khen 
Người Hiên thực hiện chúng 


176 Chương LHI —- Ba Pháp 


Bậc Thánh thấy rõ vậy 
Đạt được đời an lạc. 
46.- Bậc Giới Hạnh 
- Gần làng hay thị trấn nào, này các Tỷ-kheo, các bậc 
xuât gia có giới hạnh trú ở, tại chỗ ây, các người nhờ ba sự 
kiện được gặt nhiêu công đức. Thê nào là ba? Bởi thân, bởi 
lời nói, bởi ý. 
Gần làng hay thị trấn nào, này các Tỷ-kheo, các bậc 
xuất gia có giới hạnh trú ở, tại chỗ ấy, các người nhờ ba sự 
kiện này, được gặt nhiều công đức. 


47.- Hữu Vị 

- Có ba tướng hữu vi này, này các Tỷ-kheo, cho các 
pháp hữu vi. Thê nào là ba? 

Sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày rõ, sự biến 
dị khi đang trú được trình bày rõ. Có ba tướng hữu vi này, 
này các Tỷ-kheo, cho các pháp hữu vI. 

- Có ba tướng vô vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp 
vô vi. Thê nào là ba? 

Sanh không được trình bày rõ, diệt không được trình 
bày rõ, sự biên dị khi đang trú không được trình bày rõ. Có 
ba tướng vô vi này, này các Tỷ-kheo, cho các pháp vô vI. 

48.- Núi 

- Dựa vào vua núi Tuyết Sơn, này các Tỷ-kheo, các cây 
sảlà to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thê nảo là ba? 

Chúng lớn lên về cành, về lá, về toàn bộ lá cây, chúng 
lớn lên về vỏ trong và vỏ ngoải hay mâm non, chúng lớn lên 
vê giác cây và lõi cây. Dựa vào vua núi Tuyêt Sơn, này các 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 177 


Ty-kheo, các cây sảlà to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng 
này. 


Cũng vậy, này các Tyý-kheo, dựa vào thiện nam tử có 
lòng tin, các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng 
trưởng. Thê nảo là ba? 


Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới, tăng 
trưởng về trí tuệ. Dựa vào thiện nam tử có lòng tin, này các 
Ty-kheo, các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng 
trưởng này. 

Như núi đả sừng sững 
Trong rừng sâu rừng rậm 
Các cáy lớn dựa vào 
Lớn lên những thân rừng 
Cũng vậy, thiện nam tử 
Có lòng tín giới đức 
Vợ con và gia quyến 
Dựa vào để lớn mạnh 
Với tùy tùng bà con 
Nhờ cậy để sinh sống 
Thấy vị giới hạnh làm 
Giới, bố thí, thiện hành 
Nếu chúng có mắt sảng 
Chúng làm theo vị ấy 
Ở đây, làm đúng pháp 
Con đường đến cõi lành 
Trong Thiên giới hý lạc 
Ước muốn được hoàn hỷ. 
49.- Nhiệt Tình Tinh Tấn 


- Có ba trường hợp, này các Tỷ-kheo, nhiệt tình cần 
phải làm mạnh. Thê nào là ba? 


178 Chương LHI - Ba Pháp 


Các ác bất thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh 
đừng cho sanh. Các Thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm 
mạnh để cho sanh. Đề chịu đựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói 
đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, 
đoạt mạng sống, cần nhiệt tình làm mạnh. Có ba trường hợp, này 
các Tỷ-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. 


Khi nào Tỷ-kheo, này các Tý-kheo, đối với các pháp ác, 
bất thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh đừng để cho sanh, 
đối với các pháp thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh để cho 
sanh khởi. Để chịu đựng các thân thọ đã sanh, khổ đau, nhói 
đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, 
đoạt mạng sống, nhiệt tình làm mạnh. Tỷ-kheo ấy, này các 
Ty-kheo, được gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm 
để chơn chánh đoạn tận khổ đau. 


50.- Giặc Cướp 


- Do đầy đủ ba điều kiện, này các Tỷ-kheo, một tên 
cướp lớn có thể chặt được khóa cửa, mang đi được đồ ăn 
trộm, làm kẻ cướp trộm một nhà, làm kẻ đứng đường chận 
cướp. Thế nào là ba? 


ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào quanh co 
hiêm trở, dựa vào rừng rậm, dựa vào kẻ có quyên lực. 


Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là tên cướp lớn dựa vào 
quanh co hiểm trở? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn 
dựa vào con sông khó lội qua, hay sự quanh co hiểm trở của 
núi non. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là tên cướp lớn dựa vào 
sự quanh co hiểm trở. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tên cướp lớn dựa vào 
rừng rậm? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào 
rừng rậm cỏ, hay rừng rậm cây, hay khóm rừng, hay đám 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 179 


rừng lớn rậm. Như vậy, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa 
vào rừng rậm. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tên cướp lớn dựa vào kẻ 
có quyền lực? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào 
vua hay các vị đại thần của vua và nghĩ như sau: "Nếu CÓ a1 
kết tội ta, các vua ấy hay các vị đại thần của vua ấy sẽ giải 
thích, cứu thoát ta". Và thực sự là như vậy. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, tên cướp lớn dựa vào kẻ có quyền lực. 


Do đầy đủ ba điều kiện này, này các Tỷ-kheo, một tên 
cướp lớn có thể chặt được khóa cửa, mang đi được đồ ăn 
trộm, làm kẻ cướp trộm một nhà, làm kẻ đứng đường chận 
Cướp. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ác Tỷ-kheo đầy đủ ba 
pháp, tự mình xử sự như một vật mắt gôc, bị thương tích, 
phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều vô phước. 
Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo dựa vào quanh co 
hiểm trở, dựa vào rừng rậm và dựa vào kẻ có quyền lực. 


Và này các Ty-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào sự 
hiểm trở? Ở đây, này các Tỷ-kheo, ác Tý-kheo đầy đủ với 
thân hành quanh co hiểm trở, với ngữ hành quanh co hiểm 
trở, với ý hành quanh co hiểm trở. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là ác Tỷ-kheo dựa vào quanh co hiểm trở. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào 
rừng rậm? Ở đây, này các Tý-kheo, ác Tỷ-kheo có tà kiến, 
đầy đủ những tri kiến đi đến cực đoan. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là các Tỷ-kheo dựa vào rừng rậm. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác Tỷ-kheo dựa vào kẻ 
có quyên? Ở đây, này các Tỷ-kheo, dựa vào các vua hay các 


T180 Chương LHI - Ba Pháp 


đại thần của vua, ác Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Nếu có ai kết tội ta, 
các vua ấy, hay các đại thần của vua ấy sẽ giải thích, cứu 
thoát ta". Và thực sự là như vậy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là ác Tỷ-kheo dựa vào kẻ có quyền lực. 


Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ác Tỷ-kheo tự 
mình xử sự như một vật mât gôc, bị thương tích, phạm tội, bị 
kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiêu điêu vô phước. 


VI. Phẩm Các Bà-La-Môn 


51.- (a) Hai Người 


- Có hai vị Bà-la-amôn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, 
cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuỗi cuộc đời, đã 120 
tuổi, đi đến Thế Tôn, đánh lễ, nói lên những lời chảo đón 
thăm hỏi thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Những Bà-la- 
môn ấy bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la-môn 
già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã 
đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng chúng tôi không 
làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều 
để chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng 
tôi, Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy, 
chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dải. 


- Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yếu, trưởng 
lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối 
cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng các Ông không làm điều lành, 
không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt 
các sợ hãi. Thật vậy, này các Bà-la-môn, thế giới này đã bị 
già, bệnh, chết dắt dẫn. Thế giới đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 l81 


như vậy, này các Bà-la-môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời 
nói, chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, 
phải là chỗ nương tựa, là hang trú ân, là hòn cù lao (hay ngọn 
đèn), là chỗ quy y và là đích xứ nó đến. 

Đời sống bị dắt dẫn 

Mạng sống chẳng là bao 

Bị già kéo dẫn đi 

Không có nơi nương tựa 

Hãy luôn luôn quản tưởng 

Sợ hãi tử vong này 

Hãy làm các công đức 

Đưa đến chơn an lạc. 

Ở đây chế ngự thân, 

Chế ngự lời và ở, 

Kẻ ấy dầu có chết, 

Cũng được hưởng an lạc, 

Vì khi còn đang sống 

Đã làm các công đức. 

52.- (b) Hai Người 


Rồi Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời 
đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, đi 
đến Thế Tôn, đảnh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi 
thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Rồi Bà-la-môn ấy bạch 
Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la-môn 
già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã 
đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng chúng tôi không 
làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều 
để chấm dứt các sợ hãi. Tôn giả Gotama hãy răn dạy chúng 
ôi, Tôn giả Gotama hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy, 
chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


T182 Chương LHI — Ba Pháp 


- Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yếu, trưởng 
lão, tuổi lớn, cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối 
cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng các Ông không làm điều lành, 
không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt 
các sợ hãi. Thật vậy, này các Bà-la-môn, thế giới này đã bị 
già, bệnh, chết dắt dẫn. Thế giới đã bị già, bệnh, chết dắt dẫn 
như vậy, này các Bà-la-môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời 
nói, chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi chết, 
phải là chỗ nương tựa, là hang trú ân, là hòn cù lao (hay ngọn 
đèn), là chỗ quy y và là đích xứ nó đến. 


Trong ngôi nhà bị cháy, 
Đồ đạc được đem ra, 
Đồ ấy lợi cho nó, 
Không phải đô bị cháy, 
Cũng vậy đời bị chảy, 
Do già chết thiêu đối, 
Nhờ bố thí tự cứu 
Khéo cứu, đô bố thí. 
Ở đây, chế ngự thân, 
Chế ngự lời và ÿ, 
Kẻ ấy dâu có chết, 
Cũng được hưởng an lạc, 
Vì khi còn đang sống 
Đã làm các công đức. 
53.- Vị Bà-La-Môn 
Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn ẫy bạch 
Thế Tôn: 
- Pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, được 
nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 183 


pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 
hiểu? 

- BỊ tham ái làm say đắm, này Bả-la-môn, bị chinh 
phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, Suy 
nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm 
khổ tâm ưu. Tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự 
hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, 
không cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, 
pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 
hiểu. 

Bị sân làm uế nhiễm, này Bả-la-môn, bị chính phục, 
tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều 
hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khô tâm ưu. 
Sân được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ 
đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm 
khổ tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


BỊ sĩ làm cho mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều 
hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. 
S¡ được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến 
hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khô 
tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng những gì bị quăng 
ngã xuông, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho 


184 Chương LHI — Ba Pháp 


người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con 
nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


ã4.- Bà-La-Môn Cư Sĩ 


Rồi một Bà-la-môn du sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn du sĩ 
bạch Thế Tôn: 


- Pháp là thiết thực hiện tại, thưa Tôn giả Gotama, được 
nói đến như vậy. Cho đến như thế nảo, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 
hiểu? 

- BỊ tham ái làm say đắm, này Bả-la-môn, bị chính 
phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, Suy 
nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm 
khổ tâm ưu. Tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự 
hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, 
không cảm thọ tâm khổ tâm ưu. 


BỊ tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, vị ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về 
lời nói, làm ác hạnh về ý. Tham ái được đoạn trừ, vị ấy 
không làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh về lời nói, 
không làm ác hạnh về ý. 

BỊ tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, vị ấy không như thật rõ biết lợi ích của 
mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, không như 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 185 


thật rõ biết lợi ích của cả hai. Tham ái được đoạn trừ, vị ấy 
như thật rõ biệt lợi ích của mình, như thật rõ biệt lợi ích của 
người, như thật rõ biệt lợi ích của cả hai 


Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đên đê mà thây, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiệu. 


Bị sân làm uế nhiễm, này Bả-la-môn, bị chính phục, 
tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều 
hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khô tâm ưu. 
Sân được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ 
đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm 
khổ tâm ưu. 


Bị sân làm uế nhiễm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, vị ấy làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về 
lời nói, làm ác hạnh về ý. Sân được đoạn trừ, vị ấy không 
làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh về lời nói , không 
làm ác hạnh về ý. 


Bị sân làm uế nhiễm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, vị ấy không như thật rõ biết lợi ích của 
mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, không như 
thật rõ biết lợi ích của cả hai. Sân được đoạn trừ, vị ấy như 
thật rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của 
người, như thật rõ biết lợi ích của cả hai 


Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đên đê mà thây, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiêu. 


BỊ si làm mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị 
xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại 
người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Sân 
được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến 


186 Chương LHI - Ba Pháp 


hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ 
tâm ưu. 


BỊ sĩ làm cho mê mờ, này Bà-lamôn, bị chính 
phục,tâm bị xâm chiếm, nên làm ác hạnh về thân, làm ác 
hạnh về lời nói, làm ác hạnh về ý. Si được đoạn trừ, thời 
không làm ác hạnh về thân, không làm ác hạnh về lời nói, 
không làm ác hạnh về ý. 


BỊ sĩ làm cho mê mờ, này Bà-la-môn, bị chính phục, 
tâm bị xâm chiếm, nên không như thật rõ biết lợi ích của 
mình, không như thật rõ biết lợi ích của người, không như 
thật rõ biết lợi ích của cả hai. Sỉ được đoạn trừ, thời như thật 
rõ biết lợi ích của mình, như thật rõ biết lợi ích của nØƯỜiI, 
như thật rõ biết lợi ích của cả hai. 


Như vậy, này Bà-la-môn, pháp là thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


55.- Niết-bàn 


Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Jànussoni bạch Thế Tôn: 


- Thiết thực hiện tại là Niết bàn, thưa Tôn giả Gotama, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả 
Gotama, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí 
tự mình giác hiểu? 

- BỊ tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chinh 
phục, tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, Suy 
nghĩ điều hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 187 


khổ tâm ưu. Tham ái được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự 
hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, 
không cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, 
Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 
hiểu. 

Bị sân làm uế nhiễm, này Bà-la-môn, bị chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều 
hại người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khô tâm ưu. 
Sân được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ 
đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm 
khổ tâm ưu. Như vậy, này Bả-la-môn, Niết bàn là thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiễu. 


BỊ sĩ làm mê mờ, này Bà-la-môn, bị chinh phục, tâm bị 
xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều hại 
người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Sỉ 
được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến 
hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ 
tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Khi vị Ấy, này Bà-la-môn, cảm thọ tham ái được đoạn 
tận, không có dư tàn, cảm thọ sân được đoạn tận, không có 
dư tàn, cảm thọ sĩ được đoạn tận, không có dư tàn. Như vậy, 
này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng những gì bị quăng 
ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho 


188 Chương LHI — Ba Pháp 


người bị lạc hướng, hay cằm đèn sáng vào bóng tối để những 
ai có mắt có thê thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện thuyêt giảng. Con 
nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

56.- Người Giàu Có 

Rồi một Bà-la-môn giàu có lớn đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đánh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu 


rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn 
giàu có lớn bạch Thế Tôn: 


- Con có nghe, thưa Tôn giả Gotama, các Bả-la-môn 
thuở xưa, các trưởng lão lớn tuôi, bậc thầy của các bậc Thầy 
nói rằng: "Thuở xưa, thế giới này quá sung mãn, với người, - 
người ta nghĩ như một vực sâu không có sóng, các làng, các 
thị trấn, các kinh thành quá gần để một con gà trống có thể 
bước từ chỗ này qua chỗ kia." 


Do nhân gì, thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì, ngày 
nay loài người lại bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, 
các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành 
không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải 
thành phó, các quốc độ trở thành không phải quốc độ? 


- Ngày nay, này Bà-la-môn, loài người bị tham ái phi 
pháp làm cho say đắm, và bị ác tham chinh phục, bị tà kiến 
chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị ác 
tham chinh phục, vì bị tà kiến chỉ phối, chúng cầm gươm sắc 
bén sát hại lẫn nhau. Do vậy, nhiều người mạng chung. Đây 
là nhân, này Bà-la-môn, đây là duyên, ngày nay loài người bị 
tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành 
không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 189 


các thành phô trở thành không phải thành phố, các quốc độ 
trở thành không quôc độ. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, ngày nay, các loài người bị 
tham ái phi pháp làm cho say đắm, và bị ác tham chinh phục, 
bị các tà kiến chỉ phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say 
đăm, vì bị ác tham chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, trời 
không mưa xuống đều đặn. Vì vậy, bữa ăn khó tìm, mùa 
màng hư mất, trăng xóa với côn trùng, chỉ còn lại cọng dẹp. 
Do vậy, nhiều người mạng chung. Đây là nhân, này Bà-la- 
môn, đây là duyên, vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị 
giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành không phải 
làng, các thị trấn trở thành không phải thị trần, các thành phố 
trở thành không phải thành phố, các quốc độ trở thành không 
phải quốc độ. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, ngày nay, các loài người bị 
tham ái phi pháp làm cho say đắm, và bị ác tham chinh phục, 
bị các tà kiến chỉ phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say 
đắm, vì bị ác tham chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, các loài 
Yakkha (Dạ-xoa) thả ra các loài phi nhân dữ tợn. Vì vậy, 
nhiều người mạng chung. Đây là nhân, này Bả-la-môn, đây 
là duyên, ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông 
rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn 
trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không 
phải thành phố, các quốc độ trở thành không phải quốc độ. 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vị diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng những gì bị quăng 
ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho 
người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con 
nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. 


190 Chương LHI - Ba Pháp 


Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


5Š7.- Vacchagotta 


Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Vacchagotta 
thưa với Thế Tôn: 


- Tôi có được nghe, thưa Tôn giả Gotama, người ta loan 
truyền rằng Sa-môn Gotama nói như sau: "Cần phải bố thí 
cho Ta, không cần bố thí cho người khác. Cần phải bố thí 
cho đệ tử của Ta, không cần phải bố thí cho đệ tử những 
người khác. Bồ thí cho Ta có quả lớn, bố thí cho những 
người khác không có quả lớn. Bồ thí cho các đệ tử của ta có 
quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người khác không có quả 
lớn!". Thưa Tôn giả Gotama, những ai nói rằng Sa-môn nói 
như sau: "Cần phải bố thí cho Ta, không cần bố thí cho 
người khác. Cần phải bố thí cho đệ tử của Ta, không cần phải 
bồ thí cho đệ tử những người khác. Bồ thí cho Ta có quả lớn, 
bố thí cho những người khác không có quả lớn. Bồ thí cho 
các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người 
khác không có quả lớn!", những người nói như vậy, có phải 
nói đúng lời nói của Tôn giả Gotama, không có xuyên tạc 
Tôn giả Gotama với điều không thật? Có phải họ nói như vậy 
là đúng pháp và thuận pháp, và những ai là người đúng pháp, 
nói lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích? 
Họ không muốn xuyên tạc Tôn giả Gotama? 


- Này Vaccha, những ai nói rằng Sa-môn Gotama nói 
như sau: "Cần phải bố thí cho Ta, không cần bố thí cho 
người khác. Cần phải bố thí cho đệ tử của Ta, không cần phải 
bồ thí cho đệ tử những người khác. Bồ thí cho Ta có quả lớn, 
bố thí cho những người khác không có quả lớn. Bồ thí cho 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 191 


các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người 
khác không có quả lớn!", những người ấy không nói đúng 
với lời nói của ta, họ đã xuyên tạc ta với điều không thật, họ 
đã nói láo. Này Vaccha, ai ngăn chận người khác bố thí, 
người ấy tạo ra ba chướng ngại pháp và đánh cắp mắt ba vật. 
Thế nào là ba? 


Người ấy làm chướng ngại người cho không được công 
đức, người ây ngăn chặn người nhận không được bố thí, và 
tự ngã người ấy trước đã mất gốc, lại càng bị thương tổn hơn. 
Này Vaccha, ai ngăn chặn người cho không bố thí người 
khác, tạo ra ba chướng ngại như vậy, và đánh cắp mất ba vật. 
Này Vaccha, ta nói như sau: "Những ai đồ đồ phế thải trên 
mâm bàn, hay đồ rửa chén bát vào hố phân hay hồ rác rưởi 
với ý nghĩ để các loài hữu tình trong ấy nhờ đấy được ăn để 
sống". Do nhân duyên ấy, này Vaccha, ta nói có đem lại 
công đức, còn nói gì đối với loài người. 

Lại nữa, này Vaccha, Ta tuyên bố rằng, cho người có 
giới hạnh được quả lớn, cho người ác giới không phải như 
vậy. Người có giới hạnh là người đã đoạn tận năm pháp và 
đã đầy đủ năm pháp. 

Thế nào là năm pháp đã được đoạn tận? Dục tham đã 
được đoạn tận, sân đã được đoạn tận, hôn trầm thùy miên đã 
được đoạn tận, trạo hối đã được đoạn tận, nghi đã được đoạn 
tận, năm pháp này đã được đoạn tận. 


Năm pháp nào đã được đầy đủ? 


Đầy đủ vô học giới uấn, đầy đủ vô học định un, đầy đủ 
vô học tuệ uẫn, đầy. đủ vô học giải thoát uẩn, đầy đủ vô học 
giải thoát tri kiến uân. VỊ ấy được đầy đủ năm pháp này. Ở 
đây, Ta tuyên bồ rằng, bố thí cho người đoạn tận năm pháp, 
đầy đủ năm pháp có quả lớn. 


192 Chương LHI —- Ba Pháp 


Như trong một đàn bò, 

Có con đen, trắng, đỏ 
Màu hung hay có đốm, 

Có con màu bồ câu 

Dâu con bò màu ØÌ 

Kiếm được con bỏ thuần, 
Con vát kéo sức mạnh, 
Đẹp, lanh và hăng hải, 
Mặc kệ nó màu gì, 

Liên mắc vào gánh nặng, 
Cũng vậy, giữa loài người, 
Dầu có sinh chỗ nào, 
Hoàng lộc, Bà-la-môn 
Thương gia hay nô Độc, 
Kẻ không có giai cấp, 
Hay hạ cấp đồ phân, 
Giữa những người như vậy. 
Ai điều phục thuần thục, 
Ngay thẳng, đủ giới đức 
Nói thực, biết tàm quỷ, 
Sanh tử đã đoạn tán, 
Phạm hạnh được vẹn toàn 
Gánh nặng đã hạ xuống, 
Không còn bị trói buộc, 
Việc cần làm đã làm, 
Không còn bị lậu hoặc, 
Đã đến bờ bên kia, 
Không chấp pháp tịch tịnh, 
Phước điển ấy vô cấu. 
Quả lớn đáng cúng dường; 
Như kẻ ngu không biết, 
Thiếu trí, ít nghe nhiễu, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 193 


Chỉ bồ thí bên ngoài, 
Không đến gân kẻ thiện, 
Những ai gần kẻ thiện, 

Có tuệ, tôn bực hiển 

Họ tin bậc Thiện Thệ, 

An trú tận gốc rễ. 

Sanh Thiên hay ở đáy: 
Được sanh gia đình tốt 
Bậc trí tuần tự tiến 

Chứng được cảnh Niết-bàn. 


58.- Tikanna 
1-6 


Rồi Bà-la-môn Tikanna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Tikamna, trước mặt Thế Tôn, tán thán các bậc Bả-la-môn có 
đầy đủ ba minh. 


- Phải, này Bà-la-môn, họ là các bậc có ba minh. Phải, 
các Bà-la-môn có ba minh. Cho đên như thê nào, này Bảà-la- 
môn, các Bà-la-môn diễn tả ba minh của các Bà-la-môn? 


- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, vị Bả-la-môn thiện sanh 
cả từ mẫu và phụ hệ, huyệt thống thanh tịnh cho đến bảy đời 
tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào 
về vấn đề huyết thống thọ sanh, nhà phúng tụng, nhà trì chú, 
thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghĩ, ngữ nguyên, 
chú giải và các cô truyện là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và 
văn phạm, biện tài vê thuận thế (tự nhiên học) và tướng của 
các vị đại nhân. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các vị Bà-la- 
môn diễn tả ba minh các vị Bà-la-môn. 


194 Chương LHI - Ba Pháp 


- Thật là khác, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn tả 
ba minh của các Bả-la-môn. Thật là khác ba minh trong luật 
của bậc thánh. 


- Như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh trong 
giới luật của bậc thánh? Lành thay, nếu Tôn giả Gotama 
thuyết pháp cho chúng tôi về ba minh trong Luật của bậc 
Thánh. 


- Vậy Bà-la-môn hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. 
- Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-la-môn Tikana vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 


- Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp ác, 
bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm 
và tỨ, VỊ ẫy chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. 
Ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị ẫy chứng đạt và an trú 
Thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, vị 
ây chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khô, không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. 


3- Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. 
VỊ â ây nhớ đến các đời sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời. Nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, 
ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 195 


này, khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta 
có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi 
chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây." 


Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng 
với các nét đại cương và các nét chỉ tiết. Đây là minh thứ 
nhất đã đạt được, vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh 
sáng sanh, đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tính 
can. 


4.-Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về 
sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, 
chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của 
họ.Các chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, ngữ, ý, 
phi báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng 
sanh này làm những thiện hạnh về thân, ngữ, ý, không phi 
báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên các cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. 

Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, thấy sự sống 
chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xâu, người may mắn, 
kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Đây là minh thứ hai 
đã đạt được, vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng 
sanh, đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


196 Chương LHI - Ba Pháp 


5.-Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. VỊ ấy 
biết như thật: "Đây là khổ", biết như thật: "Đây là nguyên 
nhân của khổ", biết như thật: "Đây là khổ diệt", biết như thật: 
"Đây là con đường đưa đến khô diệt". Biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân các lậu 
hoặc", biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, biết 
như thật: "Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc". 


Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị 
ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh 
lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu 
biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời 
sống nào khác nữa". Đây là minh thứ ba đã đạt được, vô 
minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, đối với vị 
an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

6.- Giới hạnh không cao thấp 

Khôn khéo và thiên tịnh, 
Với tâm được chỉnh phục, 
Nhứt tám, khéo định tĩnh, 
Bác trí đoạn mê ám, 

Ba mình, diệt tử thân, 

Vị ấy được tôn xưng, 

Đại hạnh cho Trời Người, 
Bậc "Đoạn tận tất cả", 
Đây đủ cả ba mình 

An trú không mê vọng, 
Đức Phát, bác Giác Ngộ, 
Bậc chứng thân tôi hậu, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 197 


Chúng lễ Gotama. 

Ai biết được đời trước, 

Thấy Thiên giới, đọa giới, 
Vị ấy là đạo sĩ, 

Đoạn sanh, đạt thắng trí 

VỊ Bà-la-môn nào, 

Chứng được ba mình này, 
Ta gọi là ba mình 

Không như thường được gọi. 


Như vậy, này Bảà-la-môn, là ba minh trong Luật của bậc 
Thánh. 


- Thật khác, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh của các 
Bà-la-môn! Thật khác là ba minh trong Luật của bậc Thánh! 
Và thưa Tôn giả Gotama, người có được ba minh của các 
Bà-lamôn không sánh băng một phân mười sắáu của vị 
chứng ba minh trong Luật của bậc Thánh. 

59. - Jànussoni 

1-4 

Rồi có Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đánh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu 


rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn 
Jànussoni bạch Thế Tôn: 


- Ai làm lễ tế đàn, thưa Tôn giả Gotama, hay ai làm lễ 
cúng linh, hay ai có bô thí, cân phải bô thí các vật ây cho các 
vị Bà-la-môn có ba minh. 

Cho đến như thế nào, này Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn 
diễn tả một Bà-la-môn có ba minh? 

Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, vị Bà-la-môn thiện sanh 
cả từ mâu hệ và phụ hệ, huyệt thông thanh tịnh cho đên bảy 


198 Chương LHI — Ba Pháp 


đời tô phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị môt dèm pha 
nảo về vấn đề huyết thống thọ sanh, nhà phúng tụng, nhà trì 
chú, thông hiểu ba tập Vệ đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ 
nguyên, chú giải, và các cổ truyện là thứ năm, thông hiểu 
ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế (tự nhiên học) 
và tướng của vị Đại nhân. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, 
các Bà-la-môn diễn tả ba minh của các Bà-la-môn. 


- Thật là khác, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn tả 
ba minh của các Bà-la-môn. Thật là khác, ba minh trong Luật 
của bậc Thánh. 


- Như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh trong 
giới Luật của bậc Thánh? Lành thay, nếu Tôn giả Gotama 
thuyết giảng cho chúng tôi về ba minh trong giới Luật của 
bậc Thánh. 


- Vậy Bà-la-môn hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng. 
- Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-la-môn ]ànussoni vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói 
như sau: 


2- Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp 
ác, bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Làm cho tịnh chỉ 
tầm và tứ, vị ẫy chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh, nhất 
tâm. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị ẫy chứng đạt và 
an trú Thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, vị ấy chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 199 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản 
như vậy, vị ẫy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. VỊ ẫy 
nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, 
bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời. Nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, 
ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta 
có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây." Như vậy, vị ấy 
nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương 
và các nét chỉ tiết. Đây là minh thứ nhất đã đạt được, vô 
minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, đối với vị 
an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

3- Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về 
sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, 
chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của 
họ.Các chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, ngữ, ý, 
phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng 
sanh này làm những thiện hạnh về thân, ngữ, ý, không phỉ 
báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 


200 Chương LHI — Ba Pháp 


chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên các cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. 

Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, thấy sự sống 
chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xâu, người may mắn, 
kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Đây là minh thứ hai 
đã đạt được, vô minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng 
sanh, đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


4.- Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy 
biết như thật: "Đây là khổ", biết như thật: "Đây là nguyên 
nhân của khổ", biết như thật: "Đây là khổ diệt", biết như thật: 
"Đây là con đường đưa đến khô diệt". Biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân các lậu 
hoặc", biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc", biết 
như thật: "Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc". 


Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị 
ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh 
lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu 
biết: "Ta đã giải thoát". VỊ ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời 
sống nào khác nữa". Đây là minh thứ ba đã đạt được, vô 
minh diệt, minh khởi, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, đối với vị 
an trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

Ai đây đủ giới hạnh 

Tỉnh cần và định tĩnh 
Với tâm được chinh phục 
Nhứt tạm khéo định tĩnh 
Ai biết được đời trước 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 201 


Thấy Thiên giới đọa xứ 

Vị ấy là đạo sĩ 

Đoạn sanh, đạt thắng trí 

VỊ Bà-la-môn nào, 

Chứng được ba mình này, 
Ta gọi là ba minh 

Không như thường được gọi. 


Như vậy, này Bà-la-môn, là ba minh trong Luật của bậc 
Thánh. 


- Thật thế, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh của các 
Bà-la-môn! Thật khác, là ba minh trong Luật của bậc Thánh! 
Và thưa Tôn giả Gotama, người có được ba minh của các 
Bà-la-môn không sánh bằng một phần mười sáu của vị 
chứng ba minh trong Luật của bậc Thánh! 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng những gì bị quăng 
ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho 
người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con 
nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


60.- Sangàrava 
1-7 


- Rôi có Bà-la-môn Sangàrava đi đên Thê Tôn, sau khi 
đên, đảnh lê, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu 


202 Chương LHI - Ba Pháp 


rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn 
Sangàrava bạch Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi làm lễ tế đàn và 
khuyên các người khác làm lễ tế đàn. Ở đây, thưa Tôn giả 
Gotama, ai làm lễ tế đàn và ai khuyên các người khác làm lễ 
tế đàn, tất cả đều thực hành con đường đưa đến công đức cho 
nhiều người, tức là kết quả của tế đàn. Thưa Tôn giả Gotama, 
ai xuất gia, từ bỏ gia tộc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
chỉ nhiếp phục một tự ngã của mình, chỉ an tịnh một tự ngã 
của mình, chỉ làm cho một tự ngã chứng được Niết-bàn. Như 
vậy, người ấy thực hành con đường đưa đến công đức chỉ có 
một mình, tức là kết quả của sự xuất gia. 


- Vậy này Bà-la-môn, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Ông kham 
nhẫn như thế nào, hãy như vậy trả lời. Ông nghĩ như thế nảo, 
này Bà-la-môn, ở đây, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiên Tuệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Vị ấy nói như sau: "Đây là con đường, đây là 
đạo lộ, nhờ thực hành con đường này, Ta đã thể nhập vô 
thượng Phạm hạnh, tự mình với thắng trí, chứng đạt, an trú 
và tuyên thuyết. Các người hãy đến! Hãy như vậy thực hành! 
Các người sẽ thể nhập vô thượng Phạm hạnh, tự mình với 
thắng trí, chứng đạt và an trú". Như vậy, vị Đạo sư này 
thuyết pháp, và các người khác như thật hành trì. Số người 
như vậy là hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn. Ông nghĩ 
thế nào, này Bà-la-môn, sự việc là như vậy, thời con đường 
đưa đến công đức này ảnh hưởng chỉ đến một người hay ảnh 
hưởng đến nhiều người, tức là kết quả của sự xuất gia? 

- Sự việc này là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, con 


đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng đến nhiều người, 
tức là kết quả của sự xuất gia. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 203 


Được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà-la- 
môn Sangàrava: 


- Trong hai con đường, này Bả-la-môn, con đường nào, 
Ong có thê kham nhân là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết 
quả lớn hơn và lợi ích hơn? 


Được nói như vậy, Bả-la-môn Sangàrava nói với Tôn 
giả Ananda: 


- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đối 
với tôi là đáng kính lê và đáng tán thán. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ananda nói với Bả-la-môn 
Sangàrava: 


- Này Bà-la-môn, Ta không hỏi Ông như vậy: "Những 
ai là đáng đảnh lễ, hay những ai là đáng tán thán?" Này Bà- 
la-môn, như thế này Ta hỏi Ông: "Này Bà-la-môn, trong hai 
con đường này, con đường nào Ông có thể kham nhẫn là 
giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết quả lớn hơn, lợi ích lớn 
hơn?" 


Lân thứ hai, Bà-lamôn Sangàrava nói với Tôn giả 
Ananda: 


- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đối 
với tôi là đáng đảnh lễ và đáng tán thán. 

Lần thứ ba, Tôn giả Ananda nói với Bả-la-môn 
Sangàrava: 


- Này Bà-la-môn, Ta không hỏi Ông như vậy: "Những ai 
là đáng kính lễ, hay những ai là đáng tán thán? "Này Bà-la-môn, 
như thế này Ta hỏi Ông: "Này Bà-la-môn, trong hai con đường 
này, con đường nào Ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít 
khó chịu hơn, kết quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn?" 


204 Chương LHI - Ba Pháp 


Lân thứ ba, Bà-lamôn Sangàrava nói với Tôn giả 
Ananda: 


- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ananda, cả hai đối 
với tôi là đáng kính lê và đáng tán thán. 

3. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Cho đến lần thứ ba, 
Bà-la-môn Sangàrava, được hỏi một câu đúng pháp lại tránh 
né, không trả lời. Vậy Ta hãy giải tỏa việc này”. 

Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Sangàrava: 


- Này Bà-la-môn, câu chuyện gì đã khởi lên hôm nay 
trong cung điện Nhà Vua, khi hội chúng nhà vua ngôi tụ họp 
lại? 


- Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay, trong cung điện nhà 
vua, câu chuyện như sau đã khởi lên, khi hội chúng nhà vua 
ngồi tụ họp lại: "Thuở xưa, các Tỷ-kheo ít hơn, nhưng nhiều 
hơn là các pháp thượng nhân, các thần thông thần biến được 
thị hiện. Ngày nay, các Tỷ-kheo nhiều hơn, nhưng ít hơn là 
các pháp thượng nhân, các thần thông thần biến được thị 
hiện." Thưa Tôn giả Gotama, đấy là câu chuyện đã khởi lên 
hôm nay trong cung điện nhà vua, khi hội chúng nhà vua 
ngồi tụ họp lại. 


4. - Này Bà-la-môn, có ba loại thần thông. Thế nảo là 
ba? Thân thông biên hóa, thân thông ký thuyết, thân thông 
giáo hóa, và Bà-la-môn, thê nào là thân thông biên hóa? 


Ở đây, này Bả-la-môn, có người chứng được các loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra 
một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách qua tường, 
qua núi như đi ngang qua hư không, độn thổ, trồi lên ngang 
qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước, không nứt rẽ ra 
như trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 205 


chim, với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những 
vật có đại oai lực, đại oai thân như vậy, có thê tự thân bay 
đên cõi Phạm Thiên. 
5. Và này Bà-la-môn, thế nào là thần thông ký thuyết? 
Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên nhờ tướng: 
"Như vây là ý của Ông, như thế này là ý của Ông, như thế 


này là tà tâm của Ông". Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ 
là như vậy, không có gì khác. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên không nhờ 
tướng, nhưng nghe tiếng của loài người hay của phi nhân, 
hay của Chư Thiên, liền nói lên: "Như vây là ý của Ông, như 
thế này là ý của Ông, như thế này là tà tâm của Ông". Nếu vị 
ấy nói lên nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên không nhờ 
tướng, cũng không nhờ nghe tiếng của loài người hay của phi 
nhân, hay của Chư Thiên, nhưng sau khi nghe được tiếng 
trình bày rõ ràng và có suy tư; sau khi suy tầm và suy tư liền 
nói lên: "Như vây là ý của Ông, như thế này là ý của Ông, 
như thế này là tâm của Ông". Nếu vị ấy nói lên có nhiều, 
cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người không nói lên nhờ 
tướng, không nói lên nhờ nghe tiếng của loài người hay của 
phi nhân, hay của Chư Thiên, không nói lên sau khi nghe 
được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư, sau khi suy tầm và 
suy tư. Những thành tựu định không tầm không tứ, với tâm 
của mình biết rõ tâm của người khác tùy theo hành ý của vị 
Tôn giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức 
suy tìm đến chỗ ấy. Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là 
như vậy, không có gì khác. Này Bà-la-môn, đây gọi là thần 
thông ký thuyết. 


206 Chương LHI - Ba Pháp 


6. Và như thế nào, này Bà-la-môn, là thần thông giáo 
hóa? 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người giáo giới như sau: 
"Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy! Hãy tác ý 
như thế này, chớ tác ý như vậy! Hãy từ bỏ cái này! Hãy đạt 
đến cái này và an trú!". Này Bà-la-môn, đây gọi là thần 
thông giáo hóa. Này Bà-la-môn, có ba loại thần thông này. 


Trong ba loại thần thông này, Ông có thể chấp nhận 
loại thân thông nào là hy hữu hơn, thù diệu hơn? 


- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, loại thần thông này: Ở 
đây có người chứng được các loại thần thông, một thân hiện 
ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến 
hình, đi ngang qua vách qua tường, qua núi như đi ngang qua 
hư không, độn thỏ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong 
nước, đi trên nước, không nứt rẽ ra như trên đất liền, ngồi 
kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay, chạm 
và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oal lực, đại oa1 
thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Loại 
thần thông này, thưa Tôn giả Gotama, ai làm loại thần thông 
ấy, người ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai làm thần thông ây, tự 
mình có được thần thông ấy. Loại thần thông này, đối với tôi, 
được xem tánh chất như là huyễn hóa. 


Còn loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama: Ở đây 
có người nói lên nhờ tướng: "Như vầy là ý ý của Ông, như thế 
này là ý của Ông, như thế này là tâm của Ông". Nếu vị ấy nói 
lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Có 
người nói lên không nhờ tướng, nhưng nghe tiếng của loài 
người hay của phi nhân, hay của Chư Thiên, liền nói lên: 
"Như vây là ý của Ông, như thế này là ý của Ông, như thế 
này là tâm của Ông". Nếu vị ấy nói lên nhiều, cũng chỉ là 
như vậy, không có gì khác. Có người nói lên không nhờ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 207 


tướng, cũng không nhờ nghe tiếng của loài người hay của phi 
nhân, hay của Chư Thiên, nhưng sau khi nghe được tiếng 
trình bày rõ ràng và có suy tư; sau khi suy tầm và suy tư liền 
nói lên: "Như vây là ý của Ông, như thế này là ý của Ông, 
như thế này là tâm của Ông". Nếu vị ấy nói lên có nhiều, 
cũng chỉ là như vậy, không có gì khác. Có người không nói 
lên nhờ tướng, không nói lên nhờ nghe tiếng của loài người 
hay của phi nhân, hay của Chư Thiên, không nói lên sau khi 
nghe được tiếng trình bảy rõ ràng và có suy tư, sau khi suy 
tầm và suy tư. Những thành tựu định không tầm không tứ, 
với tâm của mình biết rõ tâm của người khác tùy theo hành ý 
của vị Tôn giả này hướng đến chỗ nảo, thời tâm của vị này 
lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng 
chỉ là như vậy, không có gì khác. Loại thần thông này, thưa 
Tôn giả Gotama, ai làm loại thần thông â ấy, người ấy tự kinh 
nghiệm lấy. Ai làm thần thông ây, tự mình có được thần 
thông ây. Loại thần thông này, đối với tôi, được xem tánh 
chất như là huyễn hóa. 


Còn loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama: Ở đây 
có người giáo giới như sau: "Hãy suy nghĩ như thế này, chớ 
suy nghĩ như vậy! Hãy tác ý như thế này, chớ tác ý như vậy! 
Hãy từ bỏ cái này! Hãy đạt đến cái này và an trú". Loại thần 
thông này, thưa Tôn giả Gotama, tôi có thê chấp nhận là hy 
hữu hơn và thù diệu hơn trong ba loại thần thông. 


Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotamal Thật là hy hữu, 
thưa Tôn giả Gotama! Vấn đề này được Tôn giả Gotama 
khéo nói như vậy, Chúng tôi thọ trì rằng Tôn giả Gotama có 
thành tựu cả ba loại thần thông này. Thật vậy, Tôn giả 
Gotama có thể chứng được nhiều loại thần thông ... Thật vậy, 
Tôn giả Gotama thành tựu được định không tầm không tứ, 
với tâm của mình rõ biết tâm của người khác, tùy theo ý 


208 Chương LHI - Ba Pháp 


hành của vị Tôn giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị 
này lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Thật vậy, Tôn giả Gotama 
giáo giới như sau: "Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ 
như vậy! Hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy! Hãy từ bỏ 
cái này, hãy đạt đến cái này và an trú!". 


7. -Thật vậy, này Bả-la-môn, lời nói của Ông trước như 
là chống ta, sau xích lại gần ta. Và Ta sẽ trả lời cho Ông. Này 
Bà-la-môn, Ta chứng được nhiều loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, ... Này Bà-la-môn, ta thành tựu được định 
không tầm không tứ, với tâm của mình rõ biết tâm của người 
khác, tùy theo ý hành của Ta hướng đến chỗ nào, thời tâm 
của Ta lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Này Bà-la-môn, Ta có thê 
giáo giới như sau: "Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ 
như vậy. Hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy! Hãy từ bỏ 
cái này, hãy đạt được cái này và an trú!". 


- Thưa Tôn giả Gotama, có một Ty-kheo nào khác, 
cũng thành tựu được ba loại thân thông này, ngoải Tôn giả 
Gotama? 


- Này Bà-la-môn, không phải chỉ có một trăm, hai trăm, 
ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn nữa các Tỷ- 
kheo thành tựu được ba loại thần thông này. 


- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, nay các Tỳ kheo ấy hiện 
ở đâu? 
- Này Bà-la-môn, trong chúng Tỷ-kheo nảy. 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama!l Như người dựng đứng những gì bị quăng 
ngã xuông, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho 
người bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 209 


nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


VII. Phẩm Lớn 


61.- Sở y xứ. 


1.- Này các Tý-kheo, có ba y xứ này của ngoại đạo, dầu 
có bị các bậc Hiền giả cật vấn, nạn vân lý do, thảo luận, vẫn 
kiên trì trong quan điểm truyền thống về vô vi (không hành 
động). Thế nào là ba? 


Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn thuyết 
như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì về con 
người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả 
đều do nhân nghiệp quá khứ". Này các Tỷ-kheo, có một SỐ 
Sa-môn, Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 
“Phàm có cảm giác gì vê con người này lãnh thọ lạc, khô kc/ 
không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra". 
Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, hay Bà-la-môn, thuyết 
pháp như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì về 
con người này lãnh thọ lạc, khô hay không khổ, không lạc, 
tất cả đều do không nhân, không duyên". 

2.- Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà- 
la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm 
giác gì vê con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, 
không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ". Đối với các 
vị ấy, Ta đến và nói: "Chư Tôn giả, có thật chăng, Chư Tôn 
giả có thuyết như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác 
gì về con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không 
lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ?"". 


210 Chương LHI - Ba Pháp 


Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: “Thưa phải, có như vậy". 


Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn giả, 
do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người sát sanh; do nhân 
nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người lẫy của không cho; do 
nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người không Phạm hạnh; 
do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người nói láo; do nhân 
nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người nói hai lưỡi; do nhân 
nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người ác khâu; do nhân nghiệp 
quá khứ, sẽ trở thành người nói lời phù phiếm; do nhân 
nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tham lam; do nhân 
nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tâm sân; do nhân nghiệp 
quá khứ, sẽ trở thành người theo tà kiến". Nhưng này các Tỷ- 
kheo, với những ai trở lại dựa vào nghiệp quá khứ là do kiên 
thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, không có 
tinh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây là việc 
không nên làm". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay 
không cần phải làm không được tìm thấy là chân thực, là 
đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể áp dụng đúng 
pháp cho các Ông được, vì các Ông sống thất niệm và với 
các căn không hộ trì. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng 
pháp thứ nhất của ta đối với các vị Sa-môn, Bả-la-môn có 
thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 

3.- Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà- 
la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm 
giác gì về con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khô, 
không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra". Đối với 
các vị ấy, Ta đến và nói: "Chư Tôn giả, có thật chăng, Chư 
Tôn giả có thuyết như sau: "Phàm có cảm giác gì về con 
người này lãnh thọ lạc, khô hay không khổ, không lạc, tất cả 
đều do nhân một tạo hóa tạo ra? ". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 211 


Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: "Thưa phải, có như vậy". 


Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn giả, 
do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người sát sanh ... 
Do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người theo tà 
kiến". Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 
vị tạo hóa tạo ra là lý do kiên thực, với những người ấy sẽ 
không có ước muốn, không có tỉnh tấn, không có "Đây là 
việc phải làm", hay "Đây là việc không nên làm”. Như vậy, 
sự cần thiết cần phải làm hay không cần phải làm không 
được tìm thấy là chân thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa- 
môn không thể áp dụng đúng pháp cho các Ông được, vì các 
Ông sống thất niệm và với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng 
pháp thứ hai của ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn có 
thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác 
gì về con người này lãnh thọ lạc, khô hay không khổ, không 
lạc, tất cả đều do không nhân không duyên". Đối với các vị 
ấy, Ta đến và nói: "Chư Tôn giả, có thật chăng, Chư Tôn giả 
có thuyết như sau chấp kiến như sau: "Phàm có cảm giác gì 
về con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, 
tất cả đều do không nhân không duyên? "", 


Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: "Thưa phải, có như vậy". 


Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn giả, 
do không nhân không duyên, sẽ trở thành người sát sanh ... 
Do không nhân không duyên, sẽ trở thành người theo tả 
kiến". Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 
không nhân không duyên là lý do kiên thực, với những người 
ấy sẽ không có ước muốn, không có tỉnh tấn, không có "Đây 


212 Chương LHI —- Ba Pháp 


là việc phải làm", hay "Đây là việc không nên làm". Như vậy, 
sự cần thiết cần phải làm hay không cần phải làm không 
được tìm thấy là chân thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa- 
môn không thê áp dụng đúng pháp cho các Ông được, vì các 
Ông sống thất niệm và với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng 
pháp thứ ba của ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn có 
thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. Này các Tỷ-kheo, đây 
là ba y xứ của ngoại đạo, dù có được các bậc Tôn giả cật vân, 
nạn vân lý do thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền 
thống về vô vi (không hành động). 


5.- Và này các Tý-kheo, đây là pháp Ta thuyết giảng, 
không bị chỉ trích, không bị uê nhiễm, không có tội lỗi, 
không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ 
trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa- 
môn, các Bà-la-môn có trí quở trách? 


Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, 
không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, 
không bị các Sa-môn, các Bả-la-môn có trí quở trách. Sáu 
xúc xứ này, này các Tý-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không 
bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị 
các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Mười tám ý cận 
hành này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không 
bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị 
các Sa-môn, các Bả-la-môn có trí quở trách. Bốn Thánh để 
này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ 
trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa- 
môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. 


6.- Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không bị uê nhiễm, không có tội lôi, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 213 


không bị các Sa-môn, các Bả-la-môn có trí quở trách, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến? Này các Tỷ- 
kheo, có sáu giới này: địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa 
giới, không giới, thức giới. Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là 
pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, 
không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí 
quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này đã 
được nói đến. 


7.- Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta 
thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uễ nhiễm, không 
có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở 
trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào đã được nói 
đến? Này các Tý-kheo, có sáu xúc xứ này: nhãn xúc xứ, nhĩ 
xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Có 
sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, 
không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, 
không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều 
đã được nói đến, chính do duyên này đã được nói đến. 


S.-Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, là 
pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, 
không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí 
quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào đã 
được nói đến? Khi con mắt thấy sắc, tư tưởng hướng về và 
đến gần sắc, làm y xứ cho hỷ, hướng về và đến gần sắc, làm 
y xứ cho ưu, hướng về và đến gân sắc, làm y xứ cho xả. Khi 
tai nghe tiếng, tư tưởng hướng về và đến gần tiếng, làm y xứ 
cho hỷ, hướng về và đến gần tiếng, làm y xứ cho ưu, hướng 
về và đến gân tiếng, làm y xứ cho xả. Khi mũi ngửi hương ... 
khi lưỡi nêm vị ... khi thân cảm xúc ... khi ý nhận thức pháp, 
tư tưởng hướng về và đến gần pháp, lắm y xứ cho hỷ, hướng 
về và đến gần pháp, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần 


214 Chương LHI — Ba Pháp 


pháp. làm y xứ cho xả. Có mười tám ý cận hành này, này các 
Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không 
bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà- 
la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do 
duyên này đã được nói đến. 


9.- Bốn thánh để này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta 
thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uê nhiễm, không 
có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở 
trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào đã được nói 
đến? Do chấp thủ sáu giới, này các Tý-kheo, nên có nhập 
thai. Do có nhập thai, nên có danh sắc. Do duyên danh sắc, 
nên có sáu xứ. Do duyên sáu xứ, nên có xúc. Do duyên xúc, 
nên có thọ. Với người có cảm thọ, này các Tỷ-kheo, Ta nêu 
rõ: "Đây là khổ", Ta nêu rõ: "Đây là khổ tập; Ta nêu rõ: 
"Đây là khổ diệt", Ta nêu rõ: "Đây là con đường đưa đến khổ 
diệt". 

10.- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Khổ Thánh đế? 

Sanh là khô, già là khổ, bệnh là khô, chết là khổ, sâu bị, 
khổ, ưu, não là khổ. Điều mong cầu không được là khổ. Tóm 
lại, năm thủ uẫn là khổ. Này các Tỷ-kheo, đây là Khổ Thánh 
đề. 

11.- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Khổ 
tập? 


Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, 
danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên già, chết, sâu, bị, khổ, ưu não. Như vầy là sự tập khởi 
của toàn bộ khổ uân này. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh 
đề về Khổ tập. 


12.-Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đề về Khô diệt? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 215 


Do vô minh diệt không có tản dư, nên các hành diệt. Do 
hành diệt, nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do 
danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. 
Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt 
nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh 
diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não đều diệt. 
Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ của khổ uẫn này. Này các 
Tỷ-kheo, Đây gọi là Thánh đế về Khổ diệt. 


13.-Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về con 
đường đưa đên Khô diệt? 


Đây là Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tyỷ-kheo, đây gọi 
là Thánh đề về con đường đưa đến Khô diệt. 


Bốn Thánh đề này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không có uế nhiễm, không có tội 
lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. 
Điều đã được nói đến, chính do duyên này được nói đến. 


62.- Các Sợ Hãi. 


1. - Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ 
con, được người phàm phu không học nói đên. Thê nào là ba? 


Có một thời, này các Tỷ-kheo, một hỏa tai lớn khởi lên. 
Khi hỏa tai lớn này khởi lên, này các Tỷ-kheo, các làng bị 
thiêu, các thị trấn lớn bị thiêu, các thành phố bị thiêu. Khi 
các làng bị thiêu, các thị trấn lớn bị thiêu, các thành phố bị 
thiêu, mẹ không tìm được con, con không tìm được mẹ. Đây 
là sợ hãi thứ nhất, này các Ty-kheo, làm chia rẽ mẹ con, 
được kẻ phàm phu không học nói đến. 


216 Chương LHI - Ba Pháp 


2.- Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có mưa lớn khởi 
lên. Khi mưa lớn khởi lên, này các Ty-kheo, lụt lội lớn sanh 
khởi. Do có lụt lớn sanh khởi, nên các làng bị cuốn trôi, các 
thị trấn bị cuốn trôi, các thành phố bị cuốn trôi. Khi các làng 
bị cuốn trôi, các thị trấn bị cuốn trôi, các thành phố bị cuốn 
trôi, mẹ không tìm được con, con không tìm được mẹ. Đây là 
sợ hãi thứ hai, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ 
phàm phu không học nói đến. 


3.- Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có sợ hãi về giặc 
cướp rừng nỗi lên, và dân chúng leo lên xe chạy trốn. Khi sợ 
hãi giặc cướp rừng nỗi lên, này các Tỷ-kheo, khi dân chúng 
leo lên xe chạy trốn, mẹ không tìm được con, con không tìm 
được mẹ. Đây là sợ hãi thứ ba, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ 
mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. 


Có ba sợ hãi này, này các Tyỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, 
được kẻ phàm phu không học nói đến. 


4.- Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, có khi chia rẽ 
mẹ con, có khi không chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu 
không học nói đên. Thê nào là ba? 


Có một thời, này các Tỷ-kheo, một hỏa tai lớn khởi lên. 
Khi hỏa tai lớn này khởi lên, này các Tỷ Kheo, các làng bị 
thiêu, các thị trấn lớn bị thiêu, các thành phố bị thiêu. Khi 
các làng bị thiêu, các thị trấn lớn bị thiêu, các thành phố bị 
thiêu, trong khi ấy, có thời có trường hợp mẹ có thê tìm được 
con, con có thê tìm được mẹ. Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi 
thứ nhất, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm chia rẽ 
mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói đến. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có mưa lớn khởi lên. 
Do có thủy tai lớn sanh khởi nên các làng bị cuốn trôi, các thị 
trấn bị cuốn trôi, các thành phố bị cuốn trôi. Khi các thành 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 217 


phố bị cuốn trôi, trong khi ấy, có thời có trường hợp mẹ có 
thể tìm được con, con có thể tìm được mẹ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là sợ hãi thứ hai, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi 
không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học nói 
đên. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có sợ hãi về giặc 
cướp rừng nồi lên. Và dân chúng leo lên xe chạy trốn. Khi sợ 
hãi về giặc cướp rừng nổi nên, này các Tỷ-kheo, khi dân 
chúng leo lên xe chạy trốn, trong khi ấy, có thời có trường 
hợp mẹ có thể tìm được con, con có thê tìm được mẹ. Này 
các Tyỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ ba, có khi làm chia rẽ mẹ con, 
có khi không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không 
học nói đến. 


Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, có khi làm chia rẽ 
mẹ con, có khi không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu 
không học nói đên. 


5.-Có ba sợ hãi này, này các Tyỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ 
con. Thê nào là ba? 

Sợ hãi về già, sợ hãi về bệnh, sợ hãi về chết. 

Này các Tỷ-kheo, mẹ không muốn con mình bị giả: "Ta 
nay bị già, mong răng con Ta không bị già!". Hay người con 
không muôn mẹ mình bị già: "”Fa nay bị giả, mong răng mẹ 
Ta không bị giả!". 

Này các Tỷ-kheo, mẹ không muốn con mình bị bệnh: 
"Ia nay bị bệnh, mong răng con Ta không bị bệnh!". Hay 
con không muôn mẹ mình bị bệnh: "Ta nay bị già, mong 
răng mẹ Ta không bị bệnh!". 

Này các Tỷ-kheo, mẹ không muốn con mình bị chết: 
"Ta nay bị chêt, mong răng con Ta không bị chêt!". Hay 
người con không muôn mẹ mình bị chêt: "Ta nay bị chết, 


218 Chương LHI — Ba Pháp 


mong rằng mẹ Ta không bị chết!". Đây là ba sợ hãi, này các 
Tyỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con. 

6.- Có con đường, này các Tý-kheo, có đạo lộ đưa đến 
từ bỏ, vượt qua ba sợ hãi không làm chia rẽ mẹ con này, và 
ba sợ hãi làm chia rẽ mẹ con này. Và này các Tỷ-kheo, thế 
nào là con đường, thế nào là đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt qua 
ba sợ hãi không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sợ hãi làm 
chia rẽ mẹ con này? 

Đây là con đường Thánh Tám ngành, tức là chánh trì 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường, 
này các Tỷ-kheo, đây là đạo lộ là đưa đến từ bỏ, vượt qua ba 
sợ hãi không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sợ hãi làm chia 
rẽ mẹ con này. 

63.- Venaga 

1-7 

1. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến một làng Bả-la- 
môn Kosala, tên là Venảgapura. Các gia chủ Bả-la-môn ở 
Venảàgapura được nghe: "Sa-môn Gotama, dòng họ Thích-ca, 
xuất gia từ gia tộc Thích-ca đến Venàgapura. Tiếng đồn tốt 
đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài với thắng trí, tự 
thân chứng ngộ và tuyên bố về thế giới này, cùng với Thiên 
Giới, Ma Giới, Phạm Thiên Giới, cùng với chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, các loài Trời, loài Người. Ngài thuyết pháp, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, và giới thiệu 
đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch". Tốt đẹp 
thay được chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy”. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 219 


2. Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Venàgapura đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, có người đảnh lễ Sa-môn Gotama rồi ngồi 
xuống một bên; có người nói lên với Sa-môn Gotama những 
lời chào đón hỏi thăm rồi ngồi xuống một bên; có người chắp 
tay vái chào Sa-môn Gotama rôi ngôi xuống một bên; có 
người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuông một bên; có người 
im lặng rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bả-la- 
môn Vacchagotta, người xứ Venàgapura bạch Thế Tôn: 


3- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotamal Các căn của Tôn giả Gotama thật trong 
sáng, màu da thật thanh tịnh chói sáng. Ví như, thưa Tôn giả 
Gotama, trái táo vàng vào mùa thu, được thanh tịnh chói 
sáng; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, 
màu da thật thanh tịnh chói sáng. Ví như, thưa Tôn giả 
Gotama, trái cây tala chín vừa rời khỏi cành, thanh tịnh, chói 
sáng; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, 
màu da thật thanh tịnh, chói sáng. Ví như, thưa Tôn giả 
Gotama, một đồ trang sức bằng vàng đỏ, được người thợ 
vàng thiện xảo khéo luyện trong lò, khéo đạp và đặt trên tắm 
vải vàng, được chiều sáng, chói sáng, rực sáng; cũng vậy, các 
căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh 
tịnh chói sáng. 

Thưa Tôn giả Gotama, còn các giường cao và lớn như 
ghế bành, nệm trải giường bằng lông cừu, vải trải giường 
nhiều tắm, nhiều màu, chăn len trăng, chăn len thêu bông, 
nệm bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả 
hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, 
mền bằng lụa, tắm thảm lớn có thể chứa mười sáu người múa, 
nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da sơn dương khâu 
lại với nhau, nệm bằng da con sơn dương gọi là Kadall, tắm 
thảm có lầu che phía trên, ghế dài có hai đầu gối chân màu 


220 Chương LHI - Ba Pháp 


đỏ. Các loại giường cao và giường lớn như vậy, chắc Tôn giả 
Gotama có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 
có được không phí sức? 


4. - Này Bà-la-môn, các giường cao và lớn ấy, như ghế 
bành ... có hai đầu gối chân màu đỏ, thật rất khó được các vật 
ấy. Và nêu có được, cũng không thích hợp với những người 
xuất gia. 


Này Bà-la-môn, có ba loại giường cao và giường lớn 
này, nay Ta được chúng không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức. Thê nào là ba? 


Giường cao, giường lớn chư Thiên, giường cao, ø1ường 
lớn Phạm thiên, giường cao, giường lớn Bậc thánh. Ba 
giường cao, giường lớn nảy, này Bảà-la-môn, Ta được chúng 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không 
phí sức. 

5- Và thưa Tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, 
giường lớn chư Thiên, mà Tôn giả Gotama được không có 
khó khăn ... được chúng không có phí sức? 


Ở đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay một thị 
trần. Buổi sáng, Ta đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay vào thị 
trần ấy đề khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất 
thực trở về, Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, Ta 
lượm cỏ hay lá chất thành một đồng, rồi ta ngồi kiết già, lưng 
thắng, để niệm trước mặt, ly dục, ly pháp bất thiện, Ta chứng 
đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tầm có tứ. Làm cho chỉ tịnh tầm và tứ, Ta chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Đoạn lạc và đoạn khổ, chấm 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 221 


dứt hý ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, 
không khô lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh 
hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của Ta thuộc chư 
Thiên. Này Bả-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, 
thời trong lúc ấy, chỗ đứng của Ta thuộc chư Thiên. Này Bả- 
la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc 
ấy, chỗ ngồi của ta thuộc Chư Thiên. Này Bà-la-môn, trong 
trạng thái như vậy, nếu ta nằm, thời trong lúc ấy giường cao 
và giường lớn của Ta thuộc chư Thiên. Này Bà-la-môn, đây 
là giường cao, giường lớn thuộc chư Thiên, mà Ta có được 
không khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được 
chúng không phí sức. 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 'Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotama! Ai khác, ngoài Tôn giả Gotama, có thể có 
được giường cao, giường lớn chư Thiên như vậy, được 
chúng không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, 
được chúng không có phí sức! 


6. -Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, 
giường lớn Phạm thiên, mà Tôn giả Gotama được chúng không 
khó khăn, được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí 
sức? 


Ở đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay một 
thị trần. Buổi sáng, Ta đắp y, cằm y bát, đi vào làng ấy hay 
thị trấn ấy để khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi 
khất thực trở về, Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, 
Ta lượm cỏ hay lá chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già, 
lưng thắng, để niệm trước mặt. Ta an trú, biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ 


222 Chương LHI — Ba Pháp 


cùng khắp vô biên giới.Ta an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bI,... Với tâm câu hữu với hỷ,... Với 
tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai ... quảng đại, 
đại hành, vô biên, không hận, không sân. 


Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh 
hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của Ta thuộc Phạm 
Thiên. Này Bả-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, 
thời trong lúc ấy, chỗ đứng của Ta thuộc Phạm Thiên. Này 
Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong 
lúc Ấy, chỗ Ta ngồi thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, trong 
trạng thái như vậy, nếu Ta nằm, thời trong lúc ấy, các giường 
cao giường lớn của Ta thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, 
đây là giường cao, giường lớn thuộc Phạm Thiên, mà Ta có 
được không khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được 
chúng không phí sức. 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotama! Ai khác, ngoài Tôn giả Gotama, có thể có 
được giường cao, giường lớn Phạm Thiên như vậy, được 
chúng không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, 
được chúng không có phí sức! 


7. Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, thế nào là giường cao, 
giường lớn bậc Thánh, mà Tôn giả Gotama được chúng không 
khó khăn, được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí 
sức? 


Ở đây, này Bả-la-môn, Ta sống gần một làng hay một 
thị trần. Buổi sáng, Ta đắp y, cẦm y bát, đi vào làng ấy hay 
thị trấn ấy để khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi 
khất thực trở về, Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, 
Ta lượm cỏ hay lá chất thành một đồng, rồi ta ngồi kiết già, 
lưng thắng, để niệm trước mặt. Ta biết rõ như sau: "Tham ái 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 223 


đã được Ta đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân 
cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thê 
sanh khởi trong tương lai. Sân đã được ta đoạn tận, chặt đứt 
từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện 
hữu, làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Si đã được 
Ta đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai". 


Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh 
hành, thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của Ta thuộc bậc 
Thánh. Này Bả-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, 
thời trong lúc ấy, chỗ đứng của Ta thuộc bậc Thánh. Này Bà- 
la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta ngôi, thời trong lúc 
Ấy, chỗ Ta ngồi thuộc bậc Thánh. Này Bà-la-môn, trong 
trạng thái như vậy, nếu ta nằm, thời trong lúc ấy, các giường 
cao, giường lớn, của Ta thuộc bậc Thánh. Này Bà-la-môn, 
đây là giường cao, giường lớn thuộc bậc Thánh, mà Ta có 
được, không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, 
được chúng không phí sức. 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, 
Tôn giả Gotama! Ai khác, ngoài Tôn giả Gotama, có thể có 
được giường cao, giường lớn bậc Thánh như vậy, được 
chúng không có khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, 
được chúng không có phí sức! 


Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Thưa Tôn giả, như người dựng đứng những 
gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay câm đèn sáng vào 
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện thuyết giảng. Con nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y 


224 Chương LHI — Ba Pháp 


Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử 
cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


64.- Sarabha 
I-6 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi 
GiJjhakùta (Linh Thứu). 


Lúc bấy giờ, du sĩ Sarabha, từ bỏ pháp và Luật này 
không bao lâu, đang tuyên bố như sau với hội chúng ở 
Ràjagaha: "Ta đã hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử. Và 
vì hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử, nên ta đã từ bỏ 
Pháp và Luật ấy". 

2. Rồi có nhiều Tỷ-kheo, vào buồi sáng đấp. y, cầm bát 
y đi vào Ràjagaha để khất thực. Các vị Tỷ-kheo ấy, nghe du 
sĩ Sarabha tuyên bố như sau với hội chúng ở Ràjagaha: "Ta 
đã hiểu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử. Và vì hiểu rõ pháp 
của các Sa-môn Thích tử, nên ta đã từ bỏ Pháp và Luật ấy". 

Rồi các vị Tỷ-kheo đi khất thực ở Ràjagaha xong, trên 
con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Du sĩ Sarabha, bạch Thế Tôn, đã từ bỏ Pháp và Luật 
này không bao lâu. Vị ấy tuyên bố: "Ta đã hiểu rõ pháp của 
các Sa-môn Thích tử. Và vì hiểu rõ pháp của các Sa-môn 
Thích tử, nên ta đã từ bỏ Pháp và Luật ấy", Lành thay, bạch 
Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng lân mẫn, hãy đi đến du sĩ 
Sarabhal 


Thế Tôn im lặng nhận lời. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 225 


3.- Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ Thiền định đứng 
dậy, đi đến bờ sông Sappinikàti, khu vườn của các du sĩ, đến 
du sĩ Sarabha; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với du sĩ Sarabha: 


- Có thật chăng, này Sarabha, Ông đã nói như sau: "Ta 
đã hiệu rõ pháp của các Sa-môn Thích tử. Và vì hiêu rõ pháp 
của các Sa-môn Thích tử, nên ta đã từ bỏ Pháp và Luật này "? 

Khi được nghe nói như vậy, du sĩ Sarabha giữ im lặng. 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với du sĩ Sarabha: 


- Hãy nói lên, này Sarabha, Ông đã hiểu rõ pháp các 
Sa-môn Thích tử như thế nào? Nếu Ông hiểu chưa được đây 
đủ, thời Ta sẽ làm cho được đầy đủ. Nhưng nếu Ông hiểu 
được đầy đủ, thời Ta sẽ hoan hỉ tiếp nhận. 


Lần thứ hai, du sĩ Sarabha giữ im lặng. 
Lần thứ ba, Thế Tôn nói với du sĩ Sarabha: 


- Chính do Ta, này Sarabha, pháp các Sa-môn Thích tử 
được trình bày lên. Hãy nói lên, này Sarabha, Ong đã hiệu rõ 
pháp các Sa-môn Thích tử như thê nào? Nêu Ông hiêu chưa 
được đây đủ, thời Ta sẽ làm cho được đây đủ. Nhưng nêu 
Ong hiệu được đây đủ, thời Ta sẽ hoan hỉ tiêp nhận. 

Lần thứ ba, du sĩ Sarabha giữ im lặng. 

Rồi các du sĩ ở Ràjagaha nói với du sĩ Sarabha: 

- Này Hiền giả, những điều gì, Hiền giả cần hỏi Sa-môn 
Gotama, Sa-môn Gotama đã cho Hiên giả có cơ hội nói lên. 
Hãy nói lên, này Sarabha, Hiên giả đã hiêu pháp các Sa-môn 
Thích tử như thê nào? Nêu Hiên giả hiệu chưa được đây đủ, 
Sa-môn Gotama sẽ làm cho đây đủ. Nêu Hiện giả hiêu được 
đây đủ, Sa-môn Gotama sẽ hoan hỷ tiêp nhận. 


220 Chương LHI - Ba Pháp 


Được nói như vậy, du sĩ Sarabha giữ im lặng, hoang 
mang, rụt vai, cúi đâu, sửng sờ, không thê trả lời. 


5. Rồi Thế Tôn biết được du sĩ Sarabha đang giữ im 
lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu, sửng sờ, ngồi không trả 
lời, liền nói với các du sĩ ấy: 


- Này các du sĩ, ai nói với Ta như sau: "Dầu Ông tự cho 
là đã Chánh Đăng Giác, nhưng Ông không có Chánh Đẳng 
Giác các pháp này". Ở đây, Ta sẽ khéo cật vấn, nạn vấn, thảo 
luận với người ấy. Người ấy bị Ta khéo cật vấn, nạn vấn, 
thảo luận như vậy, không có chỗ nào, không có trường hợp 
nào, ngoải cách dựa vào một trong ba thái độ như sau: Hoặc 
là tránh né về vẫn đề với một vấn đề khác, sẽ hướng dẫn câu 
chuyện ra ngoài đề tài chính, hay tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, và 
bất mãn hay im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu, sửng sờ, 
không nói gì, như du sĩ Sarabha. 


Này các du sĩ, nếu có ai nói về ta như sau: "Dầu Ông tự 
cho đã đoạn tận các lậu hoặc, nhưng các lậu hoặc này chưa 
được đoạn tận!". Ở đây, Ta sẽ khéo cật vấn, nạn vấn, thảo 
luận với người ấy. Người ấy bị Ta khéo cật vấn, nạn vấn, 
thảo luận như vậy, không có chỗ nào, không có trường hợp 
nào, ngoải cách dựa vào một trong ba thái độ như sau: Hoặc 
là tránh né về vẫn đề với một vấn đề khác, sẽ hướng dẫn câu 
chuyện ra ngoài đề tài chính, hay tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, và 
bất mãn hay im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu, sửng sờ, 
không nói gì, như du sĩ Sarabha. 


Này các du sĩ, nếu có ai nói về Ta như sau: "Pháp do 
Ông thuyết giảng với mục đích chơn chánh đoạn tận khổ đau, 
không có đưa người thực hành đến mục đích ấ ấy". Ở đây, Ta 
sẽ khéo cật vấn, nạn vấn, thảo luận với người ây. Người ây bị 
Ta khéo cật vẫn, nạn vấn, thảo luận như vậy, không có chỗ 
nào, không có trường hợp nào, ngoài cách dựa vào một trong 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 227 


ba thái độ như sau: Hoặc là tránh né về vấn đề với một vấn 
đề khác, sẽ hướng dẫn câu chuyện ra ngoài đề tài chính, hay 
tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, và bất mãn hay im lặng, hoang mang, 
rụt vai, cúi đầu, sửng sờ, không nói gì, như du sĩ Sarabha. 


Rôi Thê Tôn, tại khu vườn các du sĩ, trên bờ sông 
Sappinnikàti, sau khi rông lên ba lân tiêng rông con sư tử, 
liên ra đi trên hư không. 


6ó. Các du sĩ ấy, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, 
liên bao vây du sĩ Sarabha, công kích du sĩ Sarabha với 
những dòng nước nhiêc măng như sau: 


- "Này Hiền giả Sarabha, như con dã can già yếu trong 
rừng rậm nghĩ răng: "Ta sẽ rống tiếng con Sư tử", nhưng nó 
chỉ thốt ra tiếng rú con dã can, chỉ thốt ra tiếng rú con thú ăn 
thịt. Cũng vậy, này Hiền giả Sarabha, ngoài Sa- -môn Gotama 
có thể có tiếng rống con sư tử, Ông nghĩ: "Ta sẽ rống tiếng 
rồng con sư tử", nhưng Ông chỉ thốt ra tiếng rú con dã can, 
chỉ thốt ra tiếng rú con thú ăn thịt. 


Ví như, này Hiền giả Sarabha, con gà con nghĩ rằng: 
“Ta sẽ gáy lên tiếng gáy con gà trống", nhưng nó chỉ có thê 
thốt ra tiếng kêu con gả con. Cũng vậy, này Hiền giả Sarabha, 
ngoài Sa-môn Gotama có thể gáy lên tiếng gáy gà trống, Ông 
nghĩ: "Ta có thê gáy lên tiếng gáy con gà trông", nhưng Ông 
chỉ thốt ra tiếng gáy con gà con. 


Ví như, con bò cái con, này Hiền giá Sarabha, khi 
chuồng bò trống không, nghĩ rằng có thể rồng tiếng rỗng sâu 
đậm con bò đực. Cũng vậy, này Hiền giả Sarabha, ngoài Sa- 
môn Gotama ra, Ông nghĩ rằng Ông có thê rống lên tiếng 
rồng sâu đậm con bò đực, nhưng Ông chỉ thốt ra tiếng rồng 
con bò cái con. 


228 Chương LHI - Ba Pháp 


Như vậy, các du sĩ ấy bao vây du sĩ Sarabha, công kích 
du sĩ Sarabha với những dòng nước nhiêc măng như vậy. 


65.- Các Vị Ở Kesaputta 
1-17 


I.- Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi du 
hành giữa dân chúng Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi 
đên Kesaputta, thị trần của các người Kàlàmà. 


Các người Kàlàmà ở Kesaputta được nghe: "Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca đã đến 
Kesaputta. Tiếng đồn tốt đẹp như sau được truyền đi về Sa- 
môn Gotama: Ngài là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiên Tuệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Sau khi tự thực chứng, Ngài đã giảng dạy chư 
thiên và loài người, hàng tu sĩ và cư sĩ, vua chúa cùng 
thường dân, Ngài đã giảng Pháp cao diệu từ chặng đầu, 
chặng giữa, cho đến chặng cuối; Ngài đã giảng đời sống 
phạm hạnh chỉ tiết và rõ ràng, toàn hảo, hoàn toàn tỉnh khiết. 
Lành thay, nếu chúng tôi được yết kiến một vị Ứng cúng như 
vậy". 

2.- Rồi các người Kàlàmà ở Kesaputta đi đến Thế Tôn. 
Sau khi đến, có người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên; có người nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm 
hỏi, sau khi nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rồi 
ngôi xuống một bên; có người chắp tay vái chào Thế Tôn rôi 
ngôi xuông một bên; có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi 
xuống một bên; có người im lặng rồi ngồi xuống một bên. 


Sau khi ngồi xuống một bên, các người Kàlàmà ở 
Kesaputta bạch Thê Tôn: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 229 


- Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch Thế Tôn, đi đến 
Kesaputta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của 
mình, nhưng họ bài xích quan điểm người khác, khinh miệt, 
chê bal, xuyên tạc. Bạch Thế Tôn, lại có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn khác cũng đi đến Kesaputta, họ làm sáng tỏ, làm chói 
sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm 
người khác, khinh miệt, chê balI, xuyên tạc. Đối với họ, bạch 
Thế Tôn, chúng con có những nghi ngờ phân vân: "Trong 
những Tôn giả Sa-môn này, a1 nói sự thật, ai nói láo?" 


3. - Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những 
nghi ngờ! Đương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những 
phân vân! Trong những trường hợp đáng nghi ngờ, các Ông 
đương nhiên khởi lên phân vân. 

Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin 
vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có 
tin vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy 
diễn; chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá 
hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; 
chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị 
Sa-môn là bậc đạo sư của mình. 


Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: 
"Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là đáng chê; Các 
pháp này bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực 
hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau", thời này 
Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng! 

4. Các Ông nghĩ thế nào, này Kàlàmà! Lòng tham khởi 
lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh 
phúc hay bất hạnh? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


230 Chương LHI - Ba Pháp 


- Người này có tham, này các Kàlàmà, bị tham chính 
phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lẫy của không cho, 
đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như 
vậy. Như vậy, có làm cho người ấy bất hạnh đau khô lâu dài 
hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


5. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng sân 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là 
đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh? 


- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 


- Người này có sân, này các Kàlàmà, bị sân chinh phục, 
tâm bị xâm chiêm, giêt các sinh vật, lây của không cho, đi 
đên vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. 
Như vậy, có làm cho người ây bât hạnh đau khô lâu dài hay 
không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn.. 

6. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, lòng sỉ khi 
khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại 
hạnh phúc hay bât hạnh? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

- Người này có si, này các Kảlàmà, bị sĩ chính phục, 
tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi 
đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. 
Như vậy, có làm cho người ây bât hạnh đau khô lâu dài hay 
không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


7. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 231 


- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 
- Đáng chê hay không đáng chê? 
- Có tội, bạch Thế Tôn. 


- BỊ người có trí quở trách hay không bị người có trí 
quở trách? 


- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn. 


- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất 
hạnh đau khô không? Hay ở đây, là như thê nào? 


- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đến bất hạnh, đau khổ, ở đây, đối với chúng con 
là vậy. 

8. - Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các 
Ông: "Chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền 
thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống: chớ có tin vì được 
kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có 
tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những 
dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì 
phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc 
đạo sư của mình.". 


Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: 
"Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là đáng chê; Các 
pháp này bị các người có trí quở trách; Các pháp này nếu 
thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau", thời này 
Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng! Điều đã được nói lên như vậy, 
chính do duyên như vậy được nói lên. 


9. Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có 
tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống: 
chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng: chớ có tin vì lý luận 
suy diễn; chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh 


232 Chương LHI - Ba Pháp 


giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định 
kiên; chớ có tin vì phát xuât từ nơi có uy quyên, chớ có tin vì 
vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. 


Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết như sau: 
"Các pháp này là thiện; Các pháp này là không đáng chê; 
Các pháp này không bị các người có trí chỉ trích; Các pháp 
này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc", 
thời này Kàlàmà, hãy tự đạt đến và an trú! 


10. Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không tham, 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy, là 
đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người ây? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 


- Người này không tham, này các Kàlàmà, không bị 
tham chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt các 
sinh vật, không lây của không cho, không đi đên vợ người, 
không nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như 
vậy, có làm cho người ây hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

11. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không sân, 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là 
đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người ây? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sân, này các Kàlàmà, không bị sân 
chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt các sinh vật, 
không lây của không cho, không đi đên vợ người, không nói 
láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có đem 
lại đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho người ây hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 233 


12. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, không si 
khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là 
đưa lại hạnh phúc hay bât hạnh cho người ây? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Người này không sĩ, này các Kàlàmà, không bị sĩ 
chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt các sinh vật, 
không lây của không cho, không đi đên vợ người, không nói 
láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có đem 
lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho người ây hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

13. - Các Ông nghĩ thế nào, này các Kàlàmà, các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 

- Là thiện, bạch Thế Tôn. 

- Các pháp này là đáng chê hay không đáng chê? 

- Không đáng chê, bạch Thế Tôn. 

- BỊ người có trí quở trách hay được người có trí tán 
thán? 

- Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn. 

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh 
phúc an lạc không, hay ở đây, là như thê nào? 

- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, 
chúng đưa đên hạnh phúc, an lạc. Ở đây, đôi với chúng con 
là vậy. 

14. - Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ 
có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống; 


chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì nhân 
lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ 


234 Chương LHI - Ba Pháp 


có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù 
hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyên, 
chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. 


Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: 
"Các pháp này là thiện; Các pháp này là không có tội; Các 
pháp này được người có trí tán thán; Các pháp này nếu được 
thực hiện, được chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc”, thời 
này Kàlàmà, hãy chứng đạt và an trú! Điều đã được nói lên 
như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên. 


15. - Này các Kàlàmà, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly 
sân, ly sĩ như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu hữu 
với Từ biến mãn một phương; cũng vậy phương thứ hai; 
cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương thứ tư. 


Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với Từ, quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. 

VỊ Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh 
giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với Bi biến mãn một 
phương; cũng vậy phương thứ hai; cũng vậy phương thứ ba; 
cũng vậy phương thứ tư. 


Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với BI, quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. 


VỊ Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh 
giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với Hỷ biến mãn một 
phương; cũng vậy phương thứ hai; cũng vậy phương thứ ba; 
cũng vậy phương thứ tư. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 235 


Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với Hỷ, quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. 


VỊ Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh 
giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với Xả biến mãn một 
phương; cũng vậy phương thứ hai; cũng vậy phương thứ ba; 
cũng vậy phương thứ tư. 


Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với Xả, quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. 

16. Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, với tâm không oán 
như vậy, không sân như vậy, không uế nhiễm như vậy, thanh 
tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, người ẫy đạt được bốn sự 
an Ôn: 


¡) "Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên cõi 
thiện, cõi trời, cõi đời này": đây là an ôn thứ nhất vị ấy có 
được. 

¡¡) "Nếu không có đời sau, nêu không có kết quả dị thục 
các nghiệp thiện ác, thời ở đây, trong hiện tại, ta tự sống với 
tâm không oán, không sân, không phiền não, được an lạc"; 
đây là an ôn thứ hai vị ấy có được. 

ii) "Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối 
với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ 
khổ đau được": đây là an ôn thứ ba vị ấy có được. 


236 Chương LHI - Ba Pháp 


iv) "Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương 
diện (do ta làm vô ý hay có ý), ta quán thấy ta hoàn toàn 
thanh tịnh"; đây là an ồn thứ tư vị ấy có được. 

Thánh đệ tử ấy, này các Kàlàmà, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế 
nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện 
tại, vị có được bốn an Ổn này. 


17. - Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là như 
vậy, bạch Thiện Thệ! Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với tâm 
không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm 
không uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay 
trong hiện tại, vị có được bốn an ôn: 


"Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh lên 
cõi thiện, cối Trời, cõi đời này”; đây là an ôn thứ nhât vị ây 
có được. 

"Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục 
các nghiệp thiện ác, thời ở đây, trong hiện tại, ta tự sông với 
tâm không oán, không sân, không phiền não, được an lạc"; 
đây là an ôn thứ hai vị ấy có được. 

"Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với 
ai cả, và nêu ta không làm điêu ắc, sao ta có thê cảm thọ khô 
đau được”; đây là an ôn thứ ba vị ây có được. 

"Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai phương 
diện (do ta làm vô ý hay có ý), ta quán thấy ta hoàn toàn 
thanh tịnh"; đây là an ồn thứ tư vị ấy có được. 

VỊ Thánh đệ tử Ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán 
như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uê 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 237 


nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện 
tại, vị có được bốn an Ôn này. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng những 
gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay câm đèn sáng vào 
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện thuyết giảng. Chúng con nay xin quy y Thế Tôn, quy y 
Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, chúng con xin 
trọn đời quy ngưỡng. 


66.- Sàlhà 
1-13 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Nandaka trú ở Sảvatthi, tại Đông 
Viên, ở lâu đài mẹ của Mipàra. 

Rồi Sàlhà, cháu của Migàra, và Rohana, cháu của 
Pekhuniya đi đến Tôn giả Nandaka; sau khi đến, đảnh lễ Tôn 
giả Nandaka rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Nandaka nói với Sàlhà, cháu trai của Migàra như sau: 


2. - Hãy đến, này các Sàlhà Nandaka, chớ có tin vì nghe 
theo truyền thống; chớ có tin vì nghe theo người ta nói; chớ 
có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý 
luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ 
có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù 
hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyên, 
chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này 
các Sàlhà, khi nào tự mình biết như sau: "Các pháp này là bất 


238 Chương LHI - Ba Pháp 


thiện; các pháp này là có tội; các pháp này bị người trí quở 
trách; các pháp này nếu được thực hành và chấp nhận, đưa 
lại bất hạnh và đau khổ", thời này các Sàlhà, các thầy cần 
phải từ bỏ chúng. 

Này các Sàlhà, các thầy nghĩ thế nào, có tham hay 
không? 


- Thưa có, bạch Tôn giả. 


- Tham, này các Sàlhà, ta nói nghĩa này là vậy. Này các 
Sàlhà, người có tham này bị tham chinh phục, giết các sinh 
loại, lây của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ 
người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm người ấy bất 
hạnh đau khổ lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Tôn giả. 


4. - Này các Sàlhà, các thầy nghĩ thế nào, có sân hay 
không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

- Sân, này các Sảlhà, ta nói nghĩa này là vậy. Này các 
Sàlhà, người có sân này bị sân chinh phục, giêt các sinh loại, 
lây của không cho, đi đên vợ người, nói láo, khích lệ người 
khác cũng làm như vậy, như vậy có làm người ây bât hạnh 
đau khô lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

5. - Này các Sàlhà, các thầy nghĩ thế nào, có si hay 
không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

- S1, nảy các Sàlhà, ta nói nghĩa này là vậy. Này các 
Sàlhà, người có sĩ này bị sĩ chính phục, giết các sinh loại, lây 
của không cho, đi đên vợ người, nói láo, khích lệ người khác 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 239 


cũng làm như vậy, như vậy có làm người ấy bất hạnh đau 
khô lâu dài hay không? 


- Thưa có, bạch Tôn giả. 


6. - Các thầy nghĩ thế nào, này các Sàlhà. Các pháp này 
là thiện hay bắt thiện? 


- Là bất thiện, thưa Tôn giả. 
- Có tội hay không có tội? 
- Có tội, thưa Tôn giả. 


- BỊ người có trí quở trách hay được người có trí tán 
thán? 


- BỊ người có trí quở trách, thưa Tôn giả. 


- Được thực hiện, được chấp thuận, có đưa lại bất hạnh 
hay đau khô không? Hay ở đây là thê nào? 


- Được thực hiện, được chấp thuận, thưa Tôn giả, 
chúng đưa lại bât hạnh đau khô. Ở đây, đôi với chúng con là 
như vậy. 


7.-Như vậy, này các Sàlhà, điều ta vừa nói với các thầy, 
"Chớ có tin vì nghe theo truyền thống; chớ có tin vì nghe 
theo người ta nói; chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; 
chớ có tin vì nhân lý luận; chớ có tin vì nhân định lý; chớ có 
tin, sau khi thâm lự hay chấp nhận một vài lý thuyết; chớ có 
tin vì thấy là thích hợp; chớ có tin, sau khi thẩm lự hay chấp 
nhận một vài lý thuyết, chớ có tin vì thấy là thích hợp; chớ 
có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình". Này các Sàlhà, 
khi nào tự mình biết như sau: "Các pháp này là bắt thiện; các 
pháp này là có tội; các pháp này bị người có trí quở trách; 
các pháp này nếu được thực hành và chấp nhận, đưa lại bất 
hạnh và đau khổ", thời này các Sàlhà, hãy từ bỏ chúng! Điều 


240 Chương LHI - Ba Pháp 


này đã được nói lên như vậy, chính là do duyên như vậy 
được nói lên. 


Như vậy, này các Sàlhà, chớ có tin vì nghe theo truyền 
thống: chớ có tin vì nghe theo người ta nói; chớ có tin vì 
được Kinh Tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu 
hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì 
đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với 
định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có 
tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các 
Sàlhà, khi nào tự mình biết như sau: "Các pháp này là thiện; 
các pháp này là không có tội; các pháp này không bị người 
có trí quở trách; các pháp này nếu được thực hành và chấp 
nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc", thời này các Sảlhà, hãy đạt 
đến và an trú! 


§. - Các Ông nghĩ như thế nào, này các Sàlhà, không 
tham khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy 
là đưa lại bât hạnh hay hạnh phúc lâu dài cho người ây? 

- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 

- Người này không tham, này các Sàlhà, không bị tham 
chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt các sinh vật, 
không lây của không cho, không đi đên vợ người, không nói 
láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm 
cho người ây được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

9. - Các Ông nghĩ như thế nào, này các Sàlhà, không 
sân khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là 
đưa lại bât hạnh hay hạnh phúc lâu dài cho người ây? 

- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 241 


- Người này không sân, này các Sàlhà, không bị sân 
chinh phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt các sinh vật, 
không lây của không cho, không đi đên vợ người, không nói 
láo, không khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, 
có làm cho người ây được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay 
không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

10. - Các Ông nghĩ như thế nào, này các Sảlhà, không 
s¡ khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là 
đưa lại bât hạnh hay hạnh phúc lâu dài cho người ây? 

- Hạnh phúc, thưa Tôn giả. 

- Người này không sĩ, này các Sàlhà, không bị sĩ chính 
phục, tâm không bị xâm chiêm, không giêt các sinh vật, 
không lây của không cho, không đi đên vợ người, không nói 
láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy, có làm 
cho người ây được hạnh phúc, an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Tôn giả. 

11. - Các ông nghĩ thế nào, này các Sàlhà. Các pháp 
này là thiện hay bât thiện? 

- Là thiện, bạch Tôn giả. 

- Các Pháp này là tội hay không có tội? 

- Không có tội, bạch Tôn giả. 

- BỊ người trí quở trách hay được người trí tán thán? 

- Được người trí tán thản, bạch Tôn giả. 

- Nếu được thực hiện, được chấp thuận, có đem đến 
hạnh phúc an lạc không? Hay ở đây là như thê nào? 


242 Chương LHI - Ba Pháp 


- Được thực hiện, được chấp thuận, bạch Tôn giả, 
chúng đưa đền hạnh phúc an lạc. Ở đây, đôi với chúng con là 
như vậy. 


12.- Như vậy, này các Sàlhà, điều ta vừa nói với các 
thầy, "Chớ có tin vì theo truyền thống: chớ có tin vì nghe 
người ta nói, chớ có tin vì được Kinh Tạng truyền tụng; chớ 
có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một 
lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ 
có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi 
có uy quyên; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình". 
Nhưng này các Sàlhà, khi nào tự mình biết như sau: "Các 
pháp này là thiện; các pháp này không có tội; các pháp này 
được các người trí tán thán; các pháp này nếu được thực hiện, 
được chấp nhận, đưa lại hạnh phúc an lạc", thời này các 
Sàlhà, hãy chứng đạt và an trú! Điều đã được nói lên như vậy, 
chính là do duyên như vậy được nói lên. 


13.- Này các Sàlhà, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, 
ly si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với 
Từ ... với tâm câu hữu với BI... với tâm câu hữu với Hỷ ... 
với tâm câu hữu với Xả, biến mãn một phương, cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, 
không hận, không sân. Vị ấy rõ biết như sau: "Có trạng thái 
này, có trạng thái liệt, có trạng thái thù thắng, có xuất ly ra 
khỏi tưởng giới này." Do vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, 
tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi vô 
minh lậu. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải 
thoát". Vị ấy rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 243 


Vị ấy rõ biết như sau: "Trước ta có tham, tham ấy là bất 
thiện. Nay ta không có nữa. Như vầy là thiện. Trước ta có 
sân, sân ấy là bất thiện. Nay ta không có nữa. Như vậy là 
thiện. Trước ta có si, sỉ ấy là bất thiện. Nay ta không có nữa. 
Như vậy là thiện”. Như vậy, ngay trong đời sống hiện tại, vị 
ấy được giải thoát khỏi hy cầu, được tịch tịnh, được thanh 
lương, cảm thấy an lạc, tự mình an trú trong Phạm tánh. 


67.- Các Vấn Đề Được Nói Đến 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba vấn đề này được nói đến. 
Thế nào là ba? Có thể nói về quá khứ, này các Tỷ-kheo, nói 
rằng: "Như vầy đã xảy ra trong thời quá khứ. Có thể nói về 
tương lai, này các Tỷ-kheo, nói rằng: "Như vầy sẽ xảy ra 
trong thời tương lai". Có thê nói về hiện tại, này các Tỷ-kheo, 
nói rằng: "Như vầy đang xảy ra trong thời hiện tại". 


2.-Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có thể 
biệt được là có khả năng nói chuyện hay không có khả năng? 


Nếu người nào, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu 
không trả lời một cách dứt khoát một câu hỏi cần phải trả lời 
dút khoát, không trả lời một cách phân tích một câu hỏi cần 
trả lời một cách phân tích, không trả lời một câu hỏi ngược 
lại với một câu hỏi cần phải trả lời với một câu hỏi ngược lại, 
không có gạt qua một bên một câu hỏi cần phải gạt qua một 
bên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, một người như vậy không 
có khả năng để thảo luận. 


Nếu người nảo, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu 
trả lời một cách dứt khoát một câu hỏi cần phải trả lời dứt 
khoát, trả lời phân tích một câu hỏi cần trả lời một cách phân 
tích, trả lời với một câu hỏi ngược lại với một câu hỏi cần 
phải trả lời với một câu hỏi ngược lại, gạt qua một bên một 


244 Chương LHI - Ba Pháp 


câu hỏi cần phải gạt qua một bên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
một người như vậy có khả năng đê thảo luận. 


3.- Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có 
thê biệt được là có khả năng thảo luận hay không có khả 
năng thảo luận? 


Nếu một người, này các Tý-kheo, khi được hỏi một câu, 
không xác nhận là đúng hay không đúng, không xác nhận là 
một giả thuyết, không xác nhận là quan điểm của bậc trí, 
không xác nhận là sở hành thường làm. Nếu là như vậy, này 
các Tỷ-kheo, người ấy không có khả năng thảo luận. 


Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, 
xác nhận là đúng hay không đúng, xác nhận là một giả thuyết, 
xác nhận là quan điểm của bậc trí, xác nhận là sở hành 
thường làm. Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy có 
khả năng thảo luận. 


4.- Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có 
thê biệt được là có khả năng thảo luận hay không có khả 
năng thảo luận? 


Nếu một người, này các Tý-kheo, khi được hỏi một câu, 
tránh câu hỏi ây với một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra 
ngoài vấn đề, bày tỏ sự phẫn nộ, sân, hận, bất mãn. Nếu là 
như vậy, này các Tyý-kheo, người này không có khả năng 
thảo luận. 


Nếu một người, này các Tý-kheo, khi được hỏi một câu, 
không tránh câu hỏi ấy với một câu hỏi khác, không hướng 
câu chuyện ra ngoài vấn đề, không bày tỏ sự phẫn nộ, sân, 
hận, bất mãn. Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này 
có khả năng thảo luận. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 245 


5.-Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có thể 
biệt được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng 
thảo luận? 


Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu, 
lại mắng chửi, đánh đập, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu 
là như vậy, này các Ty-kheo, người này không có khả năng 
thảo luận. 


Nếu một người, này các Tý-kheo, khi được hỏi một câu, 
không măng chửi, không đánh đập, không nhạo báng, không 
chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người 
này có khả năng thảo luận. 


6.- Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, có thê biết được 
một người có duyên hay không có duyên. 


Không có lóng tai, này các Tỷ-kheo, là không có duyên. 
Có lóng tai là có duyên. Người có duyên thắng tri một pháp, 
biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp. Do 
thắng tri một pháp, liễu tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng 
đắc một pháp, vị ấy cảm thấy chánh giải thoát. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là lợi ích của thảo luận, như vậy là lợi ích của 
đàm luận, như vậy là lợi ích có duyên, như vậy là lợi ích 
nghe lời khuyên, tức là tâm giải thoát không có chấp thủ. 
K Nói chuyện với hiểm thù 
Thiên chấp và kiêu mạn 
Nghịch lại đức bạc Thánh 
Bởi móc lỗi lâm nhau 
Thích nghe nói xấu người 
Người lầm, người bồi rối 
Người bị thua, bị hại 
Bác Thánh không làm váy. 
Nếu muốn cùng đàm luận 


246 Chương LHI - Ba Pháp 


Bậc hiển biết thời gian 
Câu chuyện của bậc Thánh 
Liên hệ pháp, pháp nghĩa 
Người có trí nói chuyện 
Không hiểm thù kiêu mạn 
Với tâm không chấp trước 
Không hiểm hận độc đoán 
Không để tâm lơ đãng 
Nói lên với chánh trí 
Hoan hỷ lời khéo nói 
Không vui lời vụng về 
Không học cách chỉ trích, 
Không chụp sơ hở người 
Không nhiếc mắng đánh đập 
Không nói lời vụ vơ 
Lời nói của bác Thánh 
Vừa dạy vừa hoan hỷ 
Như vây bậc Thánh nói 
Như vây bậc Thánh luận đàm 
Bậc trí biết rõ vậy 
Nói lời thật khiêm tốn 

68. Du Sĩ Ngoại Đạo. 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: "Có ba pháp này, này các Hiền giả. Thế nào là ba? 
Tham, sân, si. Những pháp này, này các Hiền giả, là ba pháp. 
Trong ba pháp này, này các Hiền giả, thế nào là đặc thù, thế 
nảo là thù thăng, thế nào là khác biệt? "Được hỏi vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Ông trả lời như thế nào với các du sĩ ngoại 
đạo ấy? 


- Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế 
Tôn làn căn bản, lây Thê Tôn làm lãnh đạo, lây Thê Tôn làm 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 247 


nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết ý 
nghĩa lời nói này cho chúng con. Sau khi nghe Thê Tôn, các 
Ty-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thê Tôn. 


Thê Tôn nó1 như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: 
"Có ba pháp này, này các Hiền giả. Thế nào là ba? Tham, sân, 
si. Những pháp này, này các Hiền giả, là ba pháp. Trong ba 
pháp này, này các Hiên giả, thể nào là đặc thù, thế nào là thù 
thắng, thế nảo là khác biệt? "Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Thây cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: 
"Tham, thưa các Hiền giả, là tội nhỏ, nhưng ly tham là chậm 
chạp. Sân là tội lớn, nhưng ly sân là mau chóng. S1 là tội lớn, 
và ly si là chậm chạp." 


2.- "Do nhân gì, này chư Hiền, do duyên gì tham chưa 
sanh được sanh khởi, và tham sanh rồi đưa đến tăng trưởng, 
quảng đại?" 

Cần phải trả lời là "Tịnh tướng". "Với ai không như lý 
tác ý tịnh tướng, thời tham chưa sanh được sanh khởi, và 
tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này 
các Hiền giả, đây là duyên, tham chưa sanh được sanh khởi, 
và tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại". 

3. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sân chưa 
sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng, 
quảng đại?" 


248 Chương LHI - Ba Pháp 


Cần phải trả lời là "Chướng ngại tướng". "Với ai không 
như lý tác ý chướng ngại tướng, thời sân chưa sanh được 
sanh khởi, sân sanh rồi được tăng trưởng quảng đại. Đây là 
nhân, này các Hiền giả, đây là duyên, khiến sân chưa sanh 
được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại". 


4. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì si chưa 
sanh được sanh khởi, và si đã sanh được tăng trưởng, quảng 
đại?" 

Cần phải trả lời là "Không như lý tác ý". "Với ai không 
như lý tác ý, thời sĩ chưa sanh được sanh khởi, và si đã sanh 
được tăng trưởng quảng đại. Đây là nhân, này các Hiền giả, 
đây là duyên, khiến si chưa sanh được sanh khởi, và si đã 
sanh được tăng trưởng quảng đại". 


5.-"Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì tham 
chưa sanh không sanh khởi, hay tham đã sanh được đoạn 
tận?" 

Cần phải trả lời là "Tướng bất tịnh". "Với ai như lý tác 
ý tướng bất tịnh, thời tham chưa sanh không sanh khởi, hay 
tham đã sanh được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền giả, 
đây là duyên khiến tham chưa sanh không sanh khởi, hay 
tham đã sanh được đoạn tận." 


6. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì sân chưa 
sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận?" 

Cần phải trả lời là "Từ tâm giải thoát". "Với ai như lý 
tác ý từ tâm giải thoát, thời sân chưa sanh không sanh khởi, 
hay sân đã sanh được đoạn tận. Đây là nhân, này các Hiền 
giả, đây là duyên khiến sân chưa sanh không sanh khởi, hay 
sân đã sanh được đoạn tận." 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 249 


7. "Do nhân gì, này các chư Hiền, do duyên gì si chưa 
sanh không sanh khởi, hay si đã sanh được đoạn tận?" 

Cần phải trả lời là "như lý tác ý". "Với ai như lý tác ý, 
thời si chưa sanh không sanh khởi, và si đã sanh được đoạn 
tận. Đây là nhân, này các Hiên giả, đây là duyên khiên sĩ 
chưa sanh không sanh khởi, hay si đã sanh được đoạn tận." 

69.- Các Căn Bản Bắt Thiện 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản bắt thiện này. Thế 
nào là ba? Tham là căn bản bất thiện, sân là căn bản bắt thiện, 
s¡ là căn bản bắt thiện. 

Cái gì là tham, này các Tỷ-kheo, cái ấy bất thiện. Ai với 
lòng tham có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy bất thiện. 
Với ai có lòng tham, bị lòng tham chinh phục, tâm không 
được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát 
hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tân xuất, dựa 
trên: "Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ấy là bất thiện. 
Như vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh từ tham, duyên 
khởi từ tham, tập khởi từ tham, khởi lên nơi người Ấy. 

2.- Cái gì là sân, này các Tỷ-kheo, cái ấy bất thiện. Ai 
với lòng sân có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy bất thiện. 
Với ai có lòng sân, bị lòng sân chinh phục, tâm không được 
tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, 
trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tân xuất, dựa trên: 
"Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ấy là bất thiện. Như 
vậy, rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh từ sân, duyên khởi 
từ sân, tập khởi từ sân, khởi lên nơi người ấy. 

3.- Cái gì là sĩ, này các Tý-kheo, cái ây bất thiện. Ai với 
lòng sỉ có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy bắt thiện. Với ai 
có lòng s1, bị lòng si chính phục, tâm không được tự chủ, vu 
cáo làm người khác đau khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, 


250 Chương LHI - Ba Pháp 


tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tần xuất, dựa trên: "Ta là sức 
mạnh, ta có sức mạnh." Cái ấy là bất thiện. Như vậy, rất 
nhiều ác bất thiện pháp này sanh từ si, đuyên khởi từ si, tập 
khởi từ si, khởi lên nơi người ấy. 

4.- Như vậy, này các Ty-kheo, người này được gọi là 
người nói phi thời, nói không thực, nói không trúng đích, nói 
phi pháp, nói phi luật. Vì sao người như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói 
không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật? Như vây là vì 
người này, nảy các Tỷ-kheo, đã vu cáo làm người khác đau 
khô, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc 
hay tấn xuất, dựa trên: "Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." 
Khi được đối chất với sự thật, người ấy phủ nhận, không có 
chấp nhận; khi được đối chất với sự không thật, người ây 
không có nhiệt tình thoát mở ra ngoài, nói rằng: "Đây là 
không chân, đây là không thực". Cho nên, người như vậy 
được gọi là người nói phi thời, nói không thực, nói không 
trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. Người như vậy, này 
các Tỷ-kheo, bị các ác bất thiện pháp do tham sanh nhiếp 
phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với 
sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại 
mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, bị các ác bất thiện pháp do sân sanh nhiếp phục, 
tâm mất sự tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự 
tôn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại 
mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, bị các ác bất thiện pháp do si sanh nhiếp phục, tâm 
mắt tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khô với sự tổn não, 
VỚI Sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng 
chung, được chờ đợi là ác thú. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 251 


5.- Ví như này các Tỷ-kheo, cây sảàla hay cây dhava hay 
cây phandana bị phá hoại, bị bao trùm bởi ba loại tầm gởi, đi 
đến tốn hại, đi đến bất hạnh, đi đến tổn hại, và bất hạnh. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, người như vậy, bị các ác bất 
thiện pháp do tham sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay 
trong hiện tại sống đau khổ với sự tốn não, với sự ưu não, 
với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ 
đợi là ác thú ... bị các ác bất thiện pháp do sân sanh ... bị các 
ác bất thiện pháp do si sanh chính phục, tâm mất tự chủ, 
ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu 
não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được 
chờ đợi là ác thú. 

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba căn bản bất 
thiện. 

6.- Có ba căn bản của thiện, này các Tỷ-kheo. Thế nào 
là ba? Không tham là căn bản của thiện, không sân là căn 
bản của thiện, không sĩ là căn bản của thiện. 

Cái gì là không tham, này các Tỷ-kheo, cái ấy thiện. Ai 
với lòng không tham có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy 
thiện. AI không có lòng tham, không bị lòng tham chinh 
phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người khác đau 
khổ, băng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc 
hay tần xuất, dựa trên: "Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái 
ấy là thiện. Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh từ không 
tham, duyên khởi từ không tham, tập khởi từ không tham, 
khởi lên nơi người ấy. 

7.- Cái gì là không sân, này các Týỷ-kheo, cái ẫây thiện. 
Ai với lòng không sân có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy 
thiện. Với ai không có lòng sân, không bị lòng sân chinh 
phục, tâm được tự chủ, không vu cáo làm người khác đau 
khô, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc 


252 Chương LHI - Ba Pháp 


hay tần xuất, dựa trên: "Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái 
ấy là thiện. Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh từ không 
sân, duyên khởi từ không sân, tập khởi từ không sân, khởi 
lên nơi người ấy. 

8.- Cái gì là không si, này các Tỷ-kheo, cái ấy là thiện. 
Ai với lòng không sỉ có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy 
thiện. Với ai không có lòng si, không bị lòng si chính phục, 
tâm được tự chủ, không vu cáo làm người khác đau khô, 
bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay 
tần xuất, dựa trên: "Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Cái ây 
là thiện. Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ không 
si, duyên khởi từ không sĩ, tập khởi từ không sĩ, khởi lên nơi 
người ấy. 

9.- Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này được gọi là 
người nói đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng pháp, 
nói đúng luật. Vì sao người như vậy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là người nói đúng thời, nói thực, nói trúng đích, nói đúng 
pháp, nói đúng luật? Như vây là vì người này, này các Tỷ- 
kheo, đã không vu cáo làm người khác đau khổ, bằng cách 
sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tân xuất, 
dựa trên: "Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh." Khi được đối 
chất với sự thật, người ấy chấp nhận, không có phủ nhận; khi 
được đối chất với sự không thật, người ấy nhiệt tình thoát mở 
ra ngoài, nói rằng: "Đây là chân, đây là thực". Cho nên, 
người như vậy được gọi là người nói đúng thời, nói thực, nói 
trúng đích, nói đúng pháp, nói đúng luật. 


10.- Người như vậy, này các Tỷ-kheo, đoạn tận các ác 
bất thiện do tham sanh, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân 
cây tala, làm cho không hiện hữu, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại sống an lạc, không 
có tôn não, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 253 


thân hoại mạng chung, ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn. 
Người như vậy, này các Tý-kheo, không bị các ác bất thiện 
pháp do sân sanh nhiếp phục, tâm không mất tự chủ ... Người 
như vậy, này các Tỷ-kheo, không bị các ác bất thiện pháp do 
s¡ sanh nhiếp phục, tâm không mất tự chủ, ngay trong hiện 
tại sống an lạc, không có tôn não, không có ưu não, sau khi 
thân hoại mạng chung, ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn. 


I1.- Ví như, này các Tỷ-kheo, cây sàla hay cây dhava, 
cây phandana, bị ba cây tầm gởi phá hoại bao trùm. Rồi có 
người đi đến, cầm cuốc và thúng. Người ấy chặt đứt rễ cây 
tầm gởi ấy, sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào mương. Đào 
mương xong, người ấy nhỗ các rễ lên, nhỗ cho đến các rễ 
nhỏ, rễ usira. Rồi người ấy chặt cây tầm gởi thành từng khúc 
nhỏ, bửa và chẻ thành từng mảnh nhỏ, người ấy đem phơi 
giữa gió và mặt trời. Sau khi phơi g1ữa gió và mặt trời, người 
ây lẫy lửa đốt, làm thành một đồng tro, và quạt chúng ra giữa 
gió lớn, hay đỗ chúng xuống dòng nước chảy nhanh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các cây tầm gởi ấy, bị cắt đứt gốc từ rễ, 
bị làm cho như thân cây tala, làm cho không hiện hữu, làm 
cho không thể sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, với người như vậy, các ác bất thiện pháp do tham 
sanh đã được đoạn tận, được chặt từ gốc rễ, được làm cho 
như thân cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, được 
làm cho không sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại 
được sống an lạc, không có tôn não, không có ưu não, không 
có nhiệt não, ngay trong hiện tại được Bát-niết-bàn ... do sân, 
sanh ... các ác bất thiện pháp do si sanh đã được đoạn tận, 
được chặt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, được 
làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không sanh khởi 
trong tương lai, ngay trong hiện tại được sống an lạc, không 
có tôn não, không có ưu não, không có nhiệt não, ngay trong 
hiện tại được Bát-niết-bàn. 


254 Chương LHI - Ba Pháp 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba căn bản của 
thiện. 

70.- Các Lễ Uposatha 

Như vây tôi nghe. 


1. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama (Đông 
viên), lâu đài của mẹ Migara. Rồi Visakha, mẹ của Migara, trong 
ngày Uposatha (Bồ- tát trai giới) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. Thế Tôn nói với 
Visakha, mẹ của Migara đang ngồi xuống một bên: 


- Này Visảkhà, từ đâu bà đên sáng sớm như thê này? 

- Bạch Thê Tôn, hôm nay con thọ trai gIới. 

- Có ba loại trai giới này, này Visàkhà. Thê nảo là ba? 

Trai giới người chăn bò, trai giới Niganthà, và trai giới 
bậc Thánh. 

Như thê nào, này Visàkhà, là trai giới người chăn bò? 

Ví như, này Visàkhả, người chăn bò vào buôi chiêu lùa 
các con bò vê cho chủ của chúng. Người ây suy nghĩ: "Hôm 
nay, các con bò đã ăn cỏ tại chỗ này và chỗ nảy, đã uông 
nước tại chỗ này và chỗ này. Ngày mai, các con bò sẽ ăn cỏ 
tại chỗ này và chỗ này, sẽ uống nước tại chỗ này và chỗ này". 
Cũng vậy, này Visảkhà, ở đây có người giữ trai giới suy nghĩ: 
"Hôm nay, ta đã ăn loại đô ăn cứng này, loại đô ăn cứng này 
ta đã ăn; ta đã ăn loại đô ăn mêm này, loại đô ăn mêm này ta 
đã ăn. Ngày mai, ta sẽ ăn loại đô ăn cứng này, loại độ ăn 
cứng này ta sẽ ăn; ta sẽ ăn loại đồ ăn mêm này, loại đồ ăn 
mềm này ta sẽ ăn". Như vậy, người ấy sống cả ngày với tâm 


đồng hành với tham dục. Như vậy, này Visàkhà, là trai giới 
người chăn bò. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 255 


Này Visàkhà, thế nào là trai giới các Niganthà? 

Ở đây, này Visàkhà, có hạng Sa-môn tên là Niganthà, 
họ khích lệ đệ tử như sau: "Ông hãy quăng bỏ trượng đối với 
các sinh loại sống ở phương Đông, ngoài một trăm do tuần. 
Hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương 
Tây, ngoài một trăm do tuần. Hãy quăng bỏ trượng đối với 
các sinh loại sống ở phương Bắc, ngoài một trăm do tuần. 
Hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương 
Nam, ngoài một trăm do tuần." Như vậy, họ khích lệ vì lòng 
thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại mà thôi, họ 
không khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn, đối với một 
sô sinh loại khác. Trong ngày Uposatha, họ khích lệ đệ tử 
như sau: "Này các Ông, hãy quăng bỏ tất cả áo quần và nói 
như sau: "Ta không có bắt cứ vật ph bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ 
nào. Bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, không có cái 
gì là của ta. ""Nhưng cha và mẹ của người ấy biết người ấy 
là con của mình. Và người ẫy biết họ là cha mẹ của mình. Vợ 
và con người ấy biết người ấy là chồng, là cha của mình, và 
người ây biết họ là vợ, là con của mình. Các người nô tỳ làm 
công biết người ấy là chủ của họ. Và người ấy biết họ là nô 
tỳ, là nhân viên của mình. Như vậy, trong thời gian đáng 
phải khích lệ đúng với sự thật, trong thời gian Ấy, lại được 
khích lệ bằng điều nói láo. Đây ta tuyên bố là một sự nói láo. 
Sau khi đêm ấy đã qua, người ấy thọ hưởng tất cả tài sản 
chưa đem cho. Đây ta tuyên bố là lấy của không cho. Như 
vậy, này Visàkhà, là lễ Uposathà của các Niganthà . Được 
sống thực hành như vậy, này Visàkhà, Uposatha của các 
Niganthà không quả lớn, không lợi ích lớn, không chói sáng, 
không ánh sáng lớn. 


256 Chương LHI — Ba Pháp 


4. - Và này Visàkhà, thế nào là trai giới các bậc Thánh? 
Chính là làm thanh tịnh một tâm uễ nhiễm với phương pháp 
thích nghi. 


Và này Visàkhà, thế nào là làm thanh tịnh một tâm uế 
nhiêm với phương pháp thích nghi? 


Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Phật: "Đây là 
Thế Tôn, bậc Ứng Cúng A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." Do vị ẫy 
niệm Như Lai, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các 
phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như, này Visàkhà, đầu 
uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. 


Và này Visàkhà, thế nào là đầu uễ nhiễm được gột sạch 
với phương pháp thích nghĩ? 


Do duyên bột nhồi, do duyên đất sét, do duyên nước và 
do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này 
Visàkhà, là đầu uế nhiễm được gột sạch với phương pháp 
thích nghi. Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm uễ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghi. 


Và này Visàkhà, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch 
với phương pháp thích nghĩ? 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Như Lai: "Đây 
là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." Do 
VỊ ẫy niệm Như LaI, tâm được tịnh tín, hân hoan khởi lên, 
các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Visàkhà, đây gọi 
là Thánh đệ tử để thực hành trai giới Phạm Thiên, vị ấy cùng 
sống với Phạm Thiên. Do duyên Phạm Thiên, tâm vị ẫy được 
tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 257 


đoạn tận. Như vậy, này Visàkhà, là tâm uế nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghi. 


5.-Này Visàkhà, tâm uễ nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhà, thế nào là tâm uế 
nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghĩ? 

Ở đây, này Visàkhàả, vị Thánh đệ tử niệm pháp: "Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không 
có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu". Do vị ấy niệm Pháp, tâm 
được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm 
được đoạn tận. Ví như, này Visàkhà, thân uễ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghi. 


Và này Visàkhà, thế nào là thân uế nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghĩ? Do duyên sottim (một thứ 
đá bọt dùng để chà lưng), do duyên bột tắm, do duyên nước 
và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này 
Visàkhà, là thân uế nhiễm được gột sạch với phương pháp 
thích nghi. Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm uễ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghi. 


Và như thế nào, này Visàkhả, là tâm uế nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghi? 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm pháp: "Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không 
có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu". Do người ấy niệm Pháp, 
tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm 
được đoạn tận. Này Visàkhà, đây gọi là Thánh đệ tử thực 
hành pháp trai giới, vị ấy sống với pháp. Chính nhờ pháp, 
tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm 


258 Chương LHI — Ba Pháp 


được đoạn tận. Như vậy, này Visàkhà, là tâm uế nhiễm được 
gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. 


6.- Này Visàkhà, tâm uế nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhà, thế nào là tâm uế 
nhiễm được gột sạch nhớ phương pháp thích nghi? 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Tăng: "Diệu 
hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế 
Tôn; Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Chơn chánh hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ 
tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng 
dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 
Do vị ấy niệm Tăng, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, 
các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như, này Visàkhà, 
một tắm vải bị uế được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. 


Và này Visàkhà, thế nào là một tắm vải bị uế nhiễm 
được gột sạch nhờ phương pháp thích nghĩ? 


Do duyên usam (đất mặn) do duyên khàram (nước tro), 
do duyên phân bò, do duyên nước, và do duyên nỗ lực thích 
nghỉ của con người. Như vậy, này Visàkhà, một tắm vải bị uế 
nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, 
này Visàkhả, là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương 
pháp thích ngh1. 


Và này Visàkhà, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch 
nhờ phương pháp thích nghĩ? 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Tăng: "Diệu 
hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế 
Tôn; Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Chơn chánh hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ 
tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng 
dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 259 


Nhờ vị ây niệm Tăng, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, 
các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Visàkhà, đây gọi 
là Thánh đệ tử thực hành chúng Tăng trai giới, sống với 
chúng tăng. Chính nhờ chúng tăng, tâm vị ẫy tịnh tín, hân 
hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như 
vậy, này Visàkhà, là tâm uễ nhiễm được gột sạch nhờ 
phương pháp thích nghi. 


7.- Này Visàkhà, tâm uễ nhiễm được gột sạch nhờ 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhà, thế nào là tâm uế 
nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi? 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Giới: "Không bị 
phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế 
nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị 
chấp thủ, đưa đến Thiền định". Vị ấy nhờ niệm Giới, tâm vị 
ẫy được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm 
được đoạn tận. Ví như, này Visàkhà, một tắm gương uế 
nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? 


Và này Visàkhà, thế nào là một tắm gương uế nhiễm 
được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? 


Do duyên dầu, do duyên tro, do duyên bàn chải lông và 
do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này 
Visàkhà, là tắm gương uế nhiễm được rửa sạch với phương 
pháp thích ngh1. 


Và này Visàkhà, thế nào là một tắm gương uế nhiễm 
được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Giới: "Không bị 
phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế 
nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị 
chấp thủ, đưa đến Thiền định". Vị ấy nhờ niệm Giới, tâm 
được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm 


260 Chương LHI - Ba Pháp 


được đoạn tận. Này Visàkhà, đây gọi là thánh đệ tử thực 
hành giới Uposatha, sống chung với giới. Nhờ giới, tâm được 
tịnh tín, hân hoàn sanh khởi, các phiền não của tâm được 
đoạn tận. Như vậy, này Visàkhà, là tâm uễ nhiễm được rửa 
sạch nhờ phương pháp thích nghĩ? 


S. Này Visàkhà, tâm uễ nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhà, thế nào là tâm uế 
nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Thiên: "Có Chư 
Thiên bốn Thiên Vương; có Chư Thiên cõi trời Ba mươi ba; 
có chư Thiên Yàmà; có chư Thiên Tusita (Đâu suất); có chư 
Thiên Hóa lạc; có chư Thiên Tha hóa tự tại; có chư Thiên 
Phạm chúng; có chư Thiên cao hơn nữa. Đây đủ với lòng tin 
như vậy, chư Thiên Ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại 
chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với 
giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh 
tại chỗ kia. Giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với 
nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, 
được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi 
ta. Đầy đủ với thí như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia. Thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. 
Đầy đủ tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, 
được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng có đầy đủ nơi ta". 
Khi người ấy niệm tín, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình 
và chư Thiên ấy, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi. Các 
phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như, này Visàkhà, là 
vàng bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp 
thích nghi. 


Và này Visàkhả, thế nào là vàng bị uễ nhiễm được làm 
cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 261 


Do duyên lò, do duyên đất muối, do duyên phấn đỏ, do 
duyên ống bệ, do duyên cái kìm, và do duyên nỗ lực thích 
nghi của con người. Như vậy, này Visàkhà, là vàng bị uễ 
nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. 
Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm bị uế nhiễm được làm cho 
thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghĩ? 


Và này vì, thế nào là tâm bị uế nhiễm được làm cho 
thanh tịnh nhờ phương pháp thích nghi. 

Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Thiên: "Có Chư 
Thiên bốn Thiên Vương; có Chư Thiên cõi trời ba mươi ba; 
có chư Thiên Yàmà; có chư Thiên Tusita (Đâu suất); có chư 
Thiên hóa lạc; có chư Thiên tha hóa tự tại; có chư Thiên 
Phạm chúng; có chư Thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin 
như vậy, chư Thiên Ấy, mạng chung ở chỗ này, được sanh tại 
chỗ ấy. Ta cũng có lòng tin như vậy. Đầy đủ với giới như 
vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ 
kia. Giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với nghe 
pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được 
sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. 
Đầy đủ với thí như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, 
được sanh tại chỗ kia. Thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. 
Đầy đủ với trí tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia. Ta cũng có trí tuệ như vậy". Khi 
VỊ ây niệm tín, giới, nghe pháp, thí, và tuệ của tự mình và của 
chư Thiên Ấy, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi. Các 
phiền não của tâm được đoạn tận. Đây gọi là Thánh đệ tử 
thực hành Thiên trai giới, sống chung với chư Thiên. Nhờ 
chư Thiên, tâm vị ẫy được tịnh tín, hân hoan sanh khởi. Các 
phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Visàkhả, là 
tâm bị uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp 
thích ngh1. 


252 Chương LHI - Ba Pháp 


9. - Thánh đệ tử ấy, này Visàkhà, suy tư như sau: "Cho 
đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, 
bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 
Cũng vậy đêm nay và ngày nay, ta sông từ bỏ sát sanh, tránh 
xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quí, có lòng từ, 
sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình. Về chi phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và 
ta sẽ thực hành trai g1ới". 


10.- "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ lấy của 
không cho, chỉ lẫy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã 
cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Cũng vậy, đêm 
nay và ngày nay, ta sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy 
những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh 
tịnh, không có trộm cướp. Về chi phần này, ta theo gương 
các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới". 


11.-"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, 
tịnh tu Phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ tà hạnh, tịnh 
tu Phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Về chi 
phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành 
tra1 ØIớI”. 

12.-"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, 
tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật 
chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời 
hứa đối với đời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ 
bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi 
sự thật chắc chăn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản 
lại lời hứa đối với đời. Về chi phần này, ta theo gương các vị 
A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 263 


13.-"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ rượu men, 
rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu men, rượu nâu làm 
cho đăm say. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sông từ bỏ 
rượu men, rượu nâu làm cho đắm say, tránh xa rượu men, 
rượu nấu làm cho đắm say. Về chi phần này, ta theo gương 
các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới". 


14.- "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán ăn một ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Cũng vậy, 
đêm nay và ngày nay, ta sống ăn một ngày một bữa, không 
ăn ban đêm, không ăn phi thời. Về chi phần này, ta theo 
gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 


15.- "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán tránh xa không 
xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng 
hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Cũng vậy, đêm 
nay và ngày nay, ta sống tránh xa không xem múa, hát, nhạc, 
diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thoa và các thời trang. Về chi phần này, ta theo gương các vị 
A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới". 


16.- "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ giường 
cao, giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn. Các vị ây 
năm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. 
Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta từ bỏ g1ường cao, øg1ường 
lớn, tránh xa giường cao, giường lớn. Ta nằm trên giường 
thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Về chi phần này, ta 
theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới". 

Như vậy, này Visàkhà, là Thánh trai giới, thực hành 
Thánh trai giới, này Visàkhà, có quả lớn, có lợi ích lớn, có 
chói sáng lớn, có ánh sáng lớn. 

- Quả lớn là như thế nào? Lợi ích lớn như thế nào? 
Chói sáng lớn như thế nào? Ánh sáng lớn như thế nào? 


264 Chương LHI - Ba Pháp 


Ví như, này Visàkhả, có người áp đặt chủ quyền trên 16 
quốc độ lớn tràn đầy bảy báu như Anga, Magadha, Kàsi, 
Kosala, VaJji, Mallà, Ceti, Vangà, Kurù, Pancàlà, Macchà, 
Surasenà, Assakà, Avanti, Gandhàrà, Kambojà, nhưng chủ 
quyền ấy không bằng một phần mười sáu của một trai giới 
thực hành đầy đủ cả tám mặt. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi thay, này 
Visàkhà, là vương quyền của loài người, so sánh với hạnh 
phúc Chư Thiên! 

18. - Năm mươi năm của một đời người, này Visàkhà, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên của Bốn Thiên 
Vương. Ba mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười 
hai tháng như vậy làm thành một năm. Năm mươi năm chư 
thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư Thiên của Bốn 
Thiên Vương. Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây có 
người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới 
đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên của Bốn Thiên Vương. Chính dựa 
trên trường hợp này được nói lên rằng: "Nhỏ nhoi thay là 
vương quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư 
Thiên!" 


19.- Một trăm năm của một đời người, này Visàkhà, 
bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 
Ba mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười hai tháng 
như vậy làm thành một năm. Một ngàn năm chư Thiên như 
vậy làm thành thọ mạng của chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 
Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây có người đàn bà 
hay người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả tám 
mặt, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với 
chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Chính dựa trên trường hợp 
này được nói lên rằng: "Nhỏ nhoi thay là vương quyền của 
loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên!" 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 265 


20.- Hai trắm năm của một đời người, này Visàkhà, 
bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời Yàmà. Ba 
mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười hai tháng 
như vậy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên như 
vậy làm thành thọ mạng của chư Thiên ở cõi trời Yàmà. Sự 
kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây có người đàn bà hay 
người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư 
Thiên ở cõi trời Yàmà. Chính dựa trên trường hợp này được 
nói lên rằng: "Nhỏ nhoi thay là vương quyên của loài người, 
so sánh với hạnh phúc chư Thiên!". 


21.- Bốn trăm năm của một đời người, này Visàkhà, 
bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời Tusita 
(Đâu-suất). Ba mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. 
Mười hai tháng như vậy làm thành một năm. Bốn ngàn năm 
chư Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư Thiên ở cõi 
trời Tusita. Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây có 
người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới 
đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Tusita. Chính dựa trên 
trường hợp này được nói lên rằng: "Nhỏ nhoi thay là vương 
quyên của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên!". 

22.- Tám trăm năm của một đời người, này Visàkhà, 
bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời Hóa lạc. Ba 
mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười hai tháng 
như vậy làm thành một năm. Tám ngàn năm chư Thiên như 
vậy làm thành thọ mạng của chư Thiên ở cõi trời Hóa lạc. Sự 
kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây có người đàn bà hay 
người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới đầy đủ cả tám mặt, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư 
Thiên ở cõi trời Hóa lạc. Chính dựa trên trường hợp này 


266 Chương LHI - Ba Pháp 


được nói lên rằng: "Nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài 
người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên!". 

23.- Mười sáu trăm năm của một đời người, này 
Visàkhà, bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời 
Tha Hóa Tự Tại. Ba mươi đêm như vậy, làm thành một 
tháng, mười hai tháng như vậy làm thành một năm. Mười sáu 
ngàn năm chư Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên ở cối trời Tha Hóa Tự Tại. Sự kiện này có xảy ra, này 
Visảkhà, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi 
thực hành Uposatha đầy đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời 
Tha Hóa Tự Tại. Chính dựa trên trường hợp này, được nói 
lên răng: "Nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài người, so 
sánh với hạnh phúc chư Thiên”. 


24. Chớ giết hại sinh loài 
Chớ lấy của không cho 
Chở nói lời nói láo 
Chớ uống thứ rượu say 
Từ bỏ không phạm hạnh 
Từ bỏ, không dâm dục 
Không ăn vào ban đêm 
Tránh không ăn phi thời 
Không mang các vòng hoa 
Không dùng các hương liệu 
Hãy năm trên tắm thảm 
Được trải dài trên đất 
Chính hạnh trai giới này 
Được gọi có tắm phân 
Do đức Phật nói lên 
Đưa đến đoạn tận khổ 
Mặt trăng và mặt trời 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 267 


Được thấy là lành tốt 

Chỗ nào chúng đi tới 
Chúng chói sảng hào quang 
Chúng làm máy sáng chói 
Giữa hư không chúng đi 
Trên trời chúng chói sảng 
Sáng rực mọi phương hướng 
Trong khoảng không gian ấy 
Tài sản được tìm thấy 

Trân châu và ngọc báu 

Lưu ly, đá cầu may 

Vàng cục trong lòng đất 
Hay loại Kancana 

Cùng loại vàng sảng chói 
Được gọi là Hataka 

Tuy vậy chúng giá trị 

Chỉ một phân mười sáu 

Với hạnh giữ trai giới 

Đây đủ cả tắm mặt 

Kế cả ảnh sáng trăng 

Với cả vòm trời cao. 

Vậy người nữ người nam 
Hãy giữ theo định giới 
Hành bố-tát trai giới 

Đây đủ cả tắm mặt 

Làm thiện các công đức 
Đem lại nhiều an lạc 

Được sanh lên cối trời 
Không bị người cười chế. 


268 Chương LHI —- Ba Pháp 


VI. Phẩm Ananda 


71.- Channa 
1. Nhân duyên ở SảàvatthI. 


Rồi du sĩ Channa đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, 
nói lên với Tôn giả những lời chào đón thăm hỏi; sau khi nói 
lên với Tôn giả những lời chào đón thăm hỏi thân hữu, rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Channa nói 
với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Hiền giả Ananda, có phải các người tuyên 
thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si? 


- Vâng, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết về đoạn 
tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận s1. 


- Thưa Hiền giả, do thấy nguy hại của tham như thế nào, 
các Người tuyên thuyết về đoạn tận tham? Do thấy nguy hại 
của sân như thế nào, các Người tuyên thuyết về đoạn tận sân? 
Do thấy nguy hại của sỉ như thế nào, các Người tuyên thuyết 
về đoạn tận si? 


2. - Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, 
tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ 
đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi tham được 
đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại 
người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu 
thuộc về tâm. 


Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm 
mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi tham 
được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ý 
không nghĩ ác. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 269 


Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm 
mất tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không như thật 
rõ biết lợi người, không như thật rõ biết lợi cả hai. Khi tham 
được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi 
người, như thật rõ biết lợi cả hai. 


Tham, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không 
mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tôn 
não, không đưa đên Niêt-bàn. 


Người có sân, thưa Hiền giả, bị sân chinh phục, tâm 
mât tự chủ, nghĩ đên hại mình ... như thật rõ biệt lợi cả hai. 


Sân, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, 
làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phân vào tôn não, 
không đưa đên Niêt-bàn. 


Người có s1, thưa Hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự 
chủ, nghĩ đến hại mình ... Khi si được đoạn tận, không nghĩ 
đến hại mình ... không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm... như 
thật rõ biết lợi cả hai. Người có si, thưa Hiền giả, bị sỉ chính 
phục, tâm mất tự chủ, làm ác hạnh với thân ... làm ác hạnh 
với ý. Khi sĩ được đoạn tận, không làm ác hạnh với thân ... 
VỚI ý. 

Người có s1, thưa Hiền giả, bị si chính phục, tâm mất tự 
chủ, không như thật rõ biết lợi mình, ... không như thật rõ 
biết lợi cả hai. Khi sỉ được đoạn tận, như thật rõ biết lợi 
mình ... như thật rõ biết lợi cả hai. 

S¡, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, 
làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tôn não, 
không đưa đến Niết-bàn. 

Thấy sự nguy hại này của tham, thưa Hiền giả, chúng 
tôi tuyên thuyết đoạn tận tham. Thấy sự nguy hại này của sân, 


270 Chương LHI - Ba Pháp 


thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận sân. Thấy sự 
nguy hại này của si, thưa Hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết 
đoạn tận s1. 


3. - Có con đường nào, thưa Hiên giả, có đạo lộ nào 
đưa đên đoạn tận tham, sân, sĩ? 


- Có con đường, thưa Hiện giả, có đạo lộ đưa đên đoạn 
tận tham, sân, s1. 


- Con đường ấy là gì, thưa Hiền giả, đạo lộ ấy là gì đưa 
đên đoạn tận tham, sân, s1? 


- Chính là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, ... chánh định. Đây là con đường, thưa Hiên 
giả, đây là đạo lộ đưa đên đoạn tận tham, sân, s1. 


- Hiền thiện là con đường, thưa Hiền giả! Hiền thiện là 
đạo lộ đưa đên đoạn tận tham, sân, si! Thật là vừa đủ, thưa 
Hiên giả Ananda, đê áp dụng không phóng dật. 


72.- Tà Mạng Đệ Tử 


1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghosità 


Rồi một tà mạng đệ tử gia chủ đi đến Tôn giả Ananda; 
sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, tà mạng đệ tử gia chủ nói với Tôn giả 
Ananda: 

- Thưa Tôn giả Ananda, pháp của những ai được khéo 
thuyết? Những ai khéo hành trì ở đời? Những ai khéo vượt 
qua ở đời? 

- Vậy này gia chủ, về vấn đề này Ta sẽ hỏi Ông. Ông 
kham nhẫn thê nào, hãy trả lời như vậy. Ông nghĩ thế nào, 
này gia chủ, những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 271 


pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp có 
được các vị ấy khéo thuyết hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ 
thế nào? 


- Thưa Tôn giả, ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết 
pháp đê đoạn tận sân, thuyêt pháp đê đoạn tận si, pháp ây 
được khéo thuyết. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. 


2. - Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, những ai thực hành 
đoạn tham, thực hành đoạn sân, thực hành đoạn s1, những vị 
ấy có khéo thực hành ở đời hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ 
thế nào? 


- Thưa Tôn giả, những ai thực hành đoạn tham, thực 
hành đoạn sân, thực hành đoạn s1, những vị ây khéo thực 
hành ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. 

3. - Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, với những ai tham 
được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai; với những ai, sân được đoạn tận ... với 
những ai, si được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như 
thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không 
thê sanh khởi trong tương lai; những vị ấy có khéo vượt qua 
ở đời hay không? Hay ở đây, Ông nghĩ thế nào? 


- Thưa Tôn giả, với những aI tham được đoạn tận, ... 
với những al, sân được đoạn tận ... với những al, si được 
đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm 
cho không thê hiện hữu, làm cho không thê sanh khởi trong 
tương lai; những vị ấy khéo vượt qua ở đời. Và ở đây, tôi 
nghĩ như vậy. 

4.-- Như vậy, Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, 
những ai thuyết pháp đề đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn 
tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp được các vị ẫy khéo 


272 Chương LHI — Ba Pháp 


thuyết." Và Ông đã trả lời như sau: "Thưa Tôn giả, những ai 
đã thực hành đoạn tận tham ... đoạn tận sân ... đoạn tận s1, 
những ai đã khéo thực hành ở đời". Và Ông đã trả lời như 
sau: "Thưa Tôn giả, những ai đã đoạn tận tham, cắt đứt từ 
gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện 
hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những ai 
Ki đoạn tận sân ... Những ai đã đoạn tận sĩ, đã cắt đứt từ gốc 

.. làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Những vị 
T khéo vượt qua ở đời". 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, 
thưa Tôn giả! Ở đây sẽ không có tự khen pháp của mình, 
không có chê trách pháp của người khác, chỉ có thuyết pháp 
trong giới xứ, chỉ nói đến mục đích mà không đề cập đến tự 
ngã. 

5.- Thưa Tôn giả, Tôn giả thuyết pháp để đoạn tham, 
thuyết pháp để đoạn sân, thuyết pháp để đoạn si, và thưa Tôn 
giả, pháp được Tôn giả khéo thuyết. Thưa Tôn giả Ananda, 
Tôn giả thực hành đoạn tham, ... đoạn sân, ... Tôn giả thực 
hành đoạn sĩ, Tôn giả đã khéo thực hành ở đời. Thưa Tôn giả 
Ananda, tham đã được Tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc TỄ, 
làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm 
cho không thể sanh khởi trong tương lai .. . sân đã được Tôn 
giả đoạn tận ... si đã được Tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, 
làm cho như thân cây tala, làm cho không thê hiện hữu, làm 
cho không thể sanh khởi trong tương lai. Tôn giả đã khéo 
vượt qua ở đời. 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật vị diệu thay, thưa 
Tôn giả! Thưa Tôn giả, người như dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống ... Thưa Tôn giả Ananda, con nay xin quy y 
Thế Tôn, quy y Pháp và chúng Tăng. Mong Tôn giả Ananda 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 273 


nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con 
xin trọn đời quy ngưỡng! 


73.- Người Họ Thích 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Thích tử, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn khỏi bệnh, được khỏi bệnh không 
bao lâu. Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, họ Thích (Sakka) bạch Thế Tôn: 


- Đã lâu ngày, bạch Thế Tôn, con biết pháp đã được 
dạy như sau: "Trí đến với người định tĩnh, không đến với 
người không định tĩnh". Bạch Thế Tôn, định đến trước rồi trí 
đến sau? Hay trí đến trước rồi định đến sau? 


2.- Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: "Thế Tôn 
mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không bao lâu Họ Thích 
Mahànàma này hỏi một câu rất thâm sâu. Vậy ta hãy đưa họ 
Thích Mahànàma qua một bên và thuyết pháp cho họ Thích". 


Rồi Tôn giả Ananda cầm tay họ Thích Mahànàma, kéo 
qua một bên rôi nói với họ Thích Mahànàma: 

3. - Giới của bậc hữu học, này Mahànàma, được Thế 
Tôn nói đến. Và giới của bậc vô học cũng được Thế Tôn nói 
đến. Định bậc hữu học được Thế Tôn nói đến. Định bậc vô 
học cũng được Thê Tôn nói đên. Tuệ bậc hữu học được Thê 
Tôn nói đên. Tuệ bậc vô học cũng được Thê Tôn nói đền. 

4. - Này Mahànàma, thế nào là bậc hữu học? 

Ở đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo giữ giới, sống hộ trì 
với sự hộ trì của giới bốn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy 


sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các 
học giới. Này Mahànàma, đây là giới bậc hữu học. 


274 Chương LHI - Ba Pháp 


5.- Và này Mahànàma, thế nào là định bậc hữu học? 


Ở đây, này Mahànàma, ly dục, ly bất thiện pháp, vị Tỷ- 
kheo chứng đạt và an trú sơ Thiền ...Thiền thứ hai .. Thiền 
thứ ba ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Này Mahànàma, 
đây là định của bậc hữu học. 


Và này Mahànàma, thê nảo là trí tuệ của bậc hữu học? 


Ở đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo như thật quán tri: 
"Đây là khổ"... "Đây là khổ tập"... "Đây là khổ diệt"... như 
thật quán tri: "Đây là con đường đưa đến Khô diệt". Này 
Mahànàma, đây gọi là trí tuệ của bậc Hữu học. VỊ Thánh đệ 
tử như vậy đầy đủ giới, như vậy đầy đủ định, như vậy đầy đủ 
tuệ, do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 
với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này Mahànàma, là giới bậc 
Hữu học được Thế Tôn thuyết, là giới bậc Vô học được Thế 
Tôn thuyết, là định bậc Hữu học được Thế Tôn thuyết, là 
định bậc Vô học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc Hữu học 
được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc Vô học được Thế Tôn thuyết. 


74.- Vị Lõa Thể 


1. Một thời, Tôn giả Ananda trú tại Vesảli, rừng Đại 
Lâm, trong ngôi giảng đường có nóc nhọn. Rồi Abhaya 
người Licchavi và Panditakumàrako người Licchiva, đi đến 
Tôn giả Ananda, sau khi đến, đánh lễ Tôn giả Ananda rồi 
ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Abhaya người 
Licchiva thưa với Tôn giả Ananda: 


- Niganthà Nàthaputta, thưa Tôn giả, tự cho là toàn tri, 
toàn kiến, có tri kiến toàn điện: "Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta 
thức, tri kiến luôn luôn được an trú, không có gián đoạn". Vị 
ấy tuyên bố chấm dứt các nghiệp cũ với khổ hạnh, và phá 
hoại các nghiệp mới với vô vi (không hành động). Như vậy, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 275 


do nghiệp đoạn diệt nên khổ đoạn diệt; do khổ đoạn diệt nên 
thọ đoạn diệt; do thọ đoạn diệt nên tất cả khổ sẽ được tiêu 
diệt. Như vậy là (pháp môn) siêu thoát, thanh tịnh, diệt nhiệt 
não, thiết thực hiện tại. Ở đây, thưa Tôn giả, Thế Tôn nói thế 
nào? 


2- Này Abhaya, có ba (pháp môn) thanh tịnh, diệt nhiệt 
não, được Thế Tôn, bậc Trí giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác chơn chánh tuyên bố, khiến chúng sanh 
được thanh tịnh, khiến vượt qua sầu bi, khiến chấm dứt khổ 
ưu, khiến đạt được chánh lý, khiến chứng được Niết bàn. Thế 
nào là ba? 


Ở đây, này Abhaya, vị Tỷ-kheo giữ giới, sống hộ trì với 
sự hộ trì của giới bốn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ 
hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các 
học giới. Vị ấy không làm các nghiệp mới, và với các nghiệp 
cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là (sự 
thanh tịnh thứ nhất), thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không 
có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 


Vị Tỷ-kheo ấy, này Abhaya, đầy đủ với giới như vậy, 
ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ Thiền ... 
Thiền thứ hai .. Thiền thứ ba ... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư. Vị ấy không làm các nghiệp mới, và với các nghiệp cũ 
ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là (sự 
thanh tịnh thứ haI), thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không 
có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 


Vị Tỷ-kheo ấy, này Abhaya, đầy đủ với giới như vậy, 
với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với 
thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy không làm các nghiệp mới, và với 


270 Chương LHI - Ba Pháp 


các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. 
Đây là (sự thanh tịnh thứ ba), thiết thực hiện tại, diệt nhiệt 
não, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Này Abhaya, có ba sự thanh tịnh, diệt nhiệt não này, 
được Thế Tôn, bậc Trí giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác chơn chánh tuyên bố, khiến chúng sanh 
được thanh tịnh, vượt qua sầu bi, chấm dứt ưu khô, đạt được 
chánh lý, chứng được Niết bản. 


3.- Khi được nói như vậy, Panditakumàrako người 
Licchavi nói với Abhaya người LicchavI: 


- Này bạn Abhaya, bạn có tín thọ lời khéo nói của Tôn 
giả Ananda là khéo nói không? 

- Này bạn, tôi là ai lại không tín thọ lời khéo nói của 
Tôn giả Ananda là khéo nói. Đầu người ây sẽ vỡ tan, nêu ai 
không tín thọ lời khéo nói của Tôn giả Ananda là khéo nói. 

75.- Cần Phải Khích Lệ 


1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Tôn giả Ananda đang ngôi xuông một bên: 


- Này Ananda, với ai, Thầy có lòng từ mãn, và với 
những ai, Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, 
bà con hay cùng một huyết thống. Với những người Ấy, này 
Ananda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần 
phải an trú trong ba điểm. Thế nào là ba? 


2. - Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất 
động đối với Đức Phật: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 277 


Phật, Thế Tôn" . Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vảo tịnh 
tín bất động đối với pháp: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, 
thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". 
Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối 
với chúng Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Ứng lý hạnh là chúng 
đệ tử của Thế Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là 
đáng cung kính, đáng được cúng dường, đáng tôn trọng, 
đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 


3.- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, 
địa đại, thủy đại. hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử 
thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở 
đây, đối khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, 
thành tựu tịnh tín bất động đối với đức Phật, sẽ sanh vào địa 
ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy 
ra. 


4.- Dầu cho bốn đại chúng có đối khác, này Ananda, 
địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử 
thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp không có đổi khác. 
Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này 
Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp, sẽ sanh 
vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này 
không xảy ra. 


5.- Dầu cho bốn đại chúng có đôi khác, này Ananda, 
địa đại, thủy đại,hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử 
thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng không có đổi 
khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này 
Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, sẽ 


278 Chương LHI — Ba Pháp 


sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện 
này không xảy ra. 


Này Ananda, với ai Thầy có lòng từ mẫn, và với những 
ai Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con 
hay cùng một huyết thống. Với những người ấy, này Ananda, 
Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú 
trong ba điểm này. 


76.- Hiện Hữu 


1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


—- Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho 
đên như thê nào, bạch Thê Tôn, được xem là có hữu? 


- Này Ananda, nếu không có hành động (nghiệp) và sự 
chín muôi của dục giới thời dục hữu có thê trình bày được 
không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là 
hột giông, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lâp, 
bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới thâp kém. 
Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, 
này Ananda, hữu có mặt. 

2.- Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín 
muôi của sắc giới, thời sắc hữu có thê trình bày được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là 
hột giông, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lâp, 
bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc trung. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 279 


Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, 
này Ananda, hữu có mặt. 


3.- Và này Ananda, nêu không có hành động và sự chín 
muôi của vô sắc giới, thời vô sắc hữu có thê trình bảy được 
không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


= Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là 
hột giông, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lâp, 
bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc thù thăng. 
Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, 
này Ananda, hữu có mặt. 

77.- Tư và Khởi Điểm 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên, Tôn giả Ananda 
bạch Thê Tôn: 

(như kinh trên cho đến) ... 

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là 
hột giông, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lâp, 
bị ái trói buộc, nên tư được an lập, khởi điêm được an lập 
trong giới thâp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh 
sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. 

(Đoạn còn lại như kinh trên, chỉ khác “thức” được "tw” 
và “khởi điểm " thay thê) ... 

78.- Sự Hầu Hạ Giúp Đỡ 

(Nhân duyên như kinh trên). Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda đang ngôi một bên: 

- Này Ananda, mọi giới cấm, sinh sống Phạm hạnh, sự 
hâu hạ căn bản đêu có quả phải không? 


280 Chương LHI - Ba Pháp 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, không thể trả lời một chiều 
được. 


- Vậy này Ananda, hãy phân tích thêm! 


- Bạch Thế Tôn, phàm giới cắm, sinh sống Phạm hạnh, 
sự hầu hạ căn bản nảo được áp dụng, khiến pháp không thiện 
tăng trưởng, pháp thiện đoạn tận, thời giới câm, sinh sông 
Phạm hạnh, sự hầu hạ căn bản như vậy không có kết quả. Và 
bạch Thế Tôn, phảm giới cắm, sinh sống Phạm hạnh, sự hầu 
hạ căn bản nào được áp dụng, khiến pháp không thiện đoạn 
tận, pháp thiện tăng trưởng, thời giới cắm, sinh sống Phạm 
hạnh, sự hầu hạ căn bản như vậy có kết quả. 


Tôn giả Ananda nói như vậy và bậc Đạo Sư đồng ý. 


Rồi Tôn giả Ananda nghĩ: "Bậc Đạo Sư đã đồng ý với 
ta", từ chỗ ngồi đứng dậy, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra 
đi. 


Rồi Thế Tôn, khi Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, 
nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, Ananda còn là hữu học, nhưng 
không dê gì tìm được người có trí tuệ ngang băng. 


79.- Hương 


1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


- Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn, hương của 
chúng bay theo gió, không bay ngược gió. Thế nào là ba? 
Cây hương rễ, cây hương lõi và cây hương hoa. Có ba loại 
cây hương này, bạch Thế Tôn, hương của chúng bay theo 
chiều gió, không bay ngược gió. Bạch Thế Tôn, có thể có 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 281 


loại cây hương nào, có hương bay thuận gió, có hương bay 
ngược gió, có hương bay thuận g1ó ngược g1ó? 


- Có loại cây hương, này Ananda, có hương bay thuận 
gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió ngược 
gió. 

2. - Bạch Thế Tôn, loại cây hương ấy là gì, có hương 
bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận 
g1ó ngược g1ó? 


- Ở đây, này Ananda, tại làng nào hay tại thị trấn nảo, 
có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
chúng Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ 
sống tà hạnh trong dục vọng, từ bỏ nói láo, từ bỏ dùng rượu, 
men rượu nấu làm say người, giữ giới, tâm tánh hiền lương, 
sông trong nhà với tâm không nhiễm xan tham, bố thí không 
luyến tiếc với tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sảng được 
yêu cầu, ưa thích chia xẻ đồ bố thí. Người như vậy, được các 
Sa-môn, Bả-la-môn tán thán khắp bốn phương: tại làng ấy, 
hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y chúng Tăng, ... ưa thích chia xẻ đồ bố thí. Chư 
Thiên và các phi nhân cũng tán thán: tại làng â ấy, hay tại thị 
trần ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y chúng Tăng, ... ưa thích chia xẻ đồ bồ thí. Cây hương 
như vậy, này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay 
ngược gió, có hương bay thuận gió ngược gIó. 


3. Không một hương hoa nào 
Bay ngược chiêu gió thổi 
Dâu là hoa chiên-đàn 
Già-là hay mạt-Ìy 
Chỉ hương người đức hạnh 
Bay ngược chiêu gió thổi 


282 Chương III - Ba Pháp 
Chỉ có Bác Chán nhân 
Biên mãn mọi phương trời. 
80.- Abhibhù 
1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 


đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


- Con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được nắm giữ 
trước mặt Thê Tôn: "Abhibhù, đệ tử Đức Phật Sikhi, đứng ở 
Phạm Thiên Giới, có thê làm cho ngàn thê giới nghe tiêng 
của mình". Nhưng bạch Thê Tôn, Thê Tôn bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác có thê làm cho nghe tiêng xa như thê nào? 

- VỊ ẫy chỉ là một đệ tử, này Ananda. Các Như Lai là 
vô lượng. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Con được nghe trước mặt Thế Tôn, ... có thể làm cho 
nghe tiêng xa như thê nào? 

- Vị ấy chỉ là một đệ tử, này Ananda. Các Như Lai là 
vô lượng. 

2. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Con được nghe trước mặt Thế Tôn, ... có thể làm cho 
nghe tiêng xa như thê nào? 

- Này Ananda, Thầy có được nghe nói đến tiểu thiên 
thê giới không? 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn! Nay đã đến thời, bạch 
Thê Tôn Thiện Thệ, đê Thê Tôn nói về vân đê này. Sau khi 
nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 283 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


3. - Xa cho đến mặt trăng, mặt trời chạy trong quỹ đạo 
của chúng và chói sáng khắp bốn phương với ánh sáng của 
chúng, xa như vậy là một ngàn thế giới. Trong ấy có một 
ngàn mặt trăng, một ngàn mặt trời, một ngàn núi Sineru (Tu- 
di), một ngàn Jambudìa (Diêm-phù-đề),, một ngàn 
Aparagoyànà (Tây ngưu hóa châu), một ngàn Uttarakurù 
(Bắc-cu-vô châu), một ngàn Pubbavidehà (Đông thắng thần 
châu), bốn ngàn biển lớn, bốn ngàn đại vương, 1000 cõi trời 
Bốn thiên vương, 1000 cõi trời ba mươi ba, 1000 Dạ-ma 
thiên, 1000 Tusità (Đâu-suất thiên), 1000 Hóa Lạc thiên, 
1000 Tha Hóa Tự tại thiên, 1000 Phạm Thiên. Này Ananda, 
đây gọi là một tiêu thiên thế giới. Này Ananda, cho đến 1000 
lần một tiểu thiên thế giới, được gọi là, này Ananda, ba Đại 
thiên thế giới. Này Ananda, Như Lai có thể làm cho tiếng 
mình nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới hay xa hơn 
nữa nếu muốn. 


4. - Làm sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho 
tiếng mình nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới hay xa 
hơn nữa nếu muốn? 


- Ở đây, này Ananda, Như Lai chiếu ánh sáng cho đến 
ba ngàn Đại thiên thế giới, cho đến khi các chúng sanh nhận 
thức được ánh sáng ấy. Rồi Thế Tôn phát âm và làm cho 
tiếng mình được nghe. Như vậy, này Ananda, Như Lai làm 
cho tiếng mình nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới 
hay xa hơn nữa nếu muốn. 


5. Khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Udày!: 


284 Chương LHI - Ba Pháp 


- Được lợi thay cho tôi, khéo được lợi thay cho tôi, có 
được bậc Đạo sư có thân lực như vậy, có uy lực như vậy! 

Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Udày! nói với Tôn 
giả Ananda: 

- Này Hiền giả Ananda, ở đây Hiền giả nghĩ có được gì, 
nếu bậc Đạo sư của Hiền giả có đại thần lực như vậy, có đại 
uy lực như vậy? 

Khi được nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Udày!: 

- Chớ có nói như vậy, này Udày!; chớ nói vậy, này 
Udày!. Này Udày!, nêu Ananda chưa có đoạn tận tham và 
mệnh chung, nhưng với tâm tịnh tín của mình, vị ây có thê 
bảy lân ngự trị trên thê giới chư Thiên, có thê bảy lân ngự trị 
trên cõi Jambudìpa này. Nhưng này Udày!, Ananda ngay 
trong hiện tại sẽ được Bát-Niêt-bàn. 


IX. Phẩm Sa-Môn 


81.- Sa Môn 
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba hạnh Sa-môn cần phải làm 
này của Sa-môn. Thê nảo là ba? 


Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng định 
học, thọ trì tăng thượng tuệ học. Đây là ba hạnh Sa-môn cần 
phải làm này của Sa-môn. Ở đây vậy, này các Tỷ-kheo, hãy 
học tập như sau: "Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì 
tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để 
thọ trì tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng 
ta để thọ trì tăng thượng tuệ học”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Thầy cần phải học tập. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 285 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con lừa đi theo sau 
lưng một đàn bò nghĩ rằng: "Ta cũng là con bò, ta cũng là 
con bò”, nhưng nó không có màu sắc giống như con bò. Nó 
không có tiếng giống như con bò. Nó không có chân giống 
như con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi theo đàn bò, nghĩ rằng: "Ta 
cũng là con bò, ta cũng là con bò”. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây Tỷ-kheo đi theo sau lưng chúng Tỷ-kheo, nghĩ 
rằng: "Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng là Tỷ-kheo". Nhưng vị ây 
không có ước muôn thọ trì tăng thượng giới học như các Tỷ- 
kheo khác. Vị ấy không có ước muôn thọ trì tăng thượng 
định học như các Tỷ-kheo khác. Vị ấy không có ước muốn 
thọ trì tăng thượng tuệ học như các Tỷ-kheo khác. Tuy vậy, 
vị ấy vẫn đi theo sau lưng chúng Tỷ-kheo, nghĩ rằng: "Ta 
cũng là Tỷ-kheo, ta cũng là Tyỷ-kheo". 


Do vậy, này các Tý-kheo, cần phải học tập như sau: 
"Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta đề thọ trì tăng thượng giới 
học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng 
định học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng tuệ học”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần 
phải học tập. 


82. Nghề Nông 


1. Có ba việc này, này các Tỷ-kheo, một nông phu gia 
chủ cân phải làm trước. Thê nào là ba? 


Ở đây, này các Tý-kheo, người nông phu gia chủ, trước 
hết khéo cày và khéo bừa. Khéo cày và khéo bừa xong, 
người ấy cho gieo hạt giống đúng thời. Cho gieo hạt giống 
đúng thời xong, người ấy cho nước chảy vô chảy ra đúng 
thời. Ba việc này, này các Tỷ-kheo, một nông phu gia chủ 
cần phải làm trước. 


286 Chương LHI - Ba Pháp 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba công việc nảy, 
một Tỷ-kheo cần phải làm trước. Thế nào là ba? Thọ trì tăng 
thượng giới học, thọ trì tăng thượng định học, thọ trì tăng 
thượng tuệ học. Ba công việc này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo cần phải làm trước. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải 
học tập như sau: "Sắc bén sẽ là ước muốn của tôi thọ trì tăng 
thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn của tôi thọ trì tăng 
thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn của tôi thọ trì tăng 
thượng tuệ học”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần 
phải học tập. 


83.- Người Vajji. 
1. Như vẫy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, chỗ giảng 
đường có nóc nhọn. Rồi một Tỷ-kheo người Vajji đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo người Vajji bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hơn 150 học pháp này, nửa tháng một 
lần con phải tụng đọc, ở đây, con không có thể học nồi. 


- Này Tỷ-kheo, Thầy có thể học ba học pháp không, 
tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ 
học? 


- Bạch Thế Tôn, con có thể học ba học pháp, tăng 
thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. 


2. - Do vậy, này Tỷ-kheo, Thầy hãy học tập ba học 
pháp, tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng 
thượng tuệ học. Nếu Thầy học tập tăng thượng giới học, tăng 
thượng định học, tăng thượng tuệ học. Này Tỷ-kheo, nhờ học 
tập ba học pháp này, tham sẽ đoạn tận, sân sẽ đoạn tận, s1 sẽ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 287 


đoạn tận. Do đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si; điều 
bât thiện, Thây sẽ không làm; điêu ác, Thây sẽ không theo. 


3. - Tỷ-kheo ấy, sau một thời gian học tập tăng thượng 
giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ; do 
học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập 
tăng thượng tuệ, tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, sĩ 
được đoạn tận. VỊ Ấy, do đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn 
tận si; nên không làm điều bất thiện, không theo điều ác. 


84.- Hữu Học (1) 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, 
Ty-kheo bạch Thê Tôn: 


- Hữu học, hữu học, bạch Thể Tôn, được nói đến như 
vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, là hữu học? 


- Học tập, này Tỷ-kheo, nên được gọi là hữu học, vả 
học tập cái gì? Học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng 
định, học tập tăng thượng tuệ. VỊ Ấy, này Tỷ-kheo, do vậy 
được gọi là vị hữu học. 


Bác hữu học, học tập 

Đi theo con đường thẳng 
Ở trong sự diệt tận 

Trí thứ nhất khởi lên 

Tiếp theo không gián đoạn 
Chánh trí mới sanh khởi 
Rôi chánh trí giải thoát 
Trí như vậy khởi lên 

Bất động ta giải thoát 
Hữu kiết sử đoạn tận. 


288 Chương LHI —- Ba Pháp 


85.- Hữu Học (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 
học giới cần phải đọc nửa tháng một lần, ở đây các người 
thiện nam tử muốn được lợi ích, học tập bản tụng ấy. Này 
các Tỷ-kheo, tất cả được thâu nhiếp họp lại thành ba học giới 
này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng định 
học, tăng thượng tuệ học. Chính ba học giới này, này các Tỷ- 
kheo, thâu nhiếp tất cả. 

2. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ Kheo đối với các giới 
luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì một phần, đối 
với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ 
nhặt nhỏ nhiệm nảo, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho 
vị ấy không có khả năng. Phàm có những học pháp nảo là 
căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ẫy 
kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và học tập trong 
các học pháp. VỊ Ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc Dự lưu, 
không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến Chánh giác. 

3. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ Kheo đối với các giới 
luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn phân, đối 
với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ 
nhặt nhỏ nhiệm nảo, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho 
vị ấy không có khả năng. Phàm có những học pháp nào là 
căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ẫy 
kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và học tập trong 
các học pháp. VỊ Ấy, do đoạn tận ba kiết sử, làm cho muội 
lược tham, sân, sỉ là bậc Nhất lai, chỉ trở về thế giới này một 
lần, rồi đoạn tận khô đau. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 289 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo đối với các giới 
luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn phân, đối 
với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ 
nhặt nhỏ nhiệm nảo, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho 
vị ấy không có khả năng. Phàm có những học pháp nảo là 
căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ây 
kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và học tập trong 
các học pháp. VỊ Ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, được 
hóa sanh, tại đấy nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời 
này nữa. 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo đối với các giới 
luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn phân, đối 
với tuệ, hành trì toàn phần. Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ 
nhặt nhỏ nhiệm nảo, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho 
vị ấy không có khả năng. Phàm có những học pháp nảo là 
căn bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ẫy 
kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và học tập trong 
các học pháp. VỊ Ấy, do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một phần, 
thành tựu được một phần; người hành trì toàn phần, thành 
tựu được toàn phần. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các 
học giới không phải là rỗng không. 

86.- Bản Tụng Đọc (1) 


1. - Này các Tý-kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 
học giới cần phải đọc nửa tháng một lần, ở đây các người 
thiện nam tử muốn được lợi ích, học tập bản tụng ấy. Này 
các Tỷ-kheo, tất cả được thâu nhiếp làm thành ba học giới 


290 Chương LHI — Ba Pháp 


này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng định 
học, tăng thượng tuệ học. Chính ba học pháp này, này các 
Tỷ-kheo, thâu nhiếp tất cả. 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ kheo đối với các giới 
luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì một phân, đối 
với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy có vi phạm học pháp nhỏ 
nhặt nhỏ nhiệm nào, vị ẫy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bố chúng làm cho 
vị ấy không có khả năng. Phàm có những học giới nào là căn 
bản Phạm hạnh, tương xứng Phạm hạnh, ở đây, vị ấy kiên trì 
giới ấy, kiên trú giới ây, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp. Vị ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc tối đa phải sanh lại 
bảy lần. Sau khi sanh lại bảy lần, sau khi dong ruổi, luân 
chuyên tối đa bảy lần giữa chư Thiên và loài người, liền đoạn 
tận khổ đau. Vị Ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc "Gia g1a”, 
dong ruỗi, lưu chuyển trong hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận 
khô đau. Vị Ấy, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc Nhất chủng, 
sau khi phải sanh hiện hữu làm người một lần, rồi đoạn tận 
khổ đau. Vị ấy do đoạn tận ba kiết sử, làm cho muội lược 
tham, sân, s¡ là bậc Nhất lai, phải trở lui lại đời này chỉ một 
lần, rồi đoạn tận khô đau. 


3. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với 
các giới luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn 
phần, đối với tuệ, hành trì một phần. Vị ấy có vi phạm ... 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận 
năm hạ phần kiết sử, là bậc Thượng lưu, đạt được Sắc cứu 
kính thiên. Vị ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc 
Hữu hành Bát-Niết-bàn. Vị ẫy do đoạn tận năm hạ phần kiết 
sử, là bậc Vô hành Bát-Niết-bàn. Vị ấy do đoạn tận năm hạ 
phần kiết sử, là bậc Tôn hại Bát-Niết-Bàn .Vị ấy do đoạn tận 
năm hạ phần kiết sử, là bậc Trung gian Bát-Niết-bàn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 2901 


4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đối với 
các giới luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn 
phần, đối với tuệ, hành trì toàn phần. Vị ấy có vi phạm ... 
chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận 
các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một phân, 
thành tựu được một phân; người hành trì toàn phân, thành 
tựu được toàn phân. Ta tuyên bô răng, này các Tỷ-kheo, các 
học giới không phải là rông không. 

87.- Bản Tụng Đọc (2) 


I. - Này các Tỷ-kheo, bản tụng đọc này ... (0w kinh 
trước, đoạn số 1) ... này các Tỷ-kheo, thâu nhiếp tất cả. 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các giới 
luật, hành trì toàn phần, đối với định, hành trì toàn phân, đối 
với tuệ, hành trì toàn phần. Vị ấy có vi phạm ... chấp nhận và 
học tập trong các học pháp. VỊ ẫy do đoạn tận các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

3. Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thê nhập, sau khi 
đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Trung gian Bát-Niết- 
bàn. Hoặc nếu chưa chứng đạt, nêu chưa thể nhập, sau khi 
đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là bậc Tổn hại Bát-Niết-bản ... 
là bậc Vô hành Bát-Niết-bàn ... là bậc Hữu hành Bát-Niết- 
bàn ... là bậc Thượng lưu, chứng đạt Sắc cứu kính thiên. 
Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, sau khi đoạn 
tận ba kiết sử, sau khi làm cho muội lược tham, sân, si, là bậc 
Nhất lai, chỉ trở lui đời này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. 
Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, sau khi đoạn 
tận ba kiết sử, là bậc Nhất chủng, sau khi phải sanh hiện hữu 


292 Chương LHI - Ba Pháp 


làm người một lần, rồi đoạn tận khổ đau. Hoặc nếu chưa 
chứng đạt, nếu chưa thê nhập, sau khi đoạn tận ba kiết sử, là 
bậc "Gia gia", sau khi dong ruỗi, luân chuyển trong hai hay 
ba gia đình, rồi đoạn tận khổ đau. Hoặc nếu chưa chứng đạt, 
nếu chưa thê nhập, sau khi đoạn tận ba kiết sử, là bậc Tối đa 
phải sanh lại bảy lần, sau khi dong ruỗi, luân chuyển tối đa 
bảy lần giữa chư Thiên và loài người, rồi đoạn tận khổ đau. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, người hành trì có một phần, 
thành tựu được một phân; người hành trì toàn phân, thành 
tựu được toàn phân. Ta tuyên bô răng, này các Tỷ-kheo, các 
học giới không phải là rông không. 

88.- Học Giới 


1. - Có ba học giới này. Thế nào là ba? Tăng thượng 
giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. 


Thế nào là tăng thượng giới học? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới ... châp nhận, học tập trong các 
học giới. Này các Tyỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng giới học. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thượng định học? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo ly dục, ly pháp bất 
thiện ... chứng và trú Thiền thứ tư. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là tăng thượng định học. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thượng tuệ học? Ở 
đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Đây là 
khổ",..... như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến khổ 
diệt". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba học giới. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 293 


89.- Học Pháp 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba học pháp này. Thế nào là 
ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng 
thượng tuệ học. 


.. (Hoàn toàn giống như kinh trước với tăng thượng 
giới học và tăng thượng định học, nhưng tăng thượng tuệ 
học có khác)... 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tăng thượng tuệ học? Ở 
đây, này các Tyỷ-kheo, vị Tyỷ-kheo do đoạn trừ các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học. Các pháp này, này các 
Ty-kheo, là ba học pháp. 


Người tỉnh tấn, nghị lực 
Kiên trì và Thiển tu 

Sống hộ trì các căn 

Hãy hành ba tăng thượng 
Trước thế nào, sau vậy 
Sau thế nào, trước vậy 
Dưới thể nào, trên vậy 
Trên thế nào, dưới vậy 
Ngày thể nào, đêm vậy 
Đêm thế nào, ngày vậy. 
Hãy nhiếp phục mọi phương 
Với vô lượng tâm định 
Đáy gọi hữu đạo học 

Là thuần tịnh hạnh đức 
Đáy gọi là Chánh giác 
Bậc trí đạt tối hậu 

Với thức được đoạn diệt 


294 Chương LHI — Ba Pháp 


Ái diệt, được giải thoát 

Như đèn sáng tịch diệt 

Tám vị áy giải thoái. 
90. Pankadhà 


1. Một thời Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến một thị trấn của 
dân chúng Kosala, tên là Pankadhà. Tại đấy, Thế Tôn trú ở 
Pankadhà. Pankadhà là một thị trấn của dân chúng Kosala. 


Lúc bấy giờ, một Tý-kheo tên là Kassapogotta trú ở 
Pankadhà. Tại đấy, Thế Tôn với một pháp thoại liên hệ đến 
học giới, giảng dạy cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỉ. Rồi Tỷ-kheo Kassapogotta, trong khi 
Thế Tôn với một pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho 
các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ, 
lây làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng: "Sa-môn này 
quá tăn mắn tỉ mỉ!". 

2. Thế Tôn, sau khi trú ở Pankadhà cho đến khi thỏa 
mãn, rồi ra đi, du hành hướng đến Ràjagaha, tiếp tục du hành 
và đến tại Ràjagaha. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, núi 
GitJjhakùta. 

Rồi Tỷ-kheo Kassapogotta, sau khi Thế Tôn đi không 
bao lâu, cảm thấy hối hận, ăn năn, nghĩ rằng: "Thật không lợi 
ích cho ta, thật lợi ích không được tốt cho ta, thật không khéo 
lợi ích cho ta, khi Thế Tôn với pháp thoại liên hệ đến học 
pháp, giảng cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ, ta lại lây làm bất nhẫn, lẫy làm bất mãn, 
nghĩ rằng: "Sa-môn này quá tăn măn, tỉ mi! ". Vậy ta hãy đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, trước mặt Thế Tôn, hãy tỏ lộ có 
phạm tội là có phạm tội”. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 295 


3. Rồi Tôn giả Kassapogotta, sau khi dọn dẹp lại chỗ 
nằm, cầm y bát, rồi ra đi đến hướng Ràjagaha, tiếp tục đi đến 
Ràjagaha, núi GIjjhakùta, đến Thế Tôn, sau khi đến. Đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Týỷ- 
kheo Kassapogotta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn trú ở Pankadhà, 
Pankadhà là một thị trấn các dân tộc Kosala. Tại đây, Thế Tôn 
với một pháp thoại liên hệ đến pháp học, giảng dạy cho các 
Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hý. Bạch 
Thế Tôn, trong khi Thế Tôn, với một pháp thoại liên hệ đến 
pháp học, giảng dạy cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ, con lấy làm bất nhẫn, con cảm thấy bất 
mãn, nghĩ rằng: "Vị Sa-môn này quá tăn măn tỉ mỉ". Rồi Thế 
Tôn sau khi trú ở Pankadhà cho đến khi thỏa mãn, liền ra đi, 
du hành đến Ràjagaha. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi 
không bao lâu, con cảm thấy hồi hận, ăn năn: "Thật không lợi 
ích cho ta, thật lợi ích không được tốt cho ta, thật không khéo 
lợi ích cho ta, khi Thế Tôn với pháp thoại liên hệ đến học 
pháp, giảng cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ, lại lấy làm bất nhẫn, lẫy làm bất mãn, nghĩ 
rằng: "Sa-môn này quá tăn mãn, tỉ mỉ!”. Vậy ta hãy đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, trước mặt Thế Tôn, hãy tỏ lộ có phạm tội là 
có phạm tội!". Phạm tội đã chinh phục con, bạch Thế Tôn, 
ngu s1 như con, đần độn như con, bất thiện như con. Vì rằng 
trong khi Thế Tôn, với pháp thoại liên hệ đến pháp học, giảng 
dạy cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hý, con lấy làm bất nhẫn, con cảm thấy bất mãn, nghĩ 
rằng: "Vị Sa-môn này quá tăn măn tỉ mỉ". Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn chấp nhận con có phạm tội là có phạm tội, để 
con ngăn chận trong tương lai. 


296 Chương LHI - Ba Pháp 


4. - Thật vậy, này Kassapogotta, phạm tội đã chinh 
phục Thầy, ngu si đần độn như Thầy, bất thiện như Thầy! Vì 
rằng trong khi ta với pháp thoại liên hệ đến pháp học, giảng 
dạy cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho 
hoan hỷ, Thầy lại lẫy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ 
rằng: "Vị Sa-môn này quá tăn măn tỉ mỉ". Và này 
Kassapogotta, khi Thầy thấy có phạm tội là có phạm tội, vả 
như pháp phát lộ, thời Ta chấp nhận cho Thầy. Đây là sự 
tăng trưởng giới luật của bậc Thánh này, khi ai thấy có phạm 
tội là có phạm tội, và như pháp phát lộ, để ngăn chặn trong 
tương lai. 

5. Nếu một trưởng lão Tỷ-kheo, này Kassapa, không ưa 
thích học tập, không tán thán chấp hành học tập, và đối với 
các Tỷ-kheo không ưa thích học tập, vị này không khích lệ 
họ học tập. Còn đôi với các Tỷ-kheo ưa thích học tập, vị này 
không tán thán họ chơn thực và đúng thời. Tỷ-kheo trưởng 
lão như vậy, này Kassapa, Ta không có tán thán. Vì cớ sao? 
Vì các Tý-kheo khác có thể thân cận với trưởng lão ấy, nghĩ 
rằng: "Bậc Đạo sư tán thản vị ấy". Và những ai thân cận với 
VỊ Ấy, họ có thê chấp nhận tri kiến của vị Ấy. Và những aI 
chấp nhận tri kiến của vị ấy, sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu 
đải cho họ. Do vậy, này Kassapa, Ta không tán thán Tỷ-kheo 
trưởng lão ấy. 

6ó. Nếu một trung niên Tỷ-kheo, này Kassapa, ... nếu 
một tân học Ty-kheo, này Kassapa, không ưa thích học tập, 
không tán thán chấp hành học tập, và có các Tỷ-kheo không 
ưa thích học tập, vị này không khích lệ họ học tập. Còn đối 
với các Tỷ-kheo ưa thích học tập, vị này không tán thán họ 
chơn thực và đúng thời. Tỷ-kheo tân học như vậy, này 
Kassapa, Ta không có tán thán. Vì cớ sao? Vì các Tỷ-kheo 
khác có thể thân cận với Tỷ kheo tân học â ấy, nghĩ rằng: "Bậc 
Đạo sư tân thân vị ấy", Và những ai thân cận với vị ây, họ có 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 297 


thê chấp nhận tri kiến của vị ấy. Và những ai chấp nhận tri 
kiến của vị ấy, sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu dài cho họ. 
Do vậy, này Kassapa, Ta không tán thán Tỷ-kheo tân học ấy. 

7. Nếu một trưởng lão Tỷ-kheo, này Kassapa, ưa thích 
học tập, tán thán chấp hành học tập, và có các Tỷ-kheo không 
ưa thích học tập, vị này khích lệ họ học tập. Còn đối với các 
Tỷ-kheo ưa thích học tập, vị này tán thán họ chơn thực và 
đúng thời. Tyỷ-kheo trưởng lão như vậy, này Kassapa, Ta tán 
thán. Vì cớ sao? Vì các Tỷ-kheo khác có thê thân cận với Tỷ 
kheo trưởng lão ấy, nghĩ rằng: "Bậc Đạo sư tán thán vị ấy". 
Và những ai thân cận với vị ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến 
của vị ấy. Và những ai chấp nhận tri kiến của vị ấy, như vậy 
sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho họ. Do vậy, này 
Kassapa, Ta tán thán Tỷ-kheo trưởng lão ấy. 

§. Nếu một Tỷ-kheo trung niên, này Kassapa, ... nếu 
một Tỷ-kheo tân học, này Kassapa, ưa thích học tập, tán thán 
chấp hành học tập, và có các Tỷ-kheo không ưa thích học tập, 
vị này khích lệ họ học tập. Còn đối với các Ty-kheo ưa thích 
học tập, vị này tán thán họ chơn thực và đúng thời. Tỷ-kheo 
tân học như vậy, này Kassapa, Ta tán thán. Vì cớ sao? Vì các 
Tỷ-kheo khác có thể thân cận với Tỷ kheo tân học ấy, nghĩ 
rằng: "Bậc Đạo sư tán thản vị ấy". Và những ai thân cận với 
VỊ ây, họ có thê chấp nhận tri kiến của vị ẫy. Và những aI 
chấp nhận tri kiến của vị Ấy, sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu 
đài cho họ. Do vậy, này Kassapa, Ta tán thán Tyỷ-kheo tân 
học ấy. 


298 Chương LHI — Ba Pháp 


X. Phẩm Hạt Muối 


91.- Cấp Thiết 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba việc cấp thiết này, người 
nông phu gia chủ cân phải làm. Thê nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ mau 
lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, sau khi mau lẹ 
khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, liền mau lẹ gieo 
hạt giống, sau khi mau lẹ gieo hạt giống, liền mau lẹ cho 
nước vô, cho nước ra. Này các Tỷ-kheo, đây là ba việc cấp 
thiết mà người nông phu gia chủ cần phải làm. 


Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không có 
thần lực hay không có uy lực (để ra lệnh): "Hôm nay lúa của 
ta được mọc lên, ngày mai chúng sẽ trổ hạt, ngày kế tiếp 
chúng sẽ chín". 

Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia chủ, 
các cây lúa do sự hướng dẫn của thời tiết được mọc lên, được 
trô hạt và được chín. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có ba công việc cấp thiết 
này Tỷ-kheo cân phải làm. Thê nào là ba? 


Chấp hành tăng thượng giới học, chấp hành tăng 
thượng định học, chấp hành tăng thượng tuệ học. Ba công 
việc cấp thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải 
làm. 


Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, không có thần lực hay 
không có uy lực (để ra lệnh): "Hôm nay, tâm ta được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, ngày mai cũng 
vậy, ngày kế tiếp cũng vậy". Nhưng này các Tỷ-kheo, chính 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 299 


do thời gian Tý-kheo ấy sử dụng đề học tập tăng thượng giới, 
đê học tập tăng thượng tâm, đê học tập tăng thượng tuệ, mà 
tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp thủ. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 
"Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng thượng 
giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn của ta để chấp 
hành tăng thượng tuệ học”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Thầy cần phải học tập. 


92.- Sống Viễn Ly 


- Có ba hạnh viễn ly này được các du sĩ ngoại đạo 
trình bày. Thê nào là ba? Viên ly y áo, viên ly đô ăn khât 
thực, viên ly sảng tọa. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày 
về viễn ly y áo, mang vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các 
vải khác, mặc vải tâm liệm quăng đi, mặc vải lượm từ đồng 
rác, y thì dùng vỏ cây tiritaka làm áo, mặc da con sơn dương 
đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo từ 
cỏ kusa bện lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng đuôi ngựa 
bện lại, mặc áo bằng lông cú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly y áo. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày 
về viễn ly đồ ăn khát thực: ăn rau, cây kê, gạo sống, gạo rừng, 
cây lau, bột gạo, bột gạo cháy, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân 
bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng đề sông. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về 
viễn ly đồ ăn khất thực. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày 
về viễn ly sàng tọa: sông trong, rừng, tại một gốc cây, tại bãi 
tha ma, tại khóm rừng rậm, sông ngoài trời, trên một đống 


300 Chương LHI - Ba Pháp 


rơm, trong nhà bằng tranh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các du 
sĩ ngoại đạo trình bày vê viên ly sảng tọa. 


Này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về ba 
hạnh viên ly này. 


2. Này các Tỷ-kheo, có ba hạnh viễn ly này của vị Tỷ- 
kheo trong pháp và luật. Thê nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo gìn giữ giới luật, từ 
bỏ ác giới, viên ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, 
viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, 
viễn ly các lậu hoặc. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gìn 
giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viên ly ác giới, có chánh tri kiến, 
từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các 
lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc, nên Tỷ-kheo này, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là đạt được tối thượng, đạt được căn bản 
thanh tịnh, được an trú trên căn bản. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, ruộng lúa của người nông 
phu gia chủ đã chín, người nông phu gia chủ â ấy mau mắn gặt 
lúa; sau khi mau mắn. gặt lúa, phải mau mắn chất lúa thành 
đống: sau khi mau mắn chất lúa thành đồng, phải mau mắn 
chở lúa về; sau khi mau mắn chở lúa về, phải mau mắn đánh 
lúa thành đống; sau khi mau mắn đánh lúa thành đống, phải 
mau mắn đập lúa; sau khi mau mắn đập lúa, phải mau măn 
giũ rơm; sau khi mau mắn giũ rơm, phải mau mắn lấy thóc ra; 
sau khi mau mắn lấy thóc ra, phải mau mắn quạt thóc; sau 
khi mau mắn quạt thóc, phải mau mắn chứa thóc; sau khi 
mau mắn chứa thóc, phải mau mắn xay thóc; sau khi mau 
mắn xay thóc, phải mau mắn sàng cám lây gạo. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, với người nông phu gia chủ ấy, lúa gạo ấy đạt 
được tối thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, đạt được an trú 
trên căn bản. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gìn giữ 
giới luật, từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 301 


bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ các 
lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc, nên Tỷ-kheo này, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là đạt được tối thượng, đạt được căn bản 
thanh tịnh, được an trú trên căn bản. 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi bầu trời 
quang đãng, không có mây và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, 
phá sạch hắc ám khắp cả hư không, và chói sáng, bừng sáng, 
rực sáng; cũng vậy, nảy các Tyỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử; 
pháp nhãn ly trần ly cầu khởi lên; và do tri kiến này khởi lên, 
này các Tỷ-kheo, ba kiết sử được đoạn tận, thân kiến, nghĩ, 
giới cắm thủ. Lại nữa, vị ấy được thoát khỏi hai pháp tham 
và sân. Vị ấy ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng đạt và an trú sơ 
Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. 
Trong thời gian ấy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nếu có 
mạng chung, sẽ không có kiết sử nào, do kiết sử ấy, vị Thánh 
đệ tử phải đi đến thế giới này nữa. 

93.- Hội Chúng 


1. - Có ba hội chúng này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là 
ba? Hội chúng tôi thượng, hội chúng không hòa hợp, hội 
chúng hòa hợp. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng tối thượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hội chúng nào có các Tỷ-kheo 
trưởng lão, không có sông đầy đủ, không có biếng nhác, từ 
bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tỉnh 
tấn, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ. Và những thế hệ kế tiếp chúng tùy thuận theo tri 
kiến của chúng. Hội chúng â ây không có sông đầy đủ, không 
có biếng nhác, từ bỏ dẫn đầu về đọa lạc, đi đầu về hạnh viễn 
ly, tỉnh cần tinh tấn, để chứng những gì chưa chứng đạt, để 


302 Chương LHI —- Ba Pháp 


chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. Này các Tyỷ-kheo, đây gọi là hội chúng tôi 
thượng. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng không hòa 
hợp? 

___ Ở đây, này các Tỷ-kheo, tại hội chúng nào các Tỷ-kheo 
sông cạnh tranh, tranh luận, đầu tranh nhau, đả thương nhau 
băng những binh khí miệng lưỡi. Này các Ty-kheo, đây gọi 
là hội chúng không hòa hợp. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp? 


Ở đây, này các Tý-kheo, tại hội chúng nào các Tỷ-kheo 
sống hòa hợp hoan hý, không có luận tranh, sống như nước 
với sữa lẫn lộn, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp. 


4. Lúc nào, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo sống hòa 
hợp, hoan hỷ, không có luận tranh, như nước và sữa lẫn lộn, 
nhìn nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy, này các Tỷ-kheo, các 
Tỷ-kheo tạo được công đức, lúc ấy, này các Tỷ-kheo, các 
Tỷ-kheo sống phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm 
giải thoát liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh; với ai có hỷ, thân 
được khinh an; với thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; với 
ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


5. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa 
rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy theo sườn dốc, làm đầy các 
hang núi, các khe núi, các thung lũng. Sau khi làm đầy các 
hang núi, các khe núi, các thung lũng, chúng làm đầy các hỗ 
nhỏ. Sau khi làm đầy các hỗ nhỏ, chúng làm đây các hồ lớn. 
Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. 
Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy biển cả. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, lúc nào các Tỷ-kheo sống hòa hợp, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 303 


hoan hỷ, không có luận tranh, như nước và sữa lẫn lộn, nhìn 
nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy, này các Tỷ-kheo, các Tỷ- 
kheo tạo được công đức, lúc ấy, này các Tỷ-kheo, các Tỷ- 
kheo sống phạm trú. Nghĩa là, với ai hân hoan với tâm giải 
thoát liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh; với ai có hỷ, thân được 
khinh an; với ai có thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; với 
ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba hội chúng. 
94.- Con Ngựa Thuần Thục 


1. - Đầy đủ với ba đức tánh, này các Tỷ-kheo, một con 
ngựa của vua, hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để vua dùng, 
thuộc quyền sở hữu của vua, và được xem như một biểu 
tượng của vua. Thế nảo là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiền 
thiện, thuần thục, đầy đủ với sắc đẹp, đầy đủ với sức mạnh, 
đầy đủ với tốc lực. Đầy đủ với ba đức tánh này, này các Tỷ- 
kheo, một con ngựa của vua, hiền thiện, thuần thục, xứng 
đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua, và được xem 
như một biểu tượng của vua. 


2. Cũng vậy, này các Tý-kheo, đầy đủ với ba pháp, một 
Tỷ-kheo đáng được cung kính. Đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng đường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo đầy đủ sắc đẹp, đầy đủ sức mạnh, đầy đủ tốc lực. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sắc 
đẹp? 

Ở đây, này các Tỷý-kheo, Tý-kheo giữ gìn giới luật, 
sông hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học 


304 Chương LHI - Ba Pháp 


tập trong các học pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo đây đủ sắc đẹp. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ sức 
mạnh? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo sống tinh cần tỉnh 
cần, đoạn tận các pháp bắt thiện, thành tựu đầy đủ các pháp 
thiện, nỗ lức kiên trì, dõng mãnh, không từ bỏ trách nhiệm 
đối với các pháp thiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo đầy đủ sức mạnh. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷý-kheo đầy đủ tốc 
lực? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Đây 
là khô”, như thật rõ biệt: "Đây là khô tập", như thật rõ biết: 
"Đây là khô diệt", như thật rõ biệt: "Đây là con đường đưa 
đên khô diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đây đủ 
tôc lực. 

Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chặắp tay, và ruộng phước vô thượng ở đời. 

95.- Con Ngựa Thuần Thục 

1-4. ... (Hoàn toàn giống như kinh trên) 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷý-kheo đầy đủ tốc 
lực? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh tại chỗ ẫy nhập Bát-Niết-bàn, 
khỏi phải trở lui từ thế giới ấy, đến thế giới này. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là đầy đủ tốc lực. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 305 


Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chắp tay, và ruộng phước vô thượng ở đời. 


96.- Con Ngựa Thuần Thục 
.. (Hoàn toàn giống như kinh số 94, từ 1-4) 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷý-kheo đầy đủ tốc 
lực? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 
hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ và 
chứng đạt an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đầy đủ tốc lực. 


Đầy đủ với ba pháp này, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
xúng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xúng 
đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, và ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


97.- Vải Thô Bằng Vỏ Cây 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tấm vải bằng vỏ cây hoàn toàn 
mới, sắc xấu, cảm xúc khó chịu, và không có giá trị. Này các 
Tỷ-kheo, có tấm vải bằng vỏ cây bậc trung, sắc xấu, cảm xúc 
khó chịu, và không có giá trị. Này các Tỷ-kheo, có tắm vải 
băng vỏ cây cũ kỹ, để lau chùi nồi niêu, hay đáng được 
quăng trên đống rác. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo mới tu 
hành, ác giới, theo ác pháp, Ta nói rằng. vị Tỷ-kheo ây có sắc 
xấu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng VỎ Cây sắc xâu Ấy, 
này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là giỗng như ví dụ ấy. 


Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, 
thuận theo trí kiến của vị ấy, họ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài; 
đấy, Ta nói rằng vị ấy có cảm xúc khó chịu. Này các Tỷ- 


306 Chương LHI — Ba Pháp 


kheo, ví như tâm vải băng vỏ cây có cảm xúc khó chịu ây, 
này các Tỷ-kheo, Ta nói răng người ây là giông như ví dụ ây. 


Còn những aI, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn 
khất thực, sảng tọa, các được phẩm trị bệnh, sẽ không có quả 
lớn, không có lợi ích lớn; đây, Ta nói rằng, không có giá trị. 
Này các Tỷ-kheo, ví như tâm vải bằng vỏ cây không có giá 
trị ây, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là giống như ví 
dụ ây. 


3. Này các Tỷ-kheo, nếu là trung niên Tỷ-kheo ... (như 
trên) ... này các Tỷ-kheo, nếu là trưởng lão Tỷ-kheo, ác giới, 
theo ác pháp. Ta nói răng vị ấy có sắc xấu. - Này các Tý-kheo, 
ví như tấm vải làm bằng VỎ cây có sắc xấu ây, này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 


Còn từ những al theo vị Ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, 
thuận theo tri kiến của vị ấy, họ bị bất hạnh, đau khổ lâu dải; 
đấy, Ta nói rằng VỊ Ấy. có xúc chạm khó chịu. Này các Tỷ- 
kheo, ví như tắm vải bằng vỏ cây có xúc chạm khó chịu ây, 
này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là giỗng như ví dụ ấy. 


Còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, các được phẩm trị bệnh, họ sẽ không 
có quả lớn, không có lợi ích lớn; ở đây, Ta nói rằng, vị ây 
không có giá trị. Này các Tỷ-kheo, ví như tắm vải băng vỏ 
cây không có giá trị ây, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người 
ây là giông như ví dụ ây. 


4. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trưởng lão 
này nói lên ở giữa chúng Tăng, các Tỷ-kheo nói như sau: 
"Sao Thầy nghĩ rằng Thây. có thê tuyên bố, một người ngu sĩ, 
không thông minh? "Vị ấy phần nộ, bất mãn, sẽ nói lên 
những lời này, chúng Tăng đuôi vị ấy ra khỏi, như người ta 
quăng bỏ tắm vải bằng vỏ cây ấy trên đồng rác. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 307 


98.- Vải Ba-la-nai 


I - Này các Tỷ-kheo, có tắm vải kàsi (Ba-la-nai), hoàn 
toàn mới, có sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu, và có _giá trị lớn. Này 
các Tý-kheo, có tắm vải kàsi bậc trung, có sắc đẹp, cảm xúc 
dễ chịu, và có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, có tâm vải kàsi 
cũ, có sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu, và có giá trị lớn. Và này các 
Tỷ-kheo, có tắm vải kàsi cũ kỹ dùng để gói các châu báu, 
hay được đặt vào trong một hộp có hương thơm. 

2. Cũng vậy, này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo mới tu 
hành, giữ gìn giới luật theo thiện pháp, Ta nói răng vị Tỷ- 
kheo ây có săc đẹp. Này các Tỷ-kheo, ví như tắm vải kàsi có 
sắc đẹp ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người này là giống 
như ví dụ ấy. 


Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, 
thuận theo trí kiến của vị ấy, họ được hạnh phúc, an lạc lâu 
dài; đấy, Ta nói rằng vị ấy có cảm xúc dễ chịu. Này các Tỷ- 
kheo, ví như tâm vải kàsi có cảm xúc dễ chịu ấy, này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 


Còn những ai, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn 
khất thực, sảng tọa, các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ có quả lớn, 
có lợi ích lớn; đây, Ta nói rằng, vị ấy có giá trị lớn. Này các 
Tỷ-kheo, ví như tâm vải kàsi có giá trị Ấy, này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 


3. Còn nếu là trung niên Tỷ-kheo, ... này các Tỷ-kheo, 
nếu là trưởng lão Tỷ-kheo, giữ gìn giới luật theo thiện pháp, 
đây ta tuyên bố là vị ây có sắc đẹp. Này các Tỷ-kheo, ví như 
tấm vải kàsi có sắc đẹp ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
người này là giống như ví dụ ấy. 


Còn những ai theo vị Ấy, thân cận, hầu hạ, chấp nhận, 
thuận theo tri kiên của vị ây, họ được hạnh phúc, an lạc lâu 


308 Chương LHI - Ba Pháp 


đài; đây, Ta nói răng vị ây có cảm xúc đê chịu. Này các Tỷ- 
kheo, ví như tâm vải kàsi có cảm xúc dê chịu ây, này các Tỷ- 
kheo, Ta nói răng người này là giông như ví dụ ây. 


Còn những aI, vị này nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh, họ sẽ có quả lớn, 
có lợi ích lớn; đây, Ta nói rằng, vị ấy có giá trị lớn. Này các 
Tỷ-kheo, ví như tâm vải kàsi có giá trị Ấy, này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 


4. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trưởng lão 
này nói lên ở giữa chúng Tăng. Các Tỷ kheo ấy nói như 
sau : "Chư Tôn giả hãy im lặng, Tỷ-kheo trưởng lão đang nói 
pháp và luật, và lời nói của vị ây trở thành châu báu cân phải 
cất giữ, như một người cất giữ tắm vải kàsi trong một hộp có 
hương thơm." Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: 
"Chúng ta sẽ được như ví dụ tấm vải kàsi, không giống như 
ví dụ tắm vải bằng vỏ cây". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Thầy cần phải học tập. 


99.- Hạt Muối. 


|. - AI nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm 
nghiệp như thế nào, như thế nào, người ẫy cảm thọ như vậy, 
như vậy". Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời không 
có đời sống Phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khô 
được chơn chánh đoạn diệt. Và này các Tỷ-kheo, ai nói như 
sau: "Người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, như 
thế nào, người ẫy cảm thọ quả dị thục như vậy, như vậy". 
Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có đời sống Phạm 
hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khô được chơn chánh đoạn diệt. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ 
mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 309 


nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, 
cho đên chút ít cũng không thây được (trong đời sau), nói gì 
là nhiêu. 

2. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây vào địa 
ngục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không tu tập, 
giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn 
hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, 
này các Tỷ-kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy 
đưa người ấy vào địa ngục. 


Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy 
đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không 
thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới 
được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn 
hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này 
các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp 
ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm muối 
vào trong một chén nước nhỏ. Các Thây nghĩ như thế nào, 
này các Týỷ-kheo, nước trong chén ây có vì nằm muối trở 
thành mặn và không uống được phải không? 


- Thưa đúng vậy, bạch Thê Tôn. Vì cớ sao? Nước trong 
chén nhỏ này là ít, do nắm muôi này, nước trở thành mặn, 
không uông được. 


310 Chương LHI —- Ba Pháp 


- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một năm muối 
vào sông Hằng. Các Thầy nghĩ như thế nào, này các Tỷ- -kheo, 
sông Hằng có vì nắm muối trở thành mặn và không uống 
được phải không? 


- Thưa không, bạch Thê Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả khôi 
nước sông Hăng. Khôi nước ây không vì năm muôi này, 
nước trở thành mặn và không uông được. 


- Cũng vậy, nảy các Ty-kheo, ở đây, có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. Ở đây, này các Tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ 
mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ 
ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được 
(trong đời sau), nói gì là nhiều. 


4. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục? Ở đây, này các Tý-kheo có người thân không tu tập, 
giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn 
hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Hạng người như 
vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác 
ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào, này 
các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp 
ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu tập, giới 
được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, hạn hẹp, tự ngã 
to lớn, sông đời vô lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, 
có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được, nói gì là nhiều. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bị tủ tội vì nửa 
đông tiên, bị tù tội vì một đông tiên, bị tù tội vì một trăm 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 311 


đồng tiền. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không. bị 
tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì một đồng tiền, 
không bị tù tội vì một trăm đồng tiền. 


Như thế nào, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa đồng 
tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền? 
Ở đây, này các Tý-kheo, có người nghèo khổ, ít sở hữu, ít tài 
sản. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa đồng 
tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiền. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, không bị tủ tội vì nửa 
đồng tiền, không bị tù tội vì một đồng tiền, không bị tù tội vì 
một trăm đồng tiền? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu 
có, có tiền của lớn, có tài sản lớn. Người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì 
một đồng tiền, không bị tù tội vì một trăm đồng tiền. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người làm nghiệp 
ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, 
nghiệp ác ây đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, 
cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


6. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ác ây đưa người ấy vào địa ngục? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không tu tập, giới 
không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự 
ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các 
Tỷ-kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy 
vào địa ngục. 


Hạng người như thế nảo, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến 
cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy 
được, còn nói gì là nhiều? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người 


312 Chương LHI —- Ba Pháp 


thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được 
tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. 
Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn 
tương tự, nghiệp ác ây đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong 
hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là 
nhiều. 

7. Ví dụ một người đồ tế hay người giết đê, này các Tỷ- 
kheo, đối với một số người đánh cắp đê, có thể giết hay trói, 
hay tịch thu tài sản, hay làm như ý: muốn. Đối với một số 
người cũng đánh cắp đê, không có thể giết, không có thể trói, 
không có thể tịch thu tài sản, hay không có thê làm như ý 
muôn. 


Như thế nào, này các Tỷ-kheo, người đồ tế hay người 
giết dê, đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết, có thê 
trói, có thê tịch thu tài sản, hay có thê làm như ý người ấy 
muốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít sở hữu 
tài sản. Kẻ đô tế hay người giết đê, đối với kẻ đánh cắp dê 
như vậy có thê giết, hay trói, hay có thể tịch thu tài sản, hay 
có thê làm như ý người ấy muốn. 


Như thế nào, này các Tỷ-kheo, người đồ tế hay người 
giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy không có thể giết, 
không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay không có 
thê làm như ý muốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu có, có sở hữu 
lớn, có tài sản lớn, hay nhà vua, hay đại thần của nhà vua. 
Người đồ tế hay TRưỜi giết đê, đối với kẻ đánh cắp đê như 
vậy không có thê giết, không có thê trói, không có thê tịch 
thu tài sản, hay không có thể làm như ý người ấy muốn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 313 


Không có gì phải làm khác hơn là chắp tay và cầu xin như 
sau: "Thưa ngài, hãy cho con lại con đê hay giá tiền con dê". 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, đối với một số 
người có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người 
âầy vào địa ngục. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với một 
số người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy 
đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


§. Hạng người như thế nào, này các Tý-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục? Ở đây, này các Tý-kheo, có người có người thân 
không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người 
như vậy, này các Tyỷ-kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và 
nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. 


Hạng người như thế nào, này các Tỷ- -kheo, có người 
làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy 
đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không 
thấy được, còn nói gì là nhiều? Ở đây, này các Tý-kheo, có 
người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ 
được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác 
nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ 
ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, 
còn nói gì là nhiều. 


AI nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm 
nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy sẽ cảm thọ (quả) 
như vậy, như vậy". Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời 
không có đời sống Phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ 
đau khổ được chơn chánh đoạn diệt. Và này các Tỷ-kheo, có 
ai nói như sau: "Người này làm nghiệp được cảm thọ như thế 


314 Chương LHI - Ba Pháp 


nào, như thế nào, người ẫy sẽ cảm thọ quả dị thục như vậy, 
như vậy". Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có đời 
sống Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chơn 
chánh đoạn diệt. 


100.- Kẻ Lọc Vàng 


1. - Này các Tỷ-kheo, có những uế nhiễm thô tạp của 
vàng như bụi, cát, đá, sạn và đá sỏi. Người đãi lọc bụi hay đệ 
tử của người đã lọc bụi đem đồ vào trong cái máng, rồi rửa 
sạch qua, rửa sạch lại, rửa sạch thêm nữa. 


Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại 
những uế nhiễm bậc trung của vàng, như cát đá, sạn tế nhị và 
các hột cát thô tạp. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi 
lọc bụi rửa sạch, rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. 


Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại 
những uề nhiễm tế nhị, như cát mịn và cát bụi đen. Người đãi 
lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch, rửa sạch 
thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. 


Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tât, chỉ còn lại 
bụi vàng. 


2. Rồi người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng bỏ bụi 
vàng ây vào trong cái lò, rồi thụt ống bệ, thụt ống bệ thêm, 
thụt ống bệ cho đến khi vàng bắt đầu chảy, nhưng không 
chảy ra khỏi miệng lò. Vàng ấy được thụt bệ, được thụt bệ 
thêm nữa, được thụt bệ hơn nữa, nhưng không chảy ra khỏi 
miệng lò, chưa làm xong, chưa sạch các uế nhiễm, chưa có 
nhu nhuyễn, chưa có kham nhậm, chưa có sáng chói. Vàng 
ẫy còn có thê bề vụn và chưa có thê được tác thành tốt đẹp. 


Có một thời, này các Tỷ-kheo, người thợ vàng hay đệ 
tử người thợ vàng ây lại thụt bệ, thụt bệ thêm nữa, thụt bệ 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 315 


hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò. Vàng ấy lại được 
thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được thụt bệ hơn nữa, cho 
đến khi vàng ấy chảy ra khỏi lò, được làm xong, được sạch 
các uế nhiễm, được nhu nhuyễn, được kham nhậm, và được 
sáng chói. Vàng ấy còn không bị bể vụn và có thê tác thành 
tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn, như vàng lá, 
hay nhẫn, hay vòng cô, hay dây chuyên, người ấy có thể làm 
thành như ý muốn. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tăng 
thượng tâm, còn tồn tại các kiết sử thô tạp, thân ác hành, 
khẩu ác hành, ý ác hành. Tỷ-kheo có tư lự, có thông minh, từ 
bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi lại. 


Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ-kheo tu 
tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các kiết sử thuộc bậc trung, 
dục tầm, sân tầm, hại tầm. Tỷ-kheo có tư lự, có thông minh, 
từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi. 


Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tắt, Tỳ kheo tu 
tập tăng thượng tâm, còn tôn. tại các kiết sử tế nhị, như tư 
tưởng về gia tộc, tư tưởng về quốc độ, tư tuởng không bị 
khinh rẻ. Tỳ kheo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, 
chấm dứt không cho chúng sanh khởi. 


Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại 
các pháp tầm (tư tưởng về pháp). 


4. Định như vậy không có an tịnh, không có thù thắng, 
không được khinh an, không đạt đến nhứt tâm, nhưng là một 
trạng thái chế ngự thường xuyên dẫn ép. Nhưng đến một thời, 
này các Tỷ-kheo, tâm của vị ây được nội trú, lắng đứng lại, 
được nhứt tâm, được định tĩnh. Định â ây được an tịnh, được 
thù điệu, được khinh an, đạt đến nhứt tâm, không phải một 
trạng thái chế ngự thường xuyên dẫn ép, tùy thuộc vào pháp 


316 Chương LHI — Ba Pháp 


gì tâm người ấy hướng đến đề thắng tri, để chứng ngộ; vị ấy 
có khả năng, có năng lực đạt đên pháp ây, dâu thuộc loại xứ 
nào. 


5. Nếu vị ẫy ước muốn, ta sẽ chứng được các loại thần 
thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một 
thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua 
núi, như đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất 
liền, ngồi kiết già đi đến hư không như con chim, với bàn tay 
chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oal lực, 
đại oai thần như vậy, có thê tự thân bay đến cõi Phạm thiên": 
VỊ ẫy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái Ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 


6. Vị ấy nếu ước muốn: "Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu 
nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư Thiên và loài người"; vị 
ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc 
loại xứ nào. 


7. Nếu vị ấy ước muốn: "Mong rằng với tâm của mình 
có thê biết tâm của các loại chúng sanh khác, tâm của các 
loài Người khác như sau: Tâm có tham biết là tâm có tham. 
Tâm không tham biết là tâm không tham. Tâm có sân biết là 
tâm có sân. Tâm không sân biết là tâm không sân. Tâm có sĩ 
biết là tâm có si. Tâm không si biết là tâm không si. Tâm 
chuyên chú biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết là tâm 
tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm. Không phải đại 
hành tâm biết là không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô 
thượng biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng biết là 
tâm vô thượng. Tâm thiền định biết là tâm thiền định. Tâm 
không thiền định biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát 
biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là tâm không 
giải thoát”; vị ẫy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái 
Ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 317 


§. Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống 
quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm 
mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại 
và thành kiếp; vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc 
như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc 
như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ nọ, ta được sanh tại đây". Vị ấy có khả năng, có năng lực 
đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào". 


9. Nếu vị ấy ước muốn: Với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, ta thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô 
xâu, người may mãn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 
Các chúng sanh ấy làm những ác nghiệp về thân, ngữ và ý, 
phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục, đọa xứ. Các chúng sanh 
nảo làm những thiện hạnh vẻ thân, ngữ và ý, không phi báng 
các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những vị này, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên các cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. Như vậy, với 
thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự sống chết 
của chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ 
thô xâu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp 
của họ”; vị ây có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ây, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


318 Chương LHI - Ba Pháp 


10. Nếu vị ẫy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại, với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”; vị ẫây có khả năng, 
có năng lực đạt đến trạng thái Ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

11. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ- 
kheo, cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng. Cần phải thỉnh 
thoảng tác ý tướng định, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng 
cần, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 


12. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ- 
kheo, nêu một chiêu tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị 
ấy đi đến thụ động. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, 
này các Tỷ kheo, nêu một chiều tác ý tướng tỉnh cần, thời có 
sự kiện tâm vị ấy đi đến trạo cử. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng 
thượng tâm, này các Tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng xả, 
thời có sự kiện tâm vị ấy không chơn chánh định tĩnh để 
đoạn diệt các lậu hoặc. Nhưng nếu Ty-kheo siêng tu tập tăng 
thượng tâm, này các Tỷ-kheo, nếu thỉnh thoảng tác ý tướng 
định, thỉnh thoảng tác ý tướng tỉnh cần, thỉnh thoảng tác ý 
tướng xả, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyễn, kham nhậm, chói 
sáng, không bề vụn, chơn chánh định tĩnh đề đoạn tận các lậu 
hoặc. 


13. Ví như một thợ làm vàng, này các Tỷ-kheo, hay đệ 
tử người làm vàng, xây lên các lò đúc. Sau khi xây lên các lò 
đúc, người ấy nhóm lửa đốt miệng lò. Sau khi đốt miệng lò, 
với cái kèm, người ây cằm vàng bỏ vào miệng lò; rôi thỉnh 
thoảng người ấy thụt ống bệ, thỉnh thoảng người ấy rưới 
nước, thỉnh thoảng người ấy quan sát kỹ lưỡng. Nếu người 
làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, một 
chiều thối ống bệ, thì có sự kiện vàng ấy bị cháy. Nếu người 
làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, một 
chiều rưới nước, thì có sự kiện vàng ấy bị nguội lạnh. Nếu 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 319 


người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, 
một chiều quan sát kỹ lưỡng, thì có sự kiện vàng ấy không 
chơn chánh đi đến thuần thục. Còn nếu người làm vàng hay 
đệ tử người làm vàng, này các Tý-kheo, thỉnh thoảng thôi 
ống bệ vàng ấy, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng quan 
sát kỹ lưỡng, thời vàng ấy trở thành trở thành nhu nhuyên, 
kham nhậm, chói sáng, không bê vụn, và được thành tốt đẹp. 
Và loại trang sức nào người ấy muốn như vàng lá, hay nhẫn, 
hay vòng cô, hay dây chuyền, người ấy có thể làm thành như 
ý muốn. 

14. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo siêng năng tu 
tập tăng thượng tâm, cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng. 
Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng định, cần phải thỉnh 
thoảng tác ý tướng tính cần, cần phải thỉnh thoảng tác ý 
tướng xả. Nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các 
Tỷ-kheo, nếu một chiều tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm 
vị ấy đi đến thụ động. Nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng 
tâm, này các Tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng tỉnh cần, 
thời có sự kiện tâm vị ẫy đi đến trạo cử. Nếu Tyỷ-kheo siêng 
tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ kheo, nêu một chiều tác ý 
tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ẫy không chơn chánh định 
tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Nhưng nêu Tỷ-kheo siêng tu 
tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, thỉnh thoảng tác ý 
tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng 
tác ý tướng xả, tâm vị ẫy trở thành nhu nhuyền, kham nhậm, 
chói sáng, không bể vụn, chơn chánh định tĩnh để đoạn tận 
các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì, tâm vị ấy hướng đến 
đề thắng tr1, để chứng ngộ, vị ây có khả năng, có năng lực 
đạt đến pháp â Ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 


15. Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ chứng đạt nhiều loại thần 
thông... (0w 100.5) ... chứng tri sáu loại thăng trí ... do đoạn 


320 Chương LHI - Ba Pháp 


diệt các lậu hoặc ... (ww 700.10)... sau khi chứng ngộ, ta sẽ 
chứng đạt và an trú”; vị ây có khả năng, có năng lực đạt đên 
pháp ây, dâu thuộc loại xứ nảo. 


XI. Phẩm Chánh Giác 


101.- Trước Khi Giác Ngộ 


l. - Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa 
chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, ta suy nghĩ như sau: "Cái gì 
là vị ngọt ở đời? Cái gì là nguy hại, cái gì là xuất Iy?". Rồi 
này các Tý-kheo, về vấn đề ấy, tư tưởng sau đây khởi lên nơi 
ta: "Do duyên với đời, khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị ngọt ở đời. 
Cái gì ở đời là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy 
hại ở đời. Điều phục dục tham ở đời, đoạn tận tham dục, đây 
là xuất ly ở đời". 

2. Này các Tý-kheo, cho đến khi nào ta chưa như thật 
giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly 
là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tý-kheo, ta không có xác 
nhận Ta đã giác liễu vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
cùng với thế giới gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bả-la-môn, chư Thiên và 
loài Người. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào ta như thật 
giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly 
là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, ta mới xác nhận 
Ta đã giác liễu vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cùng với 
thế giới gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng 
với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người. Và tri kiến khởi lên nơi ta: "Bất động là tâm giải 
thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng. Nay không còn tái 
sanh nữa". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 321 


3. Này các Tỷ-kheo, ta đã đi tìm cầu vị ngọt ở đời. Vị 
ngọt ở đời là gì, Ta đã tìm được. Cho đến như thế nào, vị 
ngọt có mặt ở đời, với trí tuệ ta khéo thấy vị ấy ngọt. Này các 
Tỷ-kheo, ta đã tìm cầu nguy hại ở đời. Nguy hại ở đời là gì, 
Ta đã tìm được. Cho đến như thế nào, nguy hại có mặt ở đời, 
với trí tuệ ta, ta khéo thấy nguy hại ấy, này các Tỷ-kheo ta đã 
tìm cầu xuất ly ở đời. Xuất ly ở đời là gì, Ta đã tìm được. 
Cho đến như thế nào, xuất ly có mặt ở đời, với trí tuệ ta, ta 
khéo thấy xuất ly ấy. 


4. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào ta chưa như thật 
giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là 
xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tý-kheo, ta không có xác 
nhận Ta đã giác liễu vô thượng chánh đẳng giác, cùng với thế 
giới như Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Này các 
Tỷ-kheo, cho đến khi nào ta như thật giác tri vị ngọt ở đời là 
vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, 
này các Tỷ-kheo, ta mới xác nhận Ta đã giác liễu vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, cùng với thế giới gồm có Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên và loài Người. Và tri kiến khởi lên nơi ta: 
"Bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng. 
Nay không còn tái sanh nữa". 


102.- Vị Ngọt. 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt ở đời, thời 
các loài hữu tình không có tham nhiễm đối với đời. Vì rằng, 
này các Ty-kheo, có vị ngọt ở đời, nên các loài hữu tình có 
tham nhiễm ở đời. Này các Tỷ-kheo, nêu không có nguy hại ở 
đời, thời các loài hữu tình không có nhàm chán đối với đời. Vì 
rằng, này các Tý-kheo, có nguy hại ở đời, nên các loài hữu tình 
có nhàm chán đối với đời. Này các Tỷ-kheo, nếu không có xuất 


322 Chương LHI — Ba Pháp 


ly ra khỏi đời, thời các loài hữu tình không có xuất ly đối với 
đời. Vì rằng, này các Tý-kheo, có xuất ly đối với đời, nên các 
loài hữu tình có xuất ly ra khỏi đời. 

Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các loài hữu tình 
chưa như thật giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là 
nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, 
các loài hữu tình không có thê an trú với tâm thoát ly, không 
có hệ phược, giải thoát, không bị hạn cuộc khỏi thế giới gồm 
có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Và này 
các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các loài hữu tình đã như thật 
giác tri vị ngọt ở đời là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly 
là xuất ly, cho đến khi ấy, này các Tý-kheo, các loài hữu tình 
có thể an trú với tâm thoát ly, không có hệ phược, giải thoát, 
không bị hạn cuộc khỏi thế giới gồm có Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bả-la-môn, 
chư Thiên và loài Người. 

Các Sa-môn hay Bả-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, 
không như thật rõ biết là vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy 
hại, xuất ly là xuất ly, các Sa-môn hay Bả-la-môn ấy, này các 
Tỷ-kheo, đối với Ta không được công nhận là Sa-môn trong 
các hàng Sa-môn, không được công nhận là các Bà-la-môn 
trong các hàng Bả-la-môn. Và các Tôn giả ấy, ngay trong 
hiện tại không có chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an 
trú mục đích của Sa-môn hạnh hay mục đích của Bà-la-môn 
hạnh. 

Các Sa-môn hay Bà-la-môn nảo, này các Tỷ-kheo, như 
thật rõ biết vị ngọt là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là 
xuất ly, các Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, này các Tỷ-kheo, đối 
với Ta được công nhận là Sa-môn trong các hàng Sa-môn, 
được công nhận là các Bả-la-môn trong các hàng Bà-la-môn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 323 


Và các Tôn giả ấy, ngay trong hiện tại sẽ có chứng ngộ với 
thăng trí, chứng đạt và an trú mục đích của Sa-môn hạnh hay 
mục đích của Bà-la-môn hạnh. 

103.- Khóc Than 

- Này các Ty-kheo, đây được xem là khóc than trong 
giới luật bậc Thánh, tức là ca vịnh. Này các Tỷ-kheo, đây 
được xem là điên loạn trong giới luật bậc Thánh, tức là múa 
nhảy. Này các Ty-kheo, đây được xem là trẻ con trong giới 
luật bậc Thánh, tức là cười quá đáng đê lộ cả răng. Do luật 
này, này các Tỷ-kheo, hãy phá cây câu đi đên hát. Hãy phá 
cây câu đi đên múa nhảy. Thật là vừa đủ nêu các Thây được 
hoan hỷ đúng pháp, mỉm cười đê tỏ là các Thây được hoan 
hỷ. 

104.- Không Thỏa Mãn 

- Này các Tỷ-kheo, hưởng thọ ba sự ở đời, không bao 
giờ thỏa mãn. Thê nào là ba? 


Hưởng thọ ngủ nghỉ, này các Tỷ-kheo, không bao giờ 
thỏa mãn. Hưởng thọ rượu men rượu nấu, này các Tỷ-kheo, 
không bao giờ thỏa mãn. Hưởng thọ sự dâm dục giao hợp, 
này các Tỷ kheo, không bao giờ thỏa mãn. 


105.- Nóc Nhọn (1) 


Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên; Thế Tôn nói với 
gia chủ Anathapindika đang ngồi xuống một bên: 


- Này gia chủ, khi tâm không phòng hộ, thời thân 
nghiệp cũng không phòng hộ, khẩu nghiệp cũng không 
phòng hộ, ý nghiệp cũng không phòng hộ. Với a1 thân nghiệp 
không phòng hộ, khâu nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp 
không phòng hộ, thời thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy; 
khâu nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy; ý nghiệp đầy ứ tham 


324 Chương LHI — Ba Pháp 


dục và rỉ chảy; Với ai thân nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, 
khâu nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy, ý nghiệp đầy ứ tham 
dục và rỉ chảy, thời thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp ... ý 
nghiệp bị hủ bại. Với ai thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp ... 
ý nghiệp bị hủ bại, sự chết không được hiền thiện, mạng 
chung không được hiên thiện. 


Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn vụng lợp, thời 
nóc nhọn không được phòng hộ, rui kèo không được phòng 
hộ, vách tường không được phòng hộ; nóc nhọn bị đầy ứ, rỈ 
nước, các rui kèo bị đầy ứ rỉ nước, các vách tường bị đầy ứ, 
rỉ nước, nóc nhọn bị hủ bại, rui kèo bị hủ bại, vách tường bị 
hủ bại. Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm không được phòng hộ, 
thời thân nghiệp cũng không được phòng hộ, khâu nghiệp ... 
ý nghiệp ... sự chết không được hiền thiện, mạng chung 
không được hiền thiện. 


Này gia chủ, khi tâm được phòng hộ, thời thân nghiệp 
cũng được phòng hộ, khâu nghiệp ... ý nghiệp cũng được phòng 
hộ. Với ai thân nghiệp được phòng hộ, khâu nghiệp được phòng 
hộ, ý nghiệp được phòng hộ, thời thân nghiệp không đầy ứ tham 
dục và rỉ chảy; khẩu nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy; ý 
nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy; Với ai thân nghiệp 
không đây ứ tham dục và rỉ chảy, khâu nghiệp không đầy ứ tham 
dục và rỉ chảy, ý nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ chảy, thời 
thân nghiệp không bị hủ bại, khâu nghiệp ... ý nghiệp không bị 
hủ bại. Với ai thân nghiệp không bị hủ bại, khẩu nghiệp ... ý 
nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiền thiện, mạng 
chung được hiền thiện ... 


Này gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lợp, thời 
nóc nhọn được phòng hộ, rui kèo được phòng hộ, vách tường 
được phòng hộ; nóc nhọn không đầy ứ, rỉ nước, các ru1 kèo 
không đầy ứ, rỉ nước, các vách tường không đầy ứ, rỉ nước, 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 325 


nóc nhọn không bị hủ bại, rui kèo không bị hủ bại, vách 
tường không bị hủ bại. Cũng vậy, này gia chủ, khi tâm được 
phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ, khẩu 
nghiệp ... ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiền 
thiện, mạng chung được hiền thiện. 


106.- Nóc Nhọn (2) 


(Kinh này hoàn toàn giống như kinh trên, chỉ khác có 
một chữ. Chô nào kinh trên dùng chữ "không phòng hộ”, thời 
ở đây dùng chữ "thát thê, lung lay” với những thay đôi cân 
thiết). 


107.- Ba Nhân Duyên (1) 


- Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 


Tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, sân là 
nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, si là nhân duyên 
khiến các nghiệp tập khởi. 

Phàm nghiệp nào do tham tác thành, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ tham, do tham làm nhân duyên, do tham tập khởi, 
nghiệp â ấy là bất thiện, nghiệp â ấy có phạm tội, nghiệp â ấy có 
khổ dị thục, nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, nghiệp ấy không 
đưa đến nghiệp đoạn diệt. Phàm nghiệp nào do sân tác 
thành ... Phàm nghiệp nào do s1 tác thành, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra từ si, do s¡ làm nhân duyên, do sĩ tập khởi, nghiệp ẫy 
là bất thiện, nghiệp â ấy có phạm tội, nghiệp ây có khổ dị thục, 
nghiệp ấy làm nghiệp tập khởi, nghiệp ấy không đưa đến 
nghiệp đoạn diệt. Ba pháp này, này các Tyỷ-kheo, là ba nhân 
duyên khiến các nghiệp tập khởi. 

108.- Ba Nhân Duyên (2) 


326 Chương LHI - Ba Pháp 


- Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 


Vô tham là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, vô 
sân là nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi, vô si là nhân 
duyên khiến các nghiệp tập khởi. 

Phàm nghiệp nào do vô tham tác thành, này các Tỷ- 
kheo, sanh ra từ vô tham, do vô tham làm nhân duyên, do vô 
tham tập khởi, nghiệp ấy là thiện, nghiệp ây không có phạm 
tội, nghiệp â ấy có lạc đị thục, nghiệp ấy đưa đến nghiệp đoạn 
diệt, nghiệp ấy không đưa đến nghiệp tập khởi. Phàm nghiệp 
nào do vô sân tác thành ... Phàm nghiệp nảo do vô si tác 
thành, này các Tỷ-kheo, sanh ra từ vô si, do vô si làm nhân 
duyên, do vô si tập khởi, nghiệp ấy là thiện, nghiệp ấy không 
có phạm tội, nghiệp ẫy có lạc dị thục, nghiệp ây không đưa 
đến nghiệp tập khởi, nghiệp ấy đưa đến nghiệp đoạn diệt. Ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba nhân duyên khiến các 
nghiệp tập khởi. 

109.- Nhân Duyên (3) 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong quá khứ; ước muốn khởi lên. Này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong 
tương lai; ước muốn khởi lên. Này các Tỷ-kheo, do duyên 
các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại; ước 
muốn khởi lên. 

2. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muốn khởi 
lên? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 327 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong quá khứ; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát. Do 
duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ; 
với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên ước muốn khởi sanh. Vì 
có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp â ấy. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ 
cho dục tham trong quá khứ, ước muốn sanh khởi. 


3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương lai, ước muốn sanh 
khởi 2 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong tương lai; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát. Do 
duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương lai; 
với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát, nên ước muốn khởi sanh. Vì 
có ước muốn, nên nó bị liên hệ với các pháp â ấy. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ 
cho dục tham trong tương lai, ước muốn sanh khởi. 


4. Và như thế nảo, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn khởi 
sanh? 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong hiện tại; với tâm, nó tầm cầu, nó tư sát. Do 
duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại; 
với tâm, nó, tầm cầu, nó tư sát, nên ước muốn khởi sanh. Vì 
có ước muốn, nên nó bị liên hệ với pháp ấy. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng đó là một kiết sử, vì tâm ấy có tham ái. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ 
cho dục tham trong hiện tại, ước muốn sanh khởi. 


328 Chương LHI — Ba Pháp 


110. Nhân Duyên (4) 


1. - Có ba nhân duyên này, này các Tỷ-kheo, khiến các 
nghiệp tập khởi. Thê nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho 
dục tham trong quá khứ; ước muốn không khởi sanh. Này 
các Tỷ-kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham 
trong tương lai; ước muốn không khởi sanh. Này các Tỷ- 
kheo, do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong 
hiện tại; ước muốn không sanh khởi. 


2. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chô y xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muôn không 
sanh khởi? 


Có người rõ biết, này các Tý-kheo, quả dị thục trong 
tương lai của các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá 
khứ. Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, người ây 
tránh né quả dị thục â ấy. Sau khi tránh né quả dị thục ấ ây, sau 
khi tâm người ẫy không còn tham đắm; VỚI trí tuệ, vị ây thể 
nhập và thấy. Như vậy, này các Tý-kheo, do duyên các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ, ước muốn không 
sanh khởi. 


3. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương lai, ước muôn không 
sanh khởi? 


Có người rõ biết, này các Tý-kheo, quả dị thục trong 
tương lai của các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong 
tương lai. Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, người 
ây tránh né quả dị thục â ấy. Sau khi tránh né quả dị thục ấy, 
sau khi tâm người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, người 
ấy thể nhập và thấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 329 


các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương lai, ước 
muôn không sanh khởi. 


4. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn không 
sanh khởi? 


Có người rõ biết, này các Tý-kheo, quả dị thục trong 
tương lai của các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện 
tại. Sau khi biết rõ quả dị thục trong tương lai, người ấy tránh 
né quả dị thục ấy. Sau khi tránh né quả dị thục ấy, sau khi 
tâm người ấy không còn tham đắm; với trí tuệ, người ấy thể 
nhập và thấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên các pháp 
làm chỗ y xứ cho dục tham trong hiện tại, ước muốn không 
sanh khởi. 


XI. Phẩm Đọa Xứ 


111.- Rơi Vào Đọa Xứ 


- Này các Tỷ-kheo, ba hạng người này rơi vào đọa xứ, 
rơi vảo địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ pháp này. Thê nào là ba? 


AI sống không Phạm hạnh, tự xưng là có sống Phạm 
hạnh; đối với người sống Phạm hạnh thanh tịnh, hành Phạm 
hạnh thật thanh tịnh, ai công kích là không Phạm hạnh một 
cách không căn cứ; ai chủ trương như sau: "Không có lỗi lầm 
trong các dục vọng" và rơi vào say đắm trong các dục vọng: 
những hạng người nảy, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người 
rơi vào trong đọa xứ, rơi vào địa ngục, trừ phi họ đoạn bỏ 
pháp này. 


330 Chương LHI —- Ba Pháp 


112.- Khó Tìm Được 


- Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, 
khó tìm được ở đời. Thê nào là ba? 


Này các Tỷ-kheo, sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Chánh Giác, khó tìm được ở đời. Người có 
thê thuyêt pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm 
được ở đời. Người tri ân, người biệt ơn, khó tìm được ở đời. 

Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, 
khó tìm được ở đời. 

113. Không Thể Ước Lượng 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thê nào là ba? Dễ ước lượng, khó ước lượng và 
không thê ước lượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người dễ ước lượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tháo động, kiêu căng, 
dao động, lắm mồm lắm miệng, lắm lời, thất niệm không tỉnh 
giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người dễ ước lượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là người khó ước 
lượng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không tháo 
động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm 
lắm miệng, không lắm lời, trú niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất 
tâm, các căn được bảo vệ. Này các Ty-kheo, đây gọi là hạng 
người khó ước lượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào gọi là người không thê 
ước lượng? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 331 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các 
lậu hoặc được đoạn tận. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người không thê ước lượng. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện 
ở đời. 
114.- Không Vô Biên Xứ 


- Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người hoàn toàn vượt qua 
sắc tưởng, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng 
sai biệt, xem "hư không là vô biên", đạt đến an trú vào 
Không vô biên xứ. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu 
cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới Ấy, an trú trong cảnh 
giới ấy, tín giải cảnh giới Ấy, an trú nhiều trong cảnh giới ấy, 
không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên đã đạt đến Không vô biên xứ. Này 
các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt đến Không vô 
biên xứ là hai mươi ngàn kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi trú ở 
đây cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian 
thọ mạng của chư Thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại 
bàng sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau 
khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời 
gian thọ mạng của chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu Ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, 
đây là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô 
văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. 

2. Lại nữa, này các Tỷ Kheo, ở đây có người vượt qua 
Không vô biên xứ, xem "thức là vô biên”, đạt đến. an trú Thức 
vô biên xứ. VỊ â ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới 
ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tín 


332 Chương LHI - Ba Pháp 


giải cảnh giới ấy, an trú nhiều trong cảnh giới ấy, không có từ 
bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung, được sanh cộng trú với 
chư Thiên đã đạt Thức vô biên xứ. Này các Tyý-kheo, thọ 
mạng của chư Thiên đã đạt đến Thức vô biên xứ là bốn mươi 
ngàn kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi trú ở đấy cho đến hết thọ 
mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên 
ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bảng sanh, đi vào cõi ngạ 
quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau khi trú ở đấy cho hết thọ 
mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên 
ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc 
thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ 
tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú 
và tái sanh. 


3. Lại nữa, này các Tỷ kheo, ở đây có người vượt qua 
Thức vô biên xứ, xem "không có gì cả", đạt đến an trú Vô sở 
hữu xứ. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới Ấy, 
thỏa mãn VỚI cảnh giới ây, an trú trong cảnh gIỚI ây, tín giải 
cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên đã đạt Vô sở hữu 
xứ. Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt đến Vô 
sở hữu xứ là sáu mươi ngàn kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi trú ở 
đây cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian 
thọ mạng của chư Thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại 
bàng sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau 
khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời 
gian thọ mạng của chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu Ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, 
đây là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô 
văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. 

Ba hạng người này, này các Ty-kheo, có mặt, xuất hiện 
ở đời. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 333 


115.- Khiếm Khuyết Và Viên Mãn. 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba sự khiếm khuyết này. Thế 
nào là ba? Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, 
khiếm khuyết về tri kiến. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về giới? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người sát sanh, lẫy của 
không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói 
lời độc ác, nói lời phù phiêm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
khiêm khuyêt vệ giới. 

2. Và này các Tý-kheo, thế nào là khiếm khuyết về tâm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tham lam, với tâm 
sân hận. Này các Ty-kheo, đây gọi là khiêm khuyêt về tâm. 


3. Và này các Tý-kheo, thế nào là khiếm khuyết về tri 
kiến? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có tri kiến 
điên đảo: "Không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có 
cúng tế, không có quả dị thục trong các nghiệp thiện ác, 
không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có 
cha, không có các loại hóa sanh, ở đời không có các hàng Sa- 
môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với 
thắng trí, giác ngộ và truyền dạy lại cho đời này, đời sau". 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là khiếm khuyết về tri kiến. 


4. Do nhân khiếm khuyết về giới, này các Tý-kheo, các 
loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm khuyết về tâm, này 
các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân khiếm 
khuyết về tri kiến, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 


334 Chương LHI — Ba Pháp 


địa ngục. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba khiếm 
khuyết. 


5. Này các Ty-kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? 
Viên mãn về giới, viên mãn về tâm, viên mãn về tri kiến. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về giới? 

ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù 
phiêm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn vệ giới. 

6. Và này các Tỷ-kheo, thê nảo là viên mãn về tâm? 

ỞƠ đây, này các Tỷ-kheo, có người không tham lam, 
không có tâm sân hận. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn 
về tâm. 

7. Và này các Ty-kheo, thê nào là viên mãn vệ tri kiên? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có chánh kiến, không 
có tri kiến điên đảo: "Có bố thí, có lễ hy sinh, có cúng tế, có 
quả dị thục trong các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, 
có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, ở đời có các hàng Sa- 
môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với 
thắng trí, giác ngộ và truyền dạy lại cho đời này, đời sau". 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là viên mãn về tri kiến. 

8. Do nhân viên mãn về giới, này các Tỷ-kheo, các loại 
hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vảo cõi thiện, 
cõi Trời, cõi đời này. Do nhân viên mãn về tâm, này các Tỷ- 
kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, sanh 
lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. Do nhân viên mãn về tri 
kiến, này các Tỷ-kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. Những 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba viên mãn. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 335 


116.- Chính Xác. 


1.- Này các Tỷ kheo, có ba khiếm khuyết này, thế nào là 
ba 2 

Khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm, khiếm 
khuyết về tri kiến... (Giống như kinh 115, 1-4). 

2.- Ví như, này các Tỷ Kheo, một hột súc sắc chính xác, 
nếu được liệng về mặt trên, được nằm về mặt ấy, được nằm 
khéo đặt. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, do nhân khiếm khuyết 
về giới, các loại hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục..... Do nhân khiếm 
khuyết về tâm,....Do nhân khiếm khuyết về tri kiến...... này 
các Tỷ-kheo, ... sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục . 
Các pháp này, này các Tỷ kheo, là ba khuyết điểm. 


3.- Này các Tý-kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? 
Viên mãn về giới, viên mãn về tâm, viên mãn về tri kiến. .... 
(Như kinh 115, 5-6). 

4.- Ví như, này các Tỷ Kheo, một hột súc sắc chính xác, 
nếu được liệng về mặt trên, được nằm về mặt ấy, được nằm 
khéo đặt. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, do nhân viên mãn về 
giới.... do nhân viên mãn về tâm .... do nhân viên mãn về tri 
kiến, này các Tỷ kheo, các loại hữu tình, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. 
Các pháp này, này các Tỷ kheo, là ba viên mãn. 

117.- Hành Động 

1 - Này các Tỷ-kheo, có ba khiếm khuyết này. Thế nào 
là ba? Khiếm khuyết về hành động, khiếm khuyết về sanh ké, 
khiếm khuyết về tri kiến. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về hành 
động? 


336 Chương LHI - Ba Pháp 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người sát sanh ... ( 115.1) 
nói lời phù phiêm. Này các Ty-kheo, đây là khiêm khuyêt vê 
hành động. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khiếm khuyết về sanh 
kế? 

Ở đây, này các Ty-kheo, có người theo tà sanh kế, nuôi 


sông bằng tà sanh kế. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là khiếm 
khuyết về sanh kế. 


3. Và này các Tý-kheo, thế nào là khiếm khuyết về tri 
kiên? (như kinh 115.3). 

4. Này các Tỷ-kheo, có ba viên mãn này. Thế nào là ba? 
Viên mãn vê hành động, viên mãn vê sanh kê, viên mãn về 
tri kiên. 

Và này các Tỷý-kheo, thế nào là viên mãn về hành 
động?... (n kinh 115.5) 

5. Và này các Tý-kheo, thế nào là viên mãn về sanh kế? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, có người theo chánh sanh kế, 
nuôi sống bằng chánh sanh kế. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
viên mãn về sanh kế. 


— 6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là viên mãn về tri 
kiến?... (như kinh 115.7) 


Này các Tỷ-kheo, các pháp này là ba viên mãn. 
118.- Thanh Tịnh (1) 


- Này các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này. Thế nào là ba? 
Thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý thanh tịnh. 


Thế nảo là thân thanh tịnh? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 337 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là thân thanh tịnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lời nói thanh tịnh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ nói láo, từ bỏ 
nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiêm. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lời nói thanh tịnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ý thanh tịnh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không có tham lam, 
với tâm không sân không hận, có chánh tri kiên. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là ý thanh tịnh. 


Những pháp này, này các Tyỷ-kheo, là ba thanh tịnh. 
119.- Thanh Tịnh (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này, Thế nảo là 
ba? Thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý thanh tịnh. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thân thanh tịnh? (ø 
kinh 118, về thán thanh tịnh). 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lời nói thanh tịnh? 
(như kinh ] I8, về lời nói thanh tịnh). 


4. Và này các Tý-kheo, thế nào là ý thanh tịnh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo, nếu nội tâm có 
ước muốn về dục, vị ấy rõ biết: "Nội tâm fa có ước muốn về 
dục". Nếu nội tâm không có ước muốn về dục, vị ấy rõ biết: 
“Nội tâm ta không có ước muốn về dục". Ước muốn về dục 
chưa sanh khởi, được sanh khởi thế nào, vị ẫy rõ biết như 
vậy. Ước muốn về dục đã sanh khởi, được đoạn trừ thế nào, 
VỊ ây rõ biết như vậy. Và ước muốn về dục đã được đoạn trừ, 
tương lai không sanh khởi thế nảo, vị ấy rõ biết như vậy. 


336 Chương LHI - Ba Pháp 


5. Nếu nội tâm có sân, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta có sân". 
Nếu nội tâm không có sân, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta không 
có sân". Sân chưa sanh khởi, được sanh khởi thế nào, vị ấy TỐ 
biết như vậy. Sân đã sanh khởi, được đoạn trừ thế nào, vị ấy 
rõ biết như vậy. Và sân đã được đoạn trừ, tương lai không 
sanh khởi thế nảo, vị ẫy rõ biết như vậy. 


6. Nếu tâm có hôn trầm thụy miên, vị ấy rõ biết: "Nội 
tâm ta có hôn trầm thụy miên". Nếu nội tâm không có hôn 
trầm thụy miên, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta không có hôn trầm 
thụy miên". Hôn trầm thụy miên chưa sanh khởi, được sanh 
khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Hôn trầm thụy miên đã 
sanh khởi, được đoạn trừ thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Và 
hôn trầm thụy miên đã được đoạn trừ, tương lai không sanh 
khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. 

7. Nếu tâm có trạo hồi, vị ẫy rõ biết: "Nội tâm ta có trạo 
hối". Nếu nội tâm không có trạo hối, vị ấy rõ biết: "Nội tâm 
ta không có trạo hối". Trạo hối chưa sanh khởi, được sanh 
khởi thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Trạo hối đã sanh khởi, 
được đoạn trừ thế nào, vị ấy rõ biết như vậy. Và trạo hối đã 
được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi thế nào, vị ẫy rõ 
biết như vậy. 


8. Nếu tâm có nghi, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta có nghĩ". 
Nếu nội tâm không có nghi, vị ấy rõ biết: "Nội tâm ta không 
có nghi". Nghi chưa sanh khởi, được sanh khởi thế nảo, vị ẫy 
rõ biết như vậy. Nghi đã sanh khởi, được đoạn trừ thế nào, vị 
ấy rõ biết như vậy. Và nghi đã được đoạn trừ, tương lai 
không sanh khởi thế nảo, vị ấy rõ biết như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ý thanh tịnh. Các pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là ba thanh tịnh. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 339 


9, Thán và lời thanh tịnh 
Tám thanh tịnh vô lậu 
Trong sạch được thanh tịnh 
Được gọi ác đoạn trừ. 

120.- Toàn Hảo. 

- Này các Tỷ-kheo, có ba sự toàn hảo. Thế nào là ba? 
Toàn hảo về thân, toàn hảo về lời nói, toàn hảo vệ ý. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là toàn hảo về thân? ... 
(như kinh I IS) 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là toàn hảo về lời nói? ... 
(như kinh l I8) 

Và này các Tý-kheo, thế nào là toàn hảo về ý? Ở đây, 
này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn trừ có lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là ý toàn hảo. 

Này các Tỷ-kheo, các pháp này là ba toàn hảo. 

Thân và lời toàn hảo, 
Tám toàn hảo vô lậu, 
Toàn hảo, được toàn hảo 
Được gọi đoạn tát cả. 


XII. Phẩm Kusinàra 


121. Tại Kusinàra 
Một thời Thế Tôn trú ở Kusinàra, tại khóm rừng 
Bartharana. Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


340 Chương LHI —- Ba Pháp 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay một thị trần. Rồi người gia chủ hay con người 
gia chủ đi đến vị ấy mời mai lại dùng cơm. Nếu muốn, này 
các Tý-kheo, Tỷ-kheo nhận lời. Sau khi đêm â ấy đã mãn, Tỷ- 
kheo ấy vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ 
người gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người gia chủ hay con người 
gia chủ tự tay đứng mời và làm cho thỏa mãn Tỷ-kheo ây với 
các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Vị ẫy suy nghĩ: 
"Thật tốt lành thay, người gia chủ hay con người gia chủ này 
tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng 
vị, loại cứng và loại mềm! "Rồi vị ẫy suy nghĩ như sau: 
"Mong rằng người gia chủ hay con người gia chủ này trong 
tương lai, tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món 
ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm!". Vị ây thọ hưởng món 
ăn khất thực ấy, tham dính say đắm, đam trước, không thấy 
sự nguy hại, không thấy được sự xuất ly. Vị ây ở đây khởi 
lên suy tâm về dục, khởi lên sự suy tầm về sân, khởi lên sự 
suy tầm về hại. Này các Tý-kheo, Ta nói rằng bồ thí cho Tỷ- 
kheo như vậy không có quả lớn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo sống phóng dật. 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sông dựa 
vào một làng hay một thị trấn. Rồi một gia chủ hay con 
người gia chủ đi đến vị ấy mời mai lại dùng cơm. Nếu muốn, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhận lời. Sau khi đêm ấy đã mãn, 
Tỷ-kheo ấy vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ 
người gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy ngồi 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 341 


xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người gia chủ hay con người 
gia chủ tự tay đứng mời và làm cho thỏa mãn Tỷ-kheo ấy với 
các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Vị ấy không có 
suy nghĩ: "Thật tốt lành thay, người gia chủ hay con người 
gia chủ này tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món 
ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm!". Rồi vị ẫy không suy 
nghĩ như sau: "Mong rằng người gia chủ hay con người gia 
chủ này trong tương lai, tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta 
với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm!". Vị ẫy thọ 
hưởng món ăn khất thực ấy, không tham dính, không say 
đắm, không đam trước, thấy được sự nguy hại, thấy được sự 
xuất ly. VỊ â ấy ở đây khởi lên suy tầm vê viễn ly, khởi lên sự 
suy tầm về vô sân, khởi lên sự suy tầm về vô hại. Này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng bồ thí cho Tỷ-kheo như vậy có quả lớn. 
Vì cớ sao? Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo không sống phóng đật. 


122.- Tranh Luận 


- Tại phương hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Tyỷ-kheo 
sông cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau với 
binh khí miệng lưỡi, thật không thoải mái cho ta, này các Tỷ- 
kheo, khi nghĩ, đến phương hướng â ấy, còn nói gì đến chỗ ấ ây. 
Ở đây, Ta đi đến kết luận như sau: "Thật vậy, các Tỷ-kheo ấy 
đã từ bỏ ba pháp và đã làm quá nhiều ba pháp". 

Ba pháp họ đã từ bỏ là gì? Viễn ly tầm, vô sân tầm, bất 
hại tầm. Ba pháp này họ đã từ bỏ. 


Ba pháp gì họ đã làm quá nhiều? Dục tầm, sân tầm, hại 
tâm. Ba pháp này họ đã làm quá nhiều. 


Tại phương hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo 
sông cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau với 
binh khí miệng lưỡi, thật không thoải mái cho ta, này các Tỷ- 
kheo, khi nghĩ đến phương hướng ấy, còn nói gì đến chỗ ấy. 


342 Chương LHI - Ba Pháp 


Ở đây, Ta đi đến kết luận như sau: "Thật vậy, các Tỷ-kheo ấy 
đã từ bỏ ba pháp này và đã làm quá nhiêu ba pháp này". 

_ Tại phương hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Týỷ-kheo 
sông hòa hợp, hoan hỷ, không đâu tranh nhau, như sữa và 
nước lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, này các Tỷ-kheo, 
đi đên phương hướng ây thật thoải mái cho ta, còn nói gì 
nghĩ đên phương hướng ây. Ở đây, Ta đi đền kết luận như 
sau: "Thật vậy, các Tyỷ-kheo ây đã từ bỏ ba pháp này và đã 
làm quá nhiêu ba pháp này". 

Ba pháp họ đã từ bỏ là gì? Dục tầm, sân tầm, hại tầm. 
Ba pháp này họ đã từ bỏ. 

Ba pháp gì họ đã làm quá nhiều? Viễn ly tầm, vô sân 
tâm, bât hại tâm. 

_ Tại phương hướng nào, này các Tỷ-kheo, các Týỷ-kheo 
sông hòa hợp, hoan hỷ, không đâu tranh nhau, như sữa và 
nước lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, này các Tỷ-kheo, 
đi đên phương hướng ây thật thoải mái cho ta, còn nói gì 
nghĩ đên phương hướng ây. Ở đây, Ta đi đên kết luận như 
sau: "Thật vậy, các Tỷ-kheo ây đã từ bỏ ba pháp này và đã 
làm quá nhiêu ba pháp này". 

123.- Điện Thờ Gotama 


Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại điện thờ Gotama. 
Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 343 


- Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp với thắng trí, không 
phải với không thăng trí. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp 
với nhân duyên, không phải với không nhân duyên. Này các 
Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp với thần thông, không phải với 
không thần thông. Này các Tỷ-kheo, do vì Ta thuyết pháp có 
thắng trí, không phải với không thăng trí; do vì Ta thuyết 
pháp có nhân duyên, không phải không có nhân duyên; do vì 
Ta thuyết pháp có thần thông, không phải không có thần 
thông, nên giáo giới cần phải làm, giảng dạy cần phải làm. 


Thật là vừa đủ, này các Tỷ-kheo, để các Thầy bằng 
lòng. Thật là vừa đủ để các Thầy hân hoan. Thật là vừa đủ để 
các Thầy hoan hỷ, Chánh Đăng Giác là Thế Tôn! Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết, khéo hành trì là chúng Tăng! 


Thể Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
lời Thê Tôn giảng. Trong khi lời thuyêt giảng này được nói 
lên, một ngàn thê giới đêu rung động. 


124. Bharandu 


1. Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng 
Kosala và đi đến Kapilavatthu. Họ Thích Mahànàma nghe tin 
Thế Tôn đã đến Kapilavatthu. Rồi họ Thích Mahànàma đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. 
Thế Tôn nói với họ Thích Mahànàma đang đứng một bên: 


- Hãy đi, này Mahànàma và tìm xem ở Kapilavatthu có 
chỗ nào, tại chỗ ây, hôm nay chúng ta sẽ trú lại một đêm. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Họ Thích Mahànàma vâng đáp Thế Tôn, đi vào 
Kapilavatthu, đi khắp toàn vùng Kapilavatthu và không thây 
một chỗ nào, Thê Tôn có thê trú một đêm. Rôi họ Thích 
Mahànàma đi đên Thê Tôn, sau khi đên bạch Thê Tôn: 


344 Chương LHI — Ba Pháp 


2. - Bạch Thế Tôn, ở Kapilavatthu không có chỗ nào, 
tại đây, hôm nay Thế Tôn có thể trú một đêm. Nhưng có 
Bharandu, người Kàlàmà này, trước tu Phạm hạnh với Thế 
Tôn. Hôm nay, Thế Tôn hãy ở một đêm tại am thất của vị ấy. 


- Này Mahànàma, hãy đi và trải một tấm thảm cho ta ở 
đó. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Họ Thích Mahànàma vâng đáp Thế Tôn, đi đến am thất 
của Bharandu người Kàlàmà, sau khi đến, trải tấm thảm, đặt 
nước đề rửa chân, rồi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, tắm thảm đã trải, nước để rửa chân đã 
sẵn sàng, bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ 
là phải thời! 

3. Rồi Thế Tôn đi đến am thất của Bharandu người 
Kàlàmà, sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngồi, Thế Tôn rửa chân. 


Rồi họ Thích Mahànàma nghĩ như sau: "Nay không 
phải thời đê hầu hạ Thế Tôn. Thế Tôn đang mệt mỏi. Ngày 
mai ta sẽ đến hầu hạ Thế Tôn" . Nghĩ vậy xong bèn đảnh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi đi ra. 


Họ Thích Mahànàma, sau khi đêm â ây đã mãn, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với họ Thích Mahànàma đang ngồi một 
bên: 


4. - Này Mahànàma, có ba vị đạo sư có mặt, xuât hiện ở 
đời. Thê nào là ba? 

ỞƠ đây, này Mahànàma, có vị đạo sư trình bày sự biên 
tri của các dục vọng, nhưng không trình bày sự biên tri của 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 345 


các sắc, không trình bày sự biến tri của các cảm thọ. Ở đây, 
này Mahànàma, có vị đạo sư trình bày sự biến tri của các dục 
vọng, trình bày sự biến tri của các sắc, nhưng không trình 
bày sự biến tri của các cảm thọ. Nhưng ở đây, này 
Mahànàma, có vị đạo sư trình bày sự biến tri của các dục 
vọng, trình bày sự biến tri của các sắc, trình bày sự biến tri 
của các cảm thọ. Này Mahànàma, có ba vị đạo sư này có mặt, 
xuất hiện ở đời. Trong ba vị này, này Mahànàma, kết luận là 
một hay là sai khác? 


5. Khi được nói như vậy, Bharandu, người Kàlàmà, nói 
với họ Thích Mahànàma: 


- Này Mahànàma, hãy nói là một. 
Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với họ Thích Mahànàma: 
- Này Mahànàma, hãy nói là khác. 


Lần thứ hai, Brahandu, người Kàlàmà nói với họ Thích 
Mahànàma: 


- Này Mahànàma, hãy nói là một. 
Lần thứ hai, Thế Tôn nói với họ Thích Mahànàma: 
- Này Mahànàma, hãy nói là khác. 


Lần thứ ba Brahandu, người Kàlàmà nói với họ Thích 
Mahànàma: 


- Này Mahànàma, hãy nói là một. 

Lần thứ ba, Thế Tôn nói với họ Thích Mahànàma: 

- Này Mahànàma, hãy nói là khác. 

ó6. Rồi Bharandu, người Kàlàmà suy nghĩ như sau: 
"Trước mặt họ Thích Mahànàma có thê lực lớn này, ta bị Sa- 


346 Chương LHI - Ba Pháp 


môn Gotama nói trái ngược cho đến lần thứ ba. Vậy ta hãy 
rời khỏi Kapilavatthu". 


Rồi Bharandu người Kàlàmà đi ra khỏi Kapilavatthu, một 
sự ra đi khỏi Kapilavatthu, không bao giờ có trở lại nữa. 


125.- Hatthaka 


1. Một thời Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetanava, khu 
vườn của Anàthapindika. 


Rồi Thiên tử Hatthaka, sau khi đêm đã gần tàn, với 
dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetanava đi đến Thế 
Tôn. Sau khi đến, vị ấy nghĩ: "Ta sẽ đứng thắng trước Thế 
Tôn”, nhưng vị ấy chìm xuống, lún xuống, không có thê 
đứng thắng; ví như thục tô hay dầu đỗ trên cát, chìm xuống, 
lún xuông, không thê giữ lại. Cũng vậy, Thiên tử Hatthaka 
nghĩ răng: "Ta sẽ đứng thắng trước mặt Thế Tôn", nhưng vị 
ấy chìm xuống, lún xuống, không thê đứng thăng. 


2. Rồi Thế Tôn nói với Thiên tử Hatthaka: 

- Này Hatthaka, hãy hóa thành một tự thê thô xấu. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thiên tử Hatthaka vâng đáp Thế Tôn sau khi hóa thành 
một tự thê thô xâu, đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một bên. Thê 
Tôn nói với Thiên tử Hatthaka đang đứng một bên: 

- Này Hatthaka, các pháp được diễn tiến trước kia, khi Ông 
còn làm người, các pháp ây được diễn tiên hiện nay đôi với Ông 
không? 

- Bạch Thế Tôn, các pháp được diễn tiến trước kia, khi 
con còn làm người, các pháp ây có được diễn tiên hiện nay 
với con. Và bạch Thê Tôn, có các pháp không được diễn tiên 
trước kia, khi con còn làm người, các pháp ây có được diễn 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 347 


tiến hiện nay đối với con. Ví như, bạch Thế Tôn, nay Thế 
Tôn sống, được các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo n1, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, 
các vua chúa, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử 
ngoại đạo đoanh vây. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con sống 
được các Thiên tử đoanh vây. Từ xa, bạch Thế Tôn, các 
Thiên tử đi đến, nghĩ răng: "Chúng ta hãy đến nghe pháp từ 
Thiên tử Hatthaka". 


Có ba pháp, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ 
vừa đủ, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Thế nào là ba? 


Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ 
được thấy Thế Tôn, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. 
Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được 
nghe Diệu pháp, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. 
Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ được phục vụ 
hầu hạ chúng Tăng, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. 


Có ba pháp này, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không 
bao giờ vừa đủ. Con chêt con vân còn ân hận luyên tiệc. 


Con thấy không vừa đủ 
Khi được gặp Thể Tôn 
Được phục vụ chúng Tăng 
Được lắng nghe Diệu pháp 
Học tập tăng thượng giới 
Thích thủ nghe Diệu pháp 
Do đổi với ba pháp 

Cảm thấy không vừa đủ 
Thiên tứ Hatthaka 

Được sanh vô phiên thiên 


348 Chương LHI —- Ba Pháp 


126.- Thối Nát. 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana vườn 
Nai 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Ba- 
la-nại để khất thực. Thế Tôn, trong khi đi khất thực tại 
Goyogapilakkha, gần cây sung, chỗ cột đàn bò, thấy một Tỷ- 
kheo hưởng thọ hương vị trông không, không có Thiền định, 
hưởng thọ hương vị hướng ngoại của vật dục, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các 
căn phóng túng. Thấy vậy, Thế Tôn liền nói với vị Tỷ-kheo 
ẫy: 

- Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Thầy chớ có làm cho tự ngã 
trở thành thối nát. Này Tỷ-kheo, ai làm cho tự ngã thối nát đầy 
ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng các loài ruồi lằng sẽ 
không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không 
Xảy Ta. 


2. Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới như 
vậy, cảm thấy xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn, sau khi đi khất thực 
ở Ba-la-nai xong, sau bữa ăn, sau khi đi khát thực trở về, bảo các 
Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi sáng, 
Ta cầm lấy y bát, đi vào Ba-la-nai để khất thực. Này các Tý- 
kheo, trong khi đi khất thực tại Goyogapilakkha, Ta thấy một 
Tỷ-kheo hưởng thọ hương vị trống không, không có Thiền 
định, hưởng thọ hương vị hướng ngoại của vật dục, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các 
căn phóng túng. Thấy vậy, Ta liền nói với vị Tỷ-kheo ấy: 
"Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Thầy chớ có làm cho tự ngã trở 
thành thối nát. Này Tỷ-kheo, ai làm cho tự ngã thối nát đầy ứ, 
thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng: "Các loài ruồi lằng 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 349 


sẽ không bu đậu, sẽ không có chiêm cứ, sự kiện như vậy 
không xảy ra"". 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được ta giáo giới với lời 
giáo giới này, cảm thấy xúc động mạnh. 

3. Khi nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, thối nát cái gì, mùi hôi thối cái gì, các 
loài ruồi lằng là gì? 

- Tham câu, này các Tỷ-kheo, là thối nát; sân là mùi hôi 
thối, các suy tầm ác bắt thiện là ruồi lằng. Này các Tỷ-kheo, 
ai làm cho các tự ngã thối nát, đầy ứ, thoát ra mùi hôi thối, 
rồi mong rằng: "Các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ không 
chiếm cứ", sự kiện như vậy không xảy ra. 

Tai mắt không giữ gìn 
Các căn không phòng hộ 
Ruôi lằng sẽ bu đậu 
Các tw duy tham ái 
Tỷ-kheo làm thối nát 
Đây ứ những mùi hôi 
Xa thay là Niễt-bàn! 
Chịu phần về bắt hạnh 
Tại làng hay trong rừng 
Tự ngã không an tịnh 
Kẻ ngu và không trí 

Đi đứng đây ruồi lằng 
Ai đây đủ giới luật 
Thích tịch tịnh trí tuệ 
Sống an tịnh hạnh phúc 
Mọi ruồi lằng điệt trừ 


350 Chương LHI —- Ba Pháp 


127. Anuruddha (1) 


1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thê Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, con thấy phần lớn các nữ nhân, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do 
đầy đủ với bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, các nữ nhân, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vảo cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục? 


2. - Do đây đủ ba pháp, này Anuruddha, các nữ nhân, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Thê nào là ba? 


Ở đây, này Anuruddha, nữ nhân vào buổi sáng sống ở 
trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cầu uễ của xan lẫn; vào buồi 
trưa sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cầu uế của tật đố; 
vào buổi chiều sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh cấu uế của 
dục tham. Do đây đủ với ba pháp này, này Anuruddha các nữ 
nhân, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 


128.- Anuruddha (2) 


1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Sảriputta, sau 
khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Tôn giả Anuruddha nói với Tôn giả Sàr1putta: 

- Thưa Tôn giả Sàriputta, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhiên, tôi có thể nhìn một ngàn thế giới. Phấn chấn là tinh 
tấn của tôi; không có thụ động, niệm được an trú, không có 
thất niệm; tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt; tâm 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 351 


được định tĩnh nhất tâm. Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có không châp thủ. 


2. Này Hiền giả Anuruddha, Hiền giả suy nghĩ như sau: 
"Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn một 
ngàn thế giới". Đây là kiêu mạn của Hiền giả. Này Hiền giả 
Anuruddha, nếu Hiền giả suy nghĩ như sau: "Phấn chấn là 
tỉnh tấn của tôi; không có thụ động, niệm được an trú, không 
có thất niệm; tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt; tâm 
được định tĩnh nhất tâm", đây là trạo cử của Hiển giả. Này 
Hiền giả Anuruddha, Hiền giả suy nghĩ như sau: "Tuy vậy, 
tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
không chấp thủ"; đây là hối quá của Hiền giả. Lành thay, nếu 
Tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp này, không tác ý ba 
pháp này, hãy chú tâm vào giới bất tử. 

3. Rồi Tôn giả Anuruddha, sau môt thời gian, sau khi 
đoạn trừ ba pháp này, sau khi không tác ý ba pháp này, chú 
tâm vào giới bất tử. Rồi Tôn giả Anuruddha sông một mình, 
an tịnh, không phóng đật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu 
đạt được mục đích mà một thiện nam tử chơn chánh xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chính là vô thượng cứu 
cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trĩ, 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. Vị ấy chứng tri: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Anuruddha trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 


129.- Che Giấu 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này được che giấu khi 
thực hành, không có hiên lộ. Thê nào là ba? 


352 Chương LHI — Ba Pháp 


Sở hành của nữ nhân, này các Tỷ-kheo, được che dấu 
khi thực hành, không có hiển lộ. Chú thuật của Bả-la-môn, 
này các Tỷ-kheo, được che dấu khi thực hành, không có hiển 
lộ. Tà kiến, này các Tỷ-kheo, được che dấu khi thực hành, 
không có hiển lộ. Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được che 
giấu khi thực hành, không có hiền lộ. 


2. Này các Tỷ-kheo, ba pháp này chói sáng, được hiển 
lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trăng, này các Tỷ- 
kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn 
của mặt trời, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, 
không có che giấu. Pháp và Luật được Thế Tôn tuyên thuyết, 
này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giâu. 
Ba pháp này chói sáng, được hiền lộ, không có che giấu. 


130.- Chữ Viết Trên Đá, Trên Đắt, Trên Nước. 


1. - Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người như chữ viết trên đá, 
hạng người như chữ viết trên đất, hạng người như chữ viết 
trên nước. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ 
việt trên đã? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và 
phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, ví 
như chữ viết trên đá không bị gió hay nước tây xóa mau 
chóng, được tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở 
đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này 
tiếp tục lâu dài. Này các Tý-kheo, đây được gọi là hạng 
người như chữ được viết trên đá. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ 
việt trên đât? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 353 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và 
phẫn nộ của người này không tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ- 
kheo, ví như chữ viết trên đất bị gió hay nước tẩy xóa mau 
chóng, không có tôn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này 
không có tiếp tục lâu đài. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là 
hạng người như chữ được viết trên đất. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ 
việt trên nước? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người dầu bị nói một cách 
kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một 
cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện, và hoan 
hỷ. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên nước được mau 
chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị 
nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy 
vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện, và hoan hỷ. Này các Tỷ- 
kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên 
nước. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât hiện 
ở đời. 


XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 


131.- Kẻ Chiến Sĩ 

1. - Đầy đủ ba đức tánh, này các Tý-kheo, một kẻ chiến 
sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biêu 
tượng của vua. 


354 Chương LHI - Ba Pháp 


Ở đây, này các Tý-kheo, kẻ chiến sĩ là người bắn xa, 
bắn như chớp nhoáng và đâm thủng được vật lớn. Đầy đủ ba 
đức tánh này, này các Tỷ-kheo, một kẻ chiến sĩ xứng đáng 
cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng của 
vua. 


2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba đức tánh, Tỷ- 
kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng đường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng 
ở đời. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo là kẻ bắn xa, bắn như 
chớp nhoáng và đâm thủng được vật to lớn. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn xa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phảm có sắc gì, quá 
khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả sắc, vị ấy thấy như thật 
với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

Phàm có cảm thọ 8Ì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội 
hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay 
gần, tất cả cảm thọ, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. 


Phàm có tưởng gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay sần, 
tất cả tưởng, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. 

Phàm có các hành gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội 
hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 355 


gần, tất cả các hành, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ 
rằng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi". 

Phàm có thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tẾ, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay sần, 
tất cả các thức, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". 

4. Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷý-kheo bắn như 
chớp nhoáng? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: "Đây 
là khổ", như thật tuệ tri: "Đây là khổ tập"; như thật tuệ tri: 
"Đây là khổ diệt"; như thật tuệ tri: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt"; Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tý-kheo bắn 
như chớp nhoáng. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đâm thủng 
vật to lớn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng vô minh 
uân to lớn. Như vậy, này các Tý-kheo, là Tỷ-kheo đâm thủng 
vật to lớn. Đây đủ ba đức tánh này, này các Tỷ-kheo, Tyỷ- 
kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặp tay, là ruộng phước vô thượng 
ở đời. 

132 .- Hội Chúng 

- Này các Tỷ-kheo, có ba hội chúng này. Thế nào là ba? 


Hội chúng điêu luyện về khoa trương, hội chúng điêu 
luyện về chât vân, hội chúng điêu luyện về tùy theo sở thích. 
Này các Tỷ-kheo, có ba hội chúng này. 


356 Chương LHI —- Ba Pháp 


133.- Bạn 


- Này các Tý-kheo, có đầy đủ ba đức tánh, một người 
bạn cân được thân cận. Thê nào là ba? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cho điều khó cho, 
làm điêu khó làm, nhân điêu khó nhân. Này các Tỷ-kheo, 
đây đủ ba đức tánh, một người bạn cân được thân cận. 


134.- Xuất Hiện 


1. - Này các Tý-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, 
là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các hành là vô 
thường". Vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ, 
sau khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, 
thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển 
thị: "Tất cả các hành là vô thường". 

2. Này các Tỷ-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ây, 
là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các hành là khổ". Về 
vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ, sau khi 
chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bó, thuyết 
giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: 
"Tất cả các hành là khổ". 


3. Này các Tý-kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới Ấy, 
là pháp quyết định tánh, tức là: "Tất cả các pháp là vô ngã". 
Về vấn đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau 
khi chánh giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết 
giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: 
"Tất cả các pháp là vô ngã". 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 357 


135.- Mền Bằng Tóc. 


1. - Ví như, này các Tỷ-kheo, trong tất cả loại vải được 
dệt, mền được dệt bằng tóc được xem là hạ liệt nhất. Mền 
được đệt bằng tóc, này các Tỷ-kheo, khi trời lạnh thì lạnh, 
khi trời nóng thì nóng, xấu xí, có mùi hôi, xúc chạm khó chịu. 
Cũng vậy, này các Tý-kheo, trong các chủ thuyết của các Sa- 
môn ngoại đạo tuyên bố, chủ thuyết của Makkhali được xem 
là hèn hạ nhất. Này các Tý-kheo, Makkhali, kẻ ngu si có 
thuyết như sau; có kiến như sau :"Không có nghiệp, không 
có nghiệp quả, không có tỉnh tấn". 


2. Này các Ty-kheo, những ai là các vị A-la-hán trong 
thời quá khứ, các vị Chánh Đăng Giác, các bậc Thế Tôn; các 
vị ấy đều chủ trương có nghiệp, đều chủ trương có nghiệp 
quả, đều chủ trương có tinh tắn. Nhưng này các Tỷ-kheo, chỉ 
có Makkhali, kẻ ngu sỉ nói phản lại tất cả: "Không có nghiệp, 
không có nghiệp quả, không có tinh tấn". 


3. Này các Ty-kheo, những ai là các vị A-la-hán trong 
thời vị lai, các vị Chánh Đẳng Giác, các bậc Thế Tôn; các vị 
ấy đều chủ trương có nghiệp, đều chủ trương có nghiệp quả, 
đều chủ trương có tỉnh tấn. Nhưng này các Tỷ-kheo, chỉ có 
Makkhali, kẻ ngu sỉ nói phản lại tất cả: "Không có nghiệp, 
không có nghiệp quả, không có tinh tấn". 


Còn Ta, này các Tỷ-kheo, nay là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác cũng chủ trương có nghiệp, chủ trương có nghiệp 
quả, chủ trương có tinh tấn. Nhưng này các Tỷ-kheo, chỉ có 
Makkhali, kẻ ngu sĩ nói phản lại tất cả: "Không có nghiệp, 
không có nghiệp quả, không có tinh tấn". 

5. Ví như, này các Tỷ-kheo, tại cửa sông, có người đặt 
một cái sập bẫy cá đem đến bất hạnh, đau khổ, tốn hại, nguy 
hại cho các loại cá. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Makkhali, 


358 Chương LHI — Ba Pháp 


kẻ ngu sỉ xuất hiện ở đời như cái bẫy sập người, đem lại bất 
hạnh, đau khô, tôn hại, nguy hại cho nhiêu loài hữu tình. 


136.- Thành Tựu Tăng Trưởng 


- Này các Tý-kheo, có ba sự thành tựu này. Thế nảo là 
ba? 


Thành tựu về tín, thành tựu về giới, thành tựu về tuệ. 
Này các Tỷ-kheo, các pháp này là ba sự thành tựu. 


Này các Tỷ-kheo, có ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba? 


Tăng trưởng về tín, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về 
tuệ. Này các Tỷ-kheo, ba pháp này là ba tăng trưởng. 


137.- Ngựa Chưa Được Điều Phục 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa 
được điều phục và Ta sẽ giảng về ba hạng người chưa được 
điều phục. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


- Và này các Tý-kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa 
được điêu phục? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều 
phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối: 
bề cao, chu vi, bề ngoài. Nhưng ở đây, này các Tỷ kheo, có 
loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng 
không có cân đối. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại 
ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, và cân đối. 
Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa chưa được điều 
phục. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 359 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người chưa 
được điêu phục? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người chưa được điều 
phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 
Nhưng ở đây, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, 
có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Nhưng ở đây, này các 
Tỷ-kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, và cân đối. Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 
người chưa được điều phục. 


2. Thế nào, này các Tý-kheo, là hạng người chưa được 
điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân 
đối? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Đây 
là khô"; như thật rõ biết: "Đây là khổ tập"; như thật rõ biết: 
"Đây là khổ diệt": như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi 
được hỏi về thắng pháp thắng luật, vị ấy lại ngập ngừng 
không có trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. 
VỊ ây không có nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong 
nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người 
chưa có điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, 
không có cân đối. 


3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa 
được điêu phục, có tôc lực, có sắc đẹp, nhưng không cân đôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Đây 
là khô"; như thật rõ biết: "Đây là khổ tập"; như thật rõ biết: 
"Đây là khổ diệt": như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi 
được hỏi về thắng pháp thăng luật, vị ấy trả lời là không có 


360 Chương LHI - Ba Pháp 


ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy không 
có nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có 
cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chưa có điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 


4. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa 
được điêu phục, có tôc lực, có sắc đẹp, có cân đôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết: "Đây 
là khô"; như thật rõ biết: "Đây là khổ tập"; như thật rõ biết: 
"Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi 
được hỏi về thắng pháp thắng luật, vị ấy liền trả lời không có 
ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. VỊ ấy có 
nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chưa có điều phục, có 
tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng người này, này 
các Tỷ-kheo, là ba hạng người chưa có cân đối. 


138.- Ngựa Được Điều Phục 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa được 
điều phục và Ta sẽ giảng về ba hạng người chưa được điều 
phục. Hãy lăng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
sau: 

- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa được điều 
phục? 

Ở đây, này các Tyỷ-kheo, có loại ngựa được điều phục, 
có tôc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đôi. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 361 


Nhưng ở đây, này các Tỷ kheo, có loại ngựa được điều phục, 
có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Nhưng ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, và cân đối. Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại 
ngựa được điều phục. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người được 
điêu phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, 
có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 
Nhưng ở đây, này các Tỷ kheo, có hạng người được điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Nhưng 
ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, có 
tốc lực, có sắc đẹp, và cân đối. Ba loại này, này các Tỷ-kheo, 
là ba hạng người được điều phục. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được 
điều phục, có tốc lực, người không có sắc đẹp, không có cân 
đối? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, tại đây được nhập Niết-bàn, 
không còn phải trở lui đời ấy nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có 
tốc lực. Nhưng khi được hỏi về thắng pháp thắng luật, vị ây 
ngập ngừng, vị ẫy không có trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa 
không có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng, 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây 
Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, nhưng không 
có sắc đẹp, không có cân đối. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được 
điêu phục, có tôc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đôi? 


362 Chương LHI - Ba Pháp 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, tại đây được nhập Niết-bàn, 
không còn phải trở lui đời â ây nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có 
tốc lực. Nhưng khi được hỏi về thăng pháp thắng luật, vị ấy 
trả lời không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc 
đẹp. VỊ ẫy không nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phâm trị bệnh. Đây Ta nói trong 
nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không 
có cân đối. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người được 
điêu phục, có tôc lực, có sắc đẹp, có cân đôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, tại đây được nhập Niết-bàn, 
không còn phải trở lui đời ấy nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có 
tốc lực. Nhưng khi được hỏi về thắng pháp thắng luật, vị ấy 
trả lời không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc 
đẹp. Vị ấy nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất 
thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa 
có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được 
điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 


Những hạng người này, này các Tyỷ-kheo, là ba hạng 
người được điêu phục. 

139. Các Loại Ngựa Thuần Thục. 

1. - Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết giảng về ba loại 
ngựa hiên thiện, thuân thục, ba hạng người hiên thiện, thuân 
thục. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa hiền thiện, 
thuân thục? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 363 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện, thuần 
thục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, thuần thục, có loại ngựa hiền thiện, 
thuần thục có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện, có tốc lực, có 
sắc đẹp, có cân đối. Những loại này, này các Tỷ-kheo, là ba 
loại ngựa hiền thiện, thuần thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người hiền 
thiện, thuân thục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện, 
thuần thục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có 
cân đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện, 
thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện, thuần 
thục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng người 
này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người hiền thiện, thuần 
thục. 


2. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền 
thiện, thuần thục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không 
có cân đối? 

Ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 
hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây 
Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp và 
thắng luật, vị ây ngập ngừng không trả lời. Đây Ta nói trong 
nghĩa không có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư 
dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện, thần thục, có tốc 
lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 


364 Chương LHI — Ba Pháp 


3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền 
thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân 
đối? 

Ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 
hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây 
Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp và 
thắng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây Ta 
nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư 
dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện, thần thục, có tốc 
lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. 


4. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền 
thiện, thuân thục, có tôc lực, có sắc đẹp, có cân đôi? 


Ở đây, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 
hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây 
Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp và 
thắng luật, vị ấy trả lời không ngập ngừng. Đây Ta nói trong 
nghĩa có sắc đẹp. VỊ ây nhận được các đồ tư dụng, như y áo, 
đỗ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói 
trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người hiền thiện, thần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người 
hiên thiện, thuân thục. 


140- Morannivàpa 


1. Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha tại Moranivàpa. Tại 
đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 365 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
Sau: 


- Đây đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đạt đến 
tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các khổ ách, tột cùng 
Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, tối thượng giữa chư Thiên và 
loài Người. Thế nào là ba? Với vô học giới uân, với vô học 
định uấẫn, với vô học tuệ uấn, đầy đủ ba pháp này, này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi 
các khô ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc tối 
thượng giữa chư Thiên và loài Người. 


2. Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ổn khỏi các khổ ách, tột 
cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc tối thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. Thế nào là ba? 

Với thần biến thần thông, với ký thuyết thần thông, với 
giáo giới thần thông; đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các 
khổ ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc tối 
thượng giữa chư Thiên và loài Người 


3. Đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ổn khỏi các khổ ách, tột 
cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc tối thượng giữa chư 
Thiên và loài Người. Thế nào là ba? 

Với chánh tri kiến, với chánh trí, với chánh giải thoát, 
đầy đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo là tột 
cùng tối hảo, tột cùng an ồn khỏi các khổ ách, tột cùng Phạm 


366 Chương LHI —- Ba Pháp 


hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc tối thượng giữa chư Thiên và 
loài Người. 


XV. Phẩm Cát Tường 


141.- Không Thiện 

- Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 
như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thê nào là ba? 

Với thân làm không thiện, với lời nói không thiện, với 
ý nghĩ không thiện, đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
tương xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. 


Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, 
được sanh lên cõi trời. Thê nào là ba? 

Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, 
đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, 
được sanh lên cõi trời. 

142.- Có Phạm Tội 

- Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng 
như vậy, bị rơi vào địa ngục. Thê nào là ba? 

Với thân làm có tội, với lời nói có tội, với ý nghĩ có tội, 
đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy, 
bị rơi vào địa ngục. 

Đầy đủ ba pháp, này các Ty-kheo, tương xứng như vậy, 
được sanh lên cõi trời. Thê nào là ba? 

Với thân làm không có tội, với lời nói không có tội, với 
ý nghĩ không có tội, đây đủ ba pháp nảy, này các Tỷ-kheo, 
tương xứng như vậy, sanh lên cõi Trời. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 367 


143.- Không Thăng Bằng 


—_ (Như kinh trên, chỉ khác là không thăng bằng và thăng 
băng) 


144.- Bất Tịnh 
(Như kinh trên, chỉ khác là bất tịnh và tịnh) 
145.- Mắt Gốc (1) 


- Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu sỉ, 
không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 
như kẻ mất gôc, bị thương tích, có phạm tội, bị người trí quở 
trách, làm nhiều điều vô phước. Thế nào là ba? 


Với thân làm không thiện, với lời nói không thiện, với 
ý nghĩ không thiện, đầy đủ ba pháp này, này các Tý-kheo, kẻ 
ngu s1, không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự 
mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị 
người trí quở trách, làm nhiều điều vô phước. 


Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền sĩ thông 
minh, là bậc Chân nhân, không tự mình xử sự như kẻ mất gốc, 
không bị thương tích, không có phạm tội, không bị người trí 
quở trách, làm nhiều điều phước lành. Thế nào là ba? 


Với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, 
đầy đủ ba pháp này, này các Tý-kheo, bậc Hiền sĩ không 
thông minh, là bậc Chân nhân, không tự mình xử sự như kẻ 
mất sốc, không bị thương tích, không có phạm tội, không bị 
người trí quở trách, làm nhiều điều phước lành. 


146.- Mắt Gốc (2) 


(Như kinh trên, chỉ khác là có phạm tội, không phạm 
tội)... 


368 Chương LHI —- Ba Pháp 


147.- Mất Gốc (3) 


__ (Như kinh trên, chỉ khác là có thăng bằng, không thăng 
băng)... 


148.- Mắt Gốc (4) 

(Như kinh trên, chỉ khác là bắt tịnh, và tịnh)... 

149.- Kính Lễ 

- Này các Tỷ-kheo, có ba loại kính lễ này. Thế nào là ba? 

Với thân, với lời nói, với ý, các pháp này, này các Tỷ- 
kheo, là ba loại kính lê. 

150.- Buổi Sáng Tốt Đẹp 


- Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buôi sáng, 
thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các 
loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. 
Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi trưa, thân 
làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài 
hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buôi trưa tốt đẹp. Các 
loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, thân làm 
việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu 
tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi chiều tốt đẹp. 

Vâng sao lành, điều lành 
Rạng đông lành, dậy lành 
Sát-na lành, thời lành 

Củng dường bậc Phạm hạnh 
Thán nghiệp chánh, lời chánh 
Ý nghiệp chánh, nguyện chánh 
Làm các điều chơn chánh 

Thì được lợi an lạc 

Lớn mạnh trong Phật giáo 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 369 


Hãy không bệnh an lạc 
Cùng tát cả bà con. 


XVI. Phẩm Lõa Thể 


151.- Đạo Lộ (1) 


Ù, = Này các Tỷ-kheo, có ba đạo lộ này. Thế nào là ba? 
Thâm cô đạo lộ, kịch khô đạo lộ, trung đạo lộ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thâm cố đạo lộ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người nói như sau, thấy 
như sau: "Không có tội lớn trong các dục vọng” và rơi vào 
say đăm trong các dục vọng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
thâm cố đạo lộ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khổ đạo lộ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thể, sống 
phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất 
thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng lại, 
không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu 
cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi 
nồi chảo, không nhận đồ ăn từ ngưỡng cửa, không nhận đồ 
ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những 
cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không 
nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ 
người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người 
đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, không 
nhận đỗ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ă ăn từ chỗ có 
ruổi bu, không ăn cá, thịt, không uông rượu nấu, rượu men, 
cho đến không uống cháo. Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ 
nhận ăn một miếng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ 


370 Chương LHI - Ba Pháp 


nhận ăn hai miếng. Hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ 
nhận ăn bảy miêng.VỊ ây nuôi sống chỉ với một bát, nuôi 

sông chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn 
một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. 
Như vậy, vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa 
tháng chỉ ăn một lần. Vị ấy ăn rau, ăn cây kê, ăn gạo sống, ăn 
gạo rừng, ăn cây lau, ăn bột gạo, ăn bột gạo cháy, ăn bột 
vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn 
trái cây rụng để sống. Vị ấy mang vải gai thô, mặc vải gai 
thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm liệm quăng đi, mặc vải 
lượm từ đống rác, dùng vỏ cây làm áo, mặc áo da con sơn 
dương đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn dương đen, 
mặc áo vải từ cỏ Kusa bện lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo 
bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, mặc áo 
bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cú. VỊ â Ấy là người 
sông nhô râu tóc, là người theo tập tục sống nhồ râu tóc, là 
người theo hạnh thường đứng, không dùng chỗ ngôi, là 
người ngồi chõ hỏ, sống theo hạnh ngồi chõ hỏ một cách tính 
tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ năm trên 
giường gai, sông một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước 
tắm đề gột sạch tội lỗi. Như vậy, dưới nhiều hình thức, vị ẫy 
sông thực hành các hạnh hành hạ, hành khổ thân thể. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là kịch khổ đạo lộ. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trung đạo lộ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục, tham ưu ở đời, 
quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm trên tâm ... quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp nhục 
tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trung đạo lộ. 

Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba đạo lộ. 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 371 


152.- Đạo Lộ (2) 


- Này các Tỷ-kheo, có ba đạo lộ này. Thế nào là ba? 
thâm cô đạo lộ, kịch khô đạo lộ, trung đạo lộ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là thâm cố đạo lộ? (... n 
kinh trên, 15T l). 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khổ đạo lộ (øJ 
kinh trên, 151.2). 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trung đạo lộ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tý-kheo với mục đích 
khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không 
cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố găng, tinh tấn, sách tâm, 
trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã 
sanh được trừ diệt, khởi lên ý muốn có gắng, tinh tấn, sách 
tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước 
chưa sanh, nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn có gắng, tinh 
tấn, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp 
đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng 
trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên 
ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm; vị ấy tu tập thần 
túc thông câu hữu với dục định tỉnh cần hành, tu tập thần túc 
thông câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành, tu tập thần túc 
thông câu hữu với tâm định tinh cần hành, tu tập thần túc 
thông câu hữu với tư duy định tinh cần hành; tu tập tín căn, 
tu tập tấn căn, tu tập niệm căn, tu tập định căn, tu tập tuệ căn, 
tu tập tín lực, tu tập tấn lực, tu tập niệm lực, tu tập định lực, 
tu tập tuệ lực, tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác chị, 
tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an 
giác chị, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chị, tu tập chánh 
tri kiến, tu tập chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh 
nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tình tấn, tu tập chánh 


372 Chương LHI - Ba Pháp 


niệm, tu tập chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là trung 
đạo lộ. 

153.- Sát Sanh 

- Đầy đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, tương xứng như 
vậy, bị rơi vào địa ngục. Thê nào là ba? 

Tự mình sát sanh, khích lệ người khác sát sanh, tùy hỷ 
sự sát sanh. Đây đủ ba pháp này, này các Tyỷ-kheo, tương 
xứng như vậy, bị rơi vào địa ngục. 

Đây đủ ba pháp này, này các Tý-kheo, tương xứng như 
vậy được sanh thiên giới. Thê nào là ba? 

Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát 
sanh, tùy hỷ sự từ bỏ sát sanh. Đây đủ ba pháp này, này các 
Ty-kheo, tương xứng như vậy, được sanh thiên giới. 

154.- Lấy Của Không Cho 

(Giống như kinh trên, chỉ khác đây là lấy của không 
cho)... 

155.- Tà Hạnh Trong Dục Vọng 

(Giống như kinh trên, chỉ khác đây là tà hạnh trong dục 
vọng)... 

156-162. Tà ngữ 

.. (Giống như kinh trên, chỉ khác tuân tự các pháp sau 
này: nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiêm, 
tham, sản, tà kiến )... 

163.- Định 

- Để thắng tri tham ái, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần 
phải tu tập. Thê nào là ba? 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 373 


Không định, vô tướng định, vô nguyện định. Đề thắng 
tri tham ái, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cân phải tu tập. 


Này các Tỷ-kheo, để biến tri, biến diệt, đoạn tận, diệt 
tận, trừ diệt, ly tham, đoạn diệt, trừ khử, từ bỏ tham, ba pháp 
này, này các Tỷ-kheo, cân phải tu tập. 


Này các Tỷ-kheo, để biến tri, biến diệt, đoạn tận, diệt 
tận, trừ diệt, ly tham, đoạn diệt, trừ khử, từ bỏ sân... từ bỏ sĩ... 
từ bỏ phẫn nộ... từ bỏ hận... từ bỏ giả dối... từ bỏ não hại... từ 
bỏ tật đó... từ bỏ xan lẫn... từ bỏ man trá... từ bỏ phản bội... 
từ bỏ ngoan cố... từ bỏ bồng bột nông nôi... từ bỏ mạn, từ bỏ 
tăng thượng mạn... từ bỏ kiêu... từ bỏ phóng dật, ba pháp này, 
này các Tý-kheo, cần phải tu tập. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


MỤC LỤC 


CHỰOHĐ 5.0 O0 1101): X5nby3o 66t) 6x20 155 da 246\05606:)28ss0e2 ngu 5 
lý PH:I HT 100212 Ai 26 0096 k0 1a 04024000 65150534 ii E234 56 5 
II. Phẩm Đoạn Triển Cái .......................-..---- 25+ ©5< Sex £EseEzcrsrsee 6 
TIf,.Ehẩn Khó Sứ Dũ s6 ssgesc00ses40155044xub ni 8 
IV. Phẩm Không Điều Phục ...........................---22- 5+ s2 c++ze+cscred 10 
V. Phẩm Đặt Hướng và Trong Sáng........................----- 2 2 z5: I1 
X1.P2m:.Bnit NG0ni TAY vi, 1áo sản Gikvkastil/ seo basgl 14 
VI. Phàn Tình T311 2x ni: con e 20/0100 6 An bu ad sai l6 
VIIIL Phẩm Làm Bạn Với Thiện..........................---- 2-22 22522 25+: 17 
Tố Phan] Phi ĐT 2 sau s66alattssiMooateosetussbebfestuilẽ 19 
b0 Tin ai 1ii0R ft... 20 
XỊ Phảrr Thứ Mười: MIỐE-ásg/coiceage tsitsavxsl/voivesesusd 23 
XIY: Phẩm V0 hi 0 c6 0002 ni 00 82a 24 
Ä]ÏÏ: PRẩu) Một M6001 226002 052y4016000y0004 26: hóc 25 
XIV. Phẩm Người Tối Thắng.........................-- 2-5-5552 ccs+zx+cse2 05) 
XV. Phẩm Không Thể Có Được .....................----- 2-2 2s z5: 33 
X T..Phê NIOEPHđI2:0o6x¿ec 0 5AS)NGOS000 0900068300008 068.88 37 
X VỊT-EHimrChún6: TL ssái sai 269/á6assbsàscaix,¿l 37 
XYVIII. Phẩm. Makkhali..¿....... 2,666 062662220 661666 x6 40 
XIX. Phẩm Không Phóng Dật..........................-- 2-2-2552 ©5z+ss+cse2 43 
XX. Phẩm Thiền Định.................................22 25c. eccecrsrrerrkee 47 
XXIL. Phẩm Thiền Định (2)...................--2- + s+k+x+E+zEeEersrkexee 52 

Chường TI:- Hãi Phá ssi6et2Atino4lAi6i4i240ogll©l8stEasxỏas 3 
TL Phẩm Hình Phát «¿sec 2260101668626282x616 o6 trsbsoe 57 
Tỉ PHẩn;IrdniiiT HATE-.a2xs220x6 sa si So801000 s62 ae 62 
TH: Phẩm Npft0i.N EU s70 si s0 0:441x0589002511836 2048226 70 
TY.Phẩm: Tâm Thăng HÃNE ca csiáxse0s06iAagc01s6seag 72 
V¿ Phẩm Hiội CHÚ: 6 i20 20u58Seuiabpitl0 Aakiesosfvicd 82 
XI. Phẩm Bo 0 v60 601000100610 ba 6661/20 ván 90 
VÌ: P0 12 sa oa144006Á060A000000003010A86s604sn kosG 93 
XJIIT;PHđt TƯỚTHE 0:c3ixsiaiics/61e9a/4ixas1gi0468)1001Á05630 83s xesbegilddd 94 


TP Môthi C10210 6 yxassstaddsaiylsWiswtaaleetnbimfxvai 95 


Tăng Chỉ Bộ Kinh - Tập 1 375 


bì 840. 8N... 96 
XI. Phẩm Các Hy Vọng......................-..-- 52 ccsceerxerrrrreerrrrrrree 99 
b.9IlB'1u 85526 27 ẼĐẸẼã mm. 101 
b4 18: 1m85... 104 
XIV. Phẩm Đón Chảo ........................- 5-5-5252 SE SE +E+ESE2EEE2EcErEerereres 105 
XV. Phẩm Nhập Định ........................---- 2-52 ©+ ++cx£xtzxecrsrrxeei 105 
b.4'94/8 90182001777... ...... 106 
XVII. Phẩm Thứ Mười Bảy ...................----- 2-55 55c2szcccccxeei 110 
Chương HI - Ha PhẩP ::¡:1ii xi0. 01010005000261664ã0 4.1086 112 
ï, Phm Nguol NBU seussitsossesibi9dc0ssixessabssfaasiieigsaakketuk T12 
II Phẩm Người Đóng Xe ........................- 22-55 SEcEEEcE2Ecrersered 117 
TH. Phẩtm, NGHỚIGausio00005gg12n6420008003006:gi816Exxslcigisbbgkkskei 132 
IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời............................ 2s. sccccccecerereeeerersre 150 
8i"... 174 
VI. Phẩm Các Bả-La-Môn.......................-- - 25+ vE+E#EEE+EsEvrxexesez 180 
VII. Phẩm Lớn................ 525222 +E+EEEEEEESE+E+ESESEEZE+EEEeEEEEEErtsrsrsrs 209 
VIII. Phẩm Ananda........................-- 22 se S8 SE+EEEEEEESESESESEEEEeEeEesrersrs 268 
[X. Phẩm Sa-Môn.................... - - 2t EEEESEEEEEEEEEErEsrrrrrkeree 284 
418i 8n... 298 
XT..Fhômi € TioriliCH-4Etuaa:16axssosulaa6416i0si8cacboascB0gtebgkdladtieibsoei 320 
XII. Phẩm Đọa Xứ................. -- 5-22 St St E SE EEEESESESEEEEE2ESEEEerrrrree 329 
XTTI, Em E c T010 2scvne:5iecsyssgicsuioigtoibleikrGuitegikbitcsiaeeie) 339 
XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ........................----- - + t+E+E2E+EeEEzEsrsreexerez 353 
XV. Phẩm Cát Tường..........c:¿ccc 66s 660100200206160066 1080 0016k. 366 
X VI Phẩm TT Hế ca vcenilEnaresaOosoGoketoatiuôe 369 


